MIN QUÁN 
NGHIỆP XỨ 


THERAVÄDA 
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


xxx 


MINH Q(UÁN 
NGHIIP XỨ 


Tác giả: Ngài Anuruddha 
Việt dịch: Tỳ kheo Khải Minh (Bhikkhu Jotivadl). 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


Lữi núi đâu 

Suốt thời gian 4 a tăng kỳ 100 ngàn đại kiếp, Đức Bồ Tát 
vun bồi ba la mật tròn vẹn đầy đủ cũng chỉ với ước nguyện 
tha thiết được giác ngộ chân pháp và thành tựu Toản Giác 
Trí. Với lòng Đại BI vô lượng, Đức Thế Tôn đã tạm thời 
không viên tịch Níp Bàn (parinibbãana) để mang suối nguồn 
giải thoát và những chân lý thanh cao mà Ngài đã chứng đạt 
đến với chúng sanh hữu duyên, giúp cho nếm trải hương vị 
cao quý của Pháp thâm sâu trác tuyệt ấy. 


Tùy theo căn cơ mà mỗi người trong chúng ta có sự hiểu 
và sự thực hành không giống nhau để thấu rõ bản chất nơi 
thân tâm này. Dẫu như thế nào thì hãy luôn tinh cần bất thối 
đối với hành trình “vạn nan” mà chúng ta đã mù tỊt bấy lâu, 
bởi vì đây là con đường duy nhất đưa đến diệt tận mọi khổ 
đau, là con đường mà Chư Phật và Chư Hiền Thánh ba đời 
cũng đã tự mình hoàn tất trọn vẹn. 

45 năm chuyển mê khai ngộ với vô vàn lời dạy cao quý 
được thuyết đến cho tất cả chúng sanh với mỗi căn cơ khác 
nhau và nếu gom gọn lại chính là Tam Tạng, thu gọn Tam 
Tạng thì chỉ có Tam Tướng vì Đức Thế Tôn luôn chỉ dạy rõ 


5 


ràng trong pháp thuyết của Ngài về sự thật của danh và sắc 
này là vô thường không bao giờ Ngài thuyết giảng chỉ dạy là 
thường, là khổ không bao giờ Ngài thuyết giảng chỉ dạy là 
lạc và là vô ngã không bao giờ Ngài thuyết giảng chỉ dạy là 
ngã. Cô đọng Tam Tướng thì chỉ có sanh diệt mà thôi bởi đó 
là quy luật vận hành bắt biến của pháp hữu vi không có một 
chúng sanh nào ngay đến Đức Phật có thể ngăn cản chỉ phối 
được. Và sự xuất hiện của Chư Phật chính là ánh sáng phơi 
bày sự thật tàn khốc bị che lắp bao đời ấy, giúp kẻ phàm phu 
“hữu nhãn” có thê nhận ra đâu là “đạo” và đâu là “phi đạo”. 


Đây là dịch phẩm mà có Thượng Tọa Khải Minh đã dày 
công phiên dịch từ khá lâu trước khi từ bỏ xác thân, nay hội 
đủ duyên lành chúng con xin trân trọng giới thiệu đến Chư 
Tôn Đức cùng toàn thể quý Phật Tử với mục đích nhằm 
tưởng niệm 1 năm khuất bóng Thượng Tọa. Dù vậy nhưng 
như lời Lỗ Tấn: “Người chết chỉ thực sự chết khi không 
còn sống trong lòng người khác” đã phần nào nhắc nhớ 
chúng con đến hình bóng và sự hiện hữu của Thượng Tọa 
qua những trang sách với những dịch phẩm rất mực thiết 
thân trên bước đường học đạo và hành đạo. 


Mong rằng dịch phẩm này sẽ góp phần bổ sung cũng 
như làm phong phú hơn hành trang tu tập thoát ly sanh tử 
của tất cả người cầu đạo. Và chắc chăn sẽ không sao tránh 
khỏi những thiếu sót dù chúng con đã cố gắng như có thể 
nhưng vì “kém trí thiếu tài” nên kính mong các bậc minh 
triết từ bi dung thứ và chỉ bảo. 


6 


Chúng con cũng xin thành kính tri ân Thượng Tọa Pháp 
Nhiên đã hỗ trợ để tác phẩm có thể đến với công chúng. 
Cùng tri ân tấm lòng của quý Phật Tử đã chung hùn phước 
giúp cho quá trình ấn tống được thuận lợi trọn vẹn. 


Cuối cùng, chúng con kính xin dâng phước báu này đến 
hương linh cố Thượng Toạ Khải Minh, mong rằng Thượng 
Tọa có thể tiếp tục tiến bước trên hành trình giác ngộ giải 
thoát, sở nguyện dở dang mau chóng viên thành. 


Nguyện cầu tất cả chúng sanh thảy đều an vui! 


Thấắp bút! 
Những ngày cuối năm 2023 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammasambuddhassa 


xxx 
MINH QUN NGHIỆP KỨ 
(Vipassanakammatthana) 
CHƯƠNG 9 


1- Thất Thanh Tịnh 
(Visuddhi) 
Vipassanakammatthãane pana silavisuddhi cittavisuddhi 
ditthivisuddhi kankhäãviItaranavisuddhI 
maggamaggañanadassanavisuddhi 


patIipadañanadassanavisuddhi ñanadassanavisuddhi ceti 
sattavidhena visuddhisangaho. 


Minh quán nghiệp xứ được xếp theo 7 thanh tịnh: 
1- Giới thanh tịnh (S1lavisuddh1): Sự thanh tịnh của giới. 
2- Tâm thanh tịnh (Cittavisuddhi): Sự thanh tịnh của tâm. 


bi 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


3- Kiến thanh tịnh (Ditthivisuddhi): Sự thanh tịnh của 
việc thấy. 

4- Đoạn nghỉ thanh tịnh (Kankhävitaranavisuddhi): Sự 
thanh tịnh của trí tuệ thoát khỏi hoài nghi. 

3)- Đạo — phi đạo trị — kiến thanh tịnh 
(Maggamaggañanadassanavisuddh): Sự thanh tịnh của 
việc thấy rõ bằng trí tuệ là đạo hành và phi đạo hành. 

6ó- Hành lộ trí kiến thanh tịnh 


—~— 


(Patipadañanadassanavisuddhi): Sự thanh tịnh trong việc 
thây rõ băng trí tuệ về pháp tiên hành đưa đên phương pháp 
thực hành duy nhât. 


7- Tri kiến thanh tịnh (Ñãnadassanavisuddhi): Sự thanh 
tịnh trong việc thây rõ thuân nhât của trí tuệ. 


2- Tam Tướng 
(Lakkhana) 


Aniccalakkhanam dukkhalakkhanam anattalakkhanam 
cetI fimi lakkhanan1. 


Tướng có 3 loại: 


1- Vô thường tướng (Aniccalakkhana): Tướng trạng vô 
thường. 


2- Khổ tướng (Dukkhalakkhana): Tướng trạng khô. 
3- Vô ngã tướng (Anattalakkhana): Tướng trạng vô ngã. 


10 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


3- Ba Tùy Quán 
(Anupassanä3) 


Aniccanupassanäa dukkhanupassanä anattãnupassana 
C€fI fISSO anupassanä. 


Tùy quán có 3 loại: 


1- Vô thưởng tùy quản (Aniccaänupassanä): Thường 
quán thấy được vô thường. 


2- Khổ tùy quản (Dukkhãnupassan8): Thường quán thấy 
được khô. 


3- Vô ngã tùy quán (Anattänupassanäa): Thường quán 
thấy được vô ngã. 


4- Mười Tuệ Quán 
(Vipassanäñana) 


Sammasanañanam udayabbayañanam bhangañanam 


bhayañanam adTnavañaänam nibbidaäñanam 
muñcitukamyatañanam patIsankhañanam 
sankharuppekkhañanam anulomañanañceti dasa 
VIDaSSanañanän1. 


10 tuệ quán: 


1- Thám sát tuệ (Sammasanañäna): Tuệ quán tam tướng 
của danh sắc. 


H 


Minh Quán Nghiệp Xứ 
2- Sanh diệt tiệ (Udayabbayañäna): Tuệ quán thấy sự 
sanh và diệt của danh sắc. 


3- Hoại điệt tuệ (Bhangañana): Tuệ quán thấy sự diệt 
của danh sắc. 


4- Kinh hãi tuệ (Bhayañäna): Tuệ quán thấy danh sắc 
nguy hiêm đáng sợ hãi. 


5- Quá hoạn tuệ (Ädĩnavañäna): Tuệ quán thấy tai họa 
của danh săc. 


6- Yếm ó tuệ (Nibbidäñäna): Tuệ quán phát sanh sự 
nhàm chán danh sắc. 


7- Dục thoát tuệ (MuñcItukamyatañana): Tuệ muốn 
buông bỏ thoát khỏi danh sắc. 


ổ- Trạch sát tuệ (Patisankhaäñana): Tuệ quán rộng lớn về 
tam tướng của danh săc. 


9- Hành xả tuệ (Sankhärupekkhañana): Tuệ quán tìm 
kiếm con đường rồi thản nhiên với danh sắc. 


10- Thuận thứ tuệ (Anulomañãna): Tuệ quán thấy trùng 
khớp VỚI tám tuệ quán (Sanh diệt tuệ... Hành xả tuệ) phân 
đâu và đạt đên sức mạnh làm cho Đạo tuệ sanh lên. 


5- Ba Giải Thoát 
(Vimokkha) 


Suññato vimokkho animmitto vimokkho appamhito 
vimokkho cetI tayo vimokkhä. 


I2 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Giải thoát có 3 loại: 
1- Không tánh giải thoát (Suññatavimokkha): Giải thoát 
băng sự rỗng không. 


2- Vô tướng giải thoát (Animttavimokkha): Giải thoát 
băng không có hiện tướng dâu hiệu. 


3- Phi thuộc lụy giải thoát (Appamthitavimokkha): Giải 
thoát bởi không là nơi nương của ái dục. 


6- Ba Giải Thoát Môn 
(Vimokkhamukha) 


Suññatãnupassana animittänupassana 
appamhitanupassana ccti tim vimokkhamukhäan ca 
veditabbän1. 

Giải thoát môn có 3 loại: 

1- Không tánh tùy quán (Suññatänupassan3): Giải thoát 
băng sự quán thây pháp rông không. 


2- Vô tướng: tùy quản (Animittänupassana): Giải thoát 
bằng sự quán thấy rằng không có hiện tướng dấu hiệu. 


3- Phi thuộc lụy tùy quản (Appanmthitanupassana): Giải 
thoát bằng sự quán thấy rằng không là nơi nương của ái dục. 


13 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Trìni Bay 7 Thanh Tịnh 
Theo Thắng Pháp Tận Yếu Luận 


1- Giới Thanh Tịnh 
(Silavisuddhi) 


Katham patimokkhasamvarasTlam I1ndriyasamvarasilam 
ajTvaparisuddhisilam paccayasannIssitas1lañceti 
catuparisuddh1is1ilam s1lavisuddhinama. 


Giới thanh tịnh là gì? 

Giới thanh tịnh có 4 loại: 

1- Biệt biệt giải thoát giới (patImokkhasamvaraslla): 
Giới thu thúc theo trong giới bồn patimokkha. 

2- Quyên thu thúc giới (indriyasamvarasTla): Giới thu 
thúc phòng hộ 6 quyên. 
nuôi mạng thanh tịnh. 

4- Quản tưởng thanh tịnh giới (paccayasann1ssItasTla): 
Giới quán tưởng nương vào tứ vật dụng. 


Đây gọi là giới thanh tịnh. 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


2- Tâm Thanh Tịnh 
(Cittavisuddhi) 


Upacarasamaädh1 appanasamadhi ceti dũvidhopI samadhi 
cittavisuddh1 nama. 


Tâm thanh tịnh tức định có 2 loại: 
1- Cận định (upacärasamädhi): Định gần kề với chỉ thiên. 


2- Kiên có định (appanäsamaädhi): Định vững chắc tức 
định làm cho thiền chứng sanh lên. 


3- Kiến Thanh Tịnh 
(Di{fhivisuddhi) 


Lakkhanarasapaccupafthanapadatthãnavasena 
namaripaparIgsaho ditthivisuddhI. 


Việc ghi nhận danh sắc theo trạng thái, phận sự, thành 
tựu, nhân cận gọi là Kiến thanh tịnh. 


4- Đoạn Nghi Thanh Tịnh 
(Kankhävitaranavisuddhi) 


Tesameva ca nãmaripanan  paccayapariggaho 
kankhävitaranavIssuddhI nama. 


16 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Việc ghi nhận biết được duyên của danh sắc gọi là Đoạn 
nghi thanh tịnh. 


5- Đạo Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh 


(Maggøämaggañäanadassanavisuddhi) 


Và 10 Tùy Phiền Não Quán 
(Vipassanipakilesa) 


Tato param pana tathä pariggahitesu sapaccayesu 
tebhũmikasankhãresu aftadibhedadinnesu 
khandhadinayamarabbha kalapavasena sankhipitväa 
anlccan khayatthena dukkham bhayatthena anatfä 
asarakatthenati addhãnavasena santativasena khanavasena 
väa sammasanañanena lakkhanatayam sammasantassa 
tesve paccayavasena khanavasena ca udayabbayañanena 
udayabbayam samanuppassanfassa ca. 


Obhãso pTtI passaddhi Adhimokkho ca paggaho 
Sukham ñãnamupatthana Mupekkhã ca nikanfI cetI. 


Obhãsadivipassanipakkilesaparipanthapariggahavasena 
maggalakkhanavavatthanam 
maøggamaggañanadassanavIisuddhI nama. 


Tiếp theo sau Đoạn nghi tịnh thì pháp hành tam giới 
cùng với duyên được phân loại khác nhau như quá khứ... 
mà hành giả đã nhìn thấy theo trạng thái được đề cập trong 


17 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Kiến thanh tịnh và Đoạn nghi thanh tịnh. Lúc này, pháp 
hành được rút gọn thành từng nhóm theo cách thuyết giảng 
như uân, xứ... rồi hành giả quán tam tướng theo mãnh lực 
của thời gian, theo mãnh lực của sự nối tiếp hoặc theo mãnh 
lực sát na bằng Thẩm quán tuệ “Danh sắc là pháp vô thường 
bởi sự diệt mất không bên vững trường tôn, là khổ bởi nguy 
hiểm đáng sợ hãi, là vô ngã bởi không cốt lõi không theo 
quyển lực của người nào cả”. Rồi quán sự sanh diệt của 
danh sắc trong pháp hành tam giới bằng Sanh diệt tuệ theo 
mãnh lực của duyên và theo mãnh lực của sát na. Tuệ khăng 
quyết dứt khoát theo đường lối tướng trạng của Minh quán 
đúng hay sai do năng lực ghi nhận biết chướng ngại tức tùy 
phiền não quán như ánh sáng... sanh lên. 


Mười tùy phiền não quán: 

I- Hào quang (obhãsa): Có ánh sáng hiển lộ sanh lên 
nơi tâm. 

2- Hỷ (prti): Năm loại phỉ lạc. 

3- Tịnh (passaddhi): Trạng thái an tịnh vắng lặng. 

4- Đức tin (adhimokkha): Niềm tin có sức mạnh dũng mãnh. 

5- Tinh cần (paggaha): Sự nỗ lực mãnh liệt. 

6- Lạc (sukha): Sự an lạc thoải mái. 

7- Trí tuệ (ñãna): Trí tuệ đồi đào. 


8- Niệm (upatthana): Ghi nhớ vững chắc. 


18 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


9- Xả (upekkhä): Trạng thái thản nhiên. 

10- Ái chấp (nikanti): Sự thỏa thích vừa lòng, tức thỏa 
thích trong chín tùy phiền não đầu. 

Chính tuệ này gọi là Đạo phi đạo trì kiến thanh tịnh. 


6- Hành Lộ Tri Kiến Thanh Tịnh 


(Patipadäñänadassanavisuddhi) 


Tatha paripanthavimutfassa pana tassa 
udayabbayañanato patthaya yavanuloma tilakkhanam 
VIDaSSanäaparamparäya paftIpajjantassa nava vipassanäani 
patIipadañanadassanavisuddhi nãma. 

Chín tuệ quán của hành giả giải thoát khỏi tai họa tức 
tùy phiền não quán, hành giả đang thực hành Minh quán 
thấy được tam tướng tiếp nối nhau kể từ Sanh diệt tuệ cho 
đến Thuận thứ tuệ gọi là Hành lộ tri kiến thanh tịnh. 


7- Tri Kiến Thanh Tịnh 


(Ñãnadassanavisuddhi) 


Tassevam pafIpaJJantassa pana 
VIpassanaparipakamagamma Idãm appana 
uppaJJIssafrti bhavangam vocchinditväa 
uppannamanodvärävajJjananantaram dve tim 


J9 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


vIpassanacttamn vyankiñci aniccadilakkhanamarabbha 
parikammopacaraänulomanamena pavattantI. 


Khi hành giả đang thực hành như vậy bởi nương vào 
dòng Minh quán già mạnh thì 2-3 sát na tâm Minh quán hiển 
lộ một loại nào của Vô thường tướng... diễn tiễn theo tuần 
tự thì tâm khai ý môn cắt đứt dòng hữu phần sanh lên, ngay 
lúc này sẽ thành tựu tâm vững chắc (appana) gọi là chuẩn 
bị (parikamma), cận hành (upacara), thuận thứ (anuloma). 

'Yã vipassana sikhappattä sä sanuloma. Sankharupekkhä 
vutthaãnagaminT vIpassanãfI ca pavuccatI. 

Tuệ quán nào đạt đến đỉnh cao, tuệ quán đó tiễn hành 
đên Thuận thứ tuệ. Hành xả tuệ ngài gọi là xuât hành Minh 
quán (vutthanagaminTvIpassan3). 

Tato param gotrabhũcittam nibbanamalambitvä 
puthujJjanagottamabhibhavantam 
arIyagottamabhIsambhantañca pavattant1. 

Tiếp theo đó tâm chuyền tộc bắt lấy Níp Bàn làm cảnh, 
rôi căt đứt phàm chủng làm cho Thánh chủng sanh lên. 

Tassanantarameva maggo dukkhasaccam parlJjananto 


samudayasaccam paJahanto nirodhasaccam sacchikaronto 
maggasaccam bhãvanävasena appanävithimotaratI. 


Tuần tự tiếp theo tâm chuyền tộc thì Thánh đạo liễu tri 
Khô đê, đoạn trừ Tập đê, tác chứng Diệt đề đưa đến tâm lộ 
kiên cô băng mãnh lực làm phát triên Đạo đê. 


20 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


YadlL vu{fhanapäminivipassanä aniccato vipassati 
animitto vimokkho nãma hofI. 


Nếu xuất hành Minh quán thấy đặc biệt bằng trạng 
thái vô thường thì đạo sanh lên gọi là Vô tướng giải thoát 
(animittavimokkha). 


YadlL vutthanagaminIvipassanäa dukkhato vipassati 
appamhito vinmokkho nama hon. 


Nếu xuất hành Minh quán thấy đặc biệt bằng trạng 
thái khổ thì đạo sanh lên gọi là Phi thuộc lụy giải thoát 
(appanrhitavimokkha). 


YadlL vutthaãnapaminTvipassanäa anatftato vipassati 
suññato vimokkho nama hot. 


Nếu xuất hành Minh quán thấy đặc biệt bằng trạng 
thái vô ngã thì đạo sanh lên gọi là Không tánh giải thoát 
(suññatavimokkha). 


Tato param dve tim phalacittani pavattitva nrruJJhantI. 
Tato param bhavangapätova hoti puna bhavangam pana 
vicchInditva paccavekkhanañanan! pavattantI. 

Tiếp theo sau đạo tuệ thì 2-3 tâm quả sanh lên (theo tương 
ứng với người độn căn và lợi căn), sau đó thì tâm đưa vào 
hữu phân, tiếp đến các tuệ phản khán (paccavekkhanañäna) 
cắt đứt dòng hữu phần rồi sanh lên tiếp tục. 


BÀI| 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Magsam phalañca nibbanam Paccavekkhati pandito 

Pahrne kilese sese ca PaccavekkhatI vã na vã 

Chabbisuddhikamenevam  Bhãvetabbo cutubbidho 

Ñãnadassanavisuddhi Nama maggo pavuccatIi 

Ayamcttha visuddhibhedo 

Bậc Thánh nhân hiền trí luôn xem xét lại đạo tuệ, quả 
tuệ và Níp Bàn, còn đối với phiền não đã sát trừ và phiền 
não chưa sát trừ đôi khi có xem xét lại đôi khi không xem 
xét lại (tùy theo pháp học). 

Bồn Thánh đạo nương từ việc tu tiễn sáu thanh tịnh được 
gọi là Tri kiến thanh tịnh. Như đã đề cập trên là trình bày 
phân loại 7 thanh tịnh theo minh quán nghiệp xứ. 


Trình Bày Phân Loại Về Giải Thoát ! 

I- Tattha anattänupassana attabhinivesam 
muñcanH suññafãnupassana nama vimokkhamukham 
hot. Aniccanupassana vipalläsanimittamn muñcanfI 
animittänupassana nama vinokkhamukham 
hot. Dukkhanupassana  tanhapamdhimm muñcanf 
appanmihitänupassana nama vimokkhamukham hoti. 


Trong phân loại có 3 nhóm giải thoát: 
1 Theo phương cách của Thắng Pháp Tập Yếu Luận 


22 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


- Vô ngã tùy quán thường quán thây được bằng trạng 
thái vô ngã đoạn trừ được sự chấp thủ về ngã, xếp vào giải 
thoát môn gọi là Không tánh tùy quán. Là sự giải thoát do 
quán thấy rằng là pháp rỗng không. 


- Vô thường tùy quán thường quán thấy được bằng trạng 
thái vô thường đoạn trừ được tướng của pháp điên đảo, xếp 
vào giải thoát môn gọi là vô tướng tùy quán. Là sự giải thoát 
do quán thấy rằng không có hiện tượng, dấu hiệu. 

- Khổ tùy quán thường quán thấy được bằng trạng thái 
khổ đoạn trừ được ái hệ lụy (tanhãpanidhi), xếp vào giải 
thoát môn gọi là phi thuộc lụy tùy quán. Là sự giải thoát do 
quán thấy rằng không là nơi nương của ái dục. 


2- Tasma vadi vutthanagammT vipassanä anattato 
vIpassat suññatovimokkho nama hot maggo yadi 
aniccafo vipassati animifto vimokkho nama dukkhato 
VvIpassai appamhio vimokkho namat ca maggo 
VIDassanagamanavasena tĩnIi nãmãm! labhati. 


Nếu xuất hành Minh quán thấy rõ vô ngã thì Thánh đạo 
là Không tánh giải thoát. 


—- 


sọ 
Nếu xuất hành Minh quán thấy rõ vô thường thì Thánh 
đạo gọi là Vô tướng giải thoát. 


Nếu xuất hành Minh quán thấy rõ khổ thì Thánh đạo gọi 
là Phi thuộc lụy giải thoát. 

Vì vậy, Thánh đạo mới có ba loại tên do năng lực tu tiễn 
của tuệ quán. 


Bi 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


3- Tatha phalañca maggagamanavasena magsavithiyam. 


Đối với Thánh quả cũng có ba loại tên giống như trong 
tâm lộ đắc đạo do năng lực tiên hành của Thánh đạo. 


4- Phalasamäpattivithiyam  pana yathavuttanayena 
vIipassantanam vyathasakam phalamuppaJJamanampIl 
VIDaSsanagamanavaseneva suññatadivimokkhotI pavuccat. 

Trong tâm lộ nhập thiền quả thì tâm quả cho dù đang 
sanh lên do tuệ quán trong cơ tánh của mình, ngài cũng gọi 
là Không tánh giải thoát... bởi năng lực tiến hành thuần nhất 
của tuệ quán. 

Alambanavasena pana sarasavasena ca nãmaftayam 
sabbatthãpI sabbesampI samameva. 

Đối với việc gọi tên theo ba nhóm sanh lên với các bậc 
Thánh nhân như trong các tâm lộ đắc đạo và tâm lộ nhập 
thiền quả đều ngang bằng do năng lực của cảnh và do năng 
lực của phận sự công việc (kiccarasa) và phận sự của thành 
tựu (sampattirasa). 


Ayamettha vinmokkhabhedo 
Kết Thúc Phân Loại Trong Phân Nghiệp Xứ Tập Yếu 


-^'()k@ 
=`<% 


24 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Phân Theo Người 
(Pugsalabheda) 


Phân loại theo Thánh nhân và sát trừ phiền não tuần tự 
bằng 4 đạo: 


I- Ettha pana sofãäpattimagsgam bhãvetvä 
di{thrvicchikicchapahãnena pahinapayagamano 
sattakkhattuparamo sotapanno nãma hotI. 


Trong việc phân theo 4 bậc Thánh: 


Bậc tỉnh cần tu tiến Minh quán cho đến khi tác chứng 
Nhập Lưu đạo là bậc sát trừ bất thiện pháp thấy được 
nhân dẫn đến khổ cảnh do đã sát trừ được tà kiến và 
hoài nghi nên được gọi là bậc Nhập Lưu thất hoản sanh 
(sattakkhattuparamasotapanna). Bậc Nhập Lưu này sẽ sanh 
trong cõi vui dục giới nhiều nhất chỉ bảy kiếp. 

2- Sakadagamimagsam bhavetvä rägadosamohanam 
tanukarattä sakadaägamI nama hotI sakideva Imam lokam 
agantva. 

Khi bậc Nhập Lưu tính cần tu tiễn Minh quán cho đến 
khi tác chứng Nhất Lai đạo thì được gọi là bậc Nhất Lai bởi 
vì sẽ sanh lại chỉ một kiếp nữa trong cõi dục giới, do nhân 
đã làm giảm nhẹ dục ái, sân hận, si mê. 

3- Anagamimageam bhãvetva kãmaragabyapadanam 
anavasesappahanena anagamI nãma hotI anagantvä 1tthattam. 


Báo 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Khi bậc Nhất Lai tinh cần tu tiến Minh quán cho đến khi 
tác chứng Bât Lai đạo được gọi là bậc Bât Lai tức không 
sanh trở lại cõi vui dục giới nữa, do nhân đã sát tuyệt hoàn 
toàn dục ái và sân hận không còn dư sót. 

4- _ Arahattamaggam bhãvetvä anavasesakilesappahanena 
arahäa nama hoti khinasavo loke aggadakkhineyyo. 

Khi bậc Bất Lai tinh cần tu tiễn Minh quán cho đến khi 
tác chứng A La Hán đạo được gọi là bậc A La Hán hay là 
bậc Lậu Tận, là bậc cao thượng trên thê gian xứng đáng 
được nhận lãnh sự lê bái cúng dường do nhân đã sát tuyệt 
tât cả phiên não không còn dư sót. 

Ayamettha puggalabhedo 


Phần trình bày trên là phân theo bậc Thánh 
trong Minh quán nghiệp xứ 


Trình Bày Phân Theo Nhập Thiền ! 


I- Phalasamapatti panettha sabbesampi yathasakam 
phalavasena sadhãranäva. 


Trong việc phân theo nhập thiền thì nhập thiền quả khởi 
hiện phô biên với các bậc Thánh tùy theo riêng biệt tâm quả 
của mình. 


2- NirodhasamäapattIsamäpajJJanam pana 
anagamInañceva arahantanañca labbhat1. 


1 Theo phương cách của Thắng Pháp Tập Yếu Luận 


26 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Đối với việc nhập thiền diệt thì chỉ khởi hiện với các bậc 
Bất Lai và bậc A La Hán. 

3- Tattha vyathakkamam 
pathamajjhanadimahaggasamapattim samapaJJitvä vu{thaya 
tattha gate sankharadhamme tattha tattheva vIpassanto yäva 
aklñcaññayatanam gantväa tato pathamadhittheyyadikam 
pubbakiccam katvä nevasaññanasaññayatanam samapaJJatI. 


Bậc Thánh nhập vào thiền đáo đại theo tuần tự sơ thiền, 
nhị thiền... khi nhập thiền đó rồi xuất ra thì quán xét pháp 
hành trong các thiền nhập đó cho đến cuỗi cùng là thiền vô sở 
hữu xứ. Tiếp theo sau đó mới làm các tiền sự (pubbakicca) 
như chú nguyện... rồi nhập vào thiền phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 

4- Tassa dvinnam appanäJavananam parato vacchIJJatI 
cittasantati. 


Sau đó nối tiếp theo là tâm đồng lực kiên cố tức hai sát 
na thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ của bậc Thánh bị cắt đút. 


5- Tato param nirodhasamapanno nãma hotI. 

Tuần tự tiếp theo sau đó ngài gọi là bậc nhập thiền diệt. 

6- Vutthanakale pana anagamino anagamiphalacittam 
arahato ca arahataphalacittam cekavaärameva pavattitväa 
bhavangapatava hot. 

Trong việc xuất khỏi thiền diệt thì tâm quả Bất Lai của 
bậc Bât Lai và tâm quả A La Hán của bậc A La Hán diễn tiên 
chỉ một sát na rôi tiêp tục đưa vào hữu phân. 


PÀYj 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


7- Tato param paccavekkhanañanani pavattanf1. 
Tiếp theo thì Tuệ phản khán sanh lên. 
Ayamecttha samäpattibhedo mtthito 


VIDassanakammatthãnanayo. 


Kết Thúc Miệc Trình Bày Phân Theo Nhập Thiễn 
Trong Minh Quán Nghiệp Xứ 
Và Trình Bày Theo Phương Pháp Minh Quán Nghiệp Xứ 


-2:-e 
` 


28 


ca 


Tỳ kheo Khái Minh dịch 


LUẬN BIÁI Ý NGHĨ 
MINH QUN NGHIỆP KỨ 
THEF0 THĂNG PHÍP TẬP YÊU LUẬN 


GIẢI THÍCH PALI ĐIỀU THỨ NHẤT 


Trình Bày Đến 7 Thanh Tịnh 


Ngài giáo thọ sư Anuruddha sau khi trình bày kết thúc 
Chỉ tịnh nghiệp xứ (samathakammatthãna), ngài tiếp tục 
trình bày đến Minh quán nghiệp xứ theo như chủ định trong 
phần đầu nên mới đề cập “Vipassanäkammatthãne pana...” 


Thanh tịnh (visuddhn) trong Minh quán nghiệp xứ nghĩa 
là sự thanh tịnh đặc biệt xa lia khỏi phiền não nên gọi là 
thanh tịnh. 

Khi phân ra được hai từ VI + Suddhi, Vị = Đặc biệt, 
Suddhi = Thanh tịnh. 


Như định nghĩa: “Visesena suJjhanam visuddhi” (VI là 
tiếp đầu ngữ, Suddha là ngữ căn). 


29 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Sự thanh tịnh đặc biệt xa lìa khỏi phiền não gọi là thanh 
tịnh gồm có giới, định, tuệ, tức bảy thanh tịnh. 

Những sự thanh tịnh hiện hữu diễn tiến trên thế gian như 
nước trong sạch, người nữ thanh tịnh, người nam thanh tịnh, 
nơi chốn thanh tịnh... không được gọi là thanh tịnh mà gọi 
là trong sạch, thanh tịnh theo thông thường. Chỉ có sự thanh 
tịnh của giới, định, tuệ thì mới có thể làm cho người trở 
thành thiền giả và Thánh nhân vì thế mới gọi là thanh tịnh. 

Trình bày định nghĩa theo một lý khác nữa: 

I- Visujjhatti visuddhi (năng động thể (kattusädhana): 
Pháp nào hằng làm cho thanh tịnh đặc biệt, pháp đó gọi là 
thanh tịnh. 

2- Visodhetfiti visuddhi (năng động thể (kattusadhana): 
Pháp nào tây rửa thân, ngữ, ý cho thanh tịnh đặc biệt, pháp 
đó gọi là thanh tịnh. 

3-Visujihai etãyäti visuddhi (thụ động thể 
(karanasadhana): Thân, ngữ, ý hằng được thanh tịnh đặc 
biệt do pháp tánh nào, pháp tánh đó gọi là thanh tịnh. 

4-Visujhanaam visuddhi (trạng thái đơn thể 
(bhavasadhana): Sự trong sạch đặc biệt, gọi là thanh tịnh. 


Cả bốn câu này gồm có giới, định, tuệ tức bảy thanh tịnh. 


30 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


1- Giải Thích Về Giới Thanh Tịnh 
(Snlavisuddhi) 
Sự thanh tịnh của giới: 
Từ “giới” (sila) trong giới thanh tịnh nghĩa là sự thanh 
tịnh của 4 loại gIới: 
1- Biệt biệt giải thoát giới (paättmokkhasamvarastlam): 
Giới thu thúc trong giới bổn ptimokkha. 


2- Quyên thu thúc giới (indriyasamvarastlam): Giới 
phòng hộ thu thúc cả 6 quyên. 


3- Nuôi mạng thanh tịnh giới (äJävaparisuddhisrlam): 
G1ới nuôi mạng thanh tịnh. 


4- Quán tưởng thanh tịnh giới (paccayasann1ssitasTlam): 
Giới nương vào tứ vật dụng. 


1- PatiImokkhasamvarasilam được phân ra thành ba từ: 
Patimokka + Samvara + STla = Patimokkhasamvarasila. 


Như định nghĩa: “Patimokkhasamvaro ca so silam cãtI 
patimnokkhasamvarastlam”. 


Giới giúp cho người gìn giữ thoát khỏi bốn khổ cảnh. 
Chỉ pháp: Š giới, 8 giới, [0 giới, 227 giới. 
2- IndriyasamvarasTlam được phân ra thành ba từ: 


Indriya + Samvara + STla = Indriyasamvaraslla. 


Si 


Minh Quán Nghiệp Xứ 
Như định nghĩa: “Indriyasamvaro ca so silam cãtI 
IindriyasamvarasTlam”`. 
Gìn giữ thu thúc cả 6 quyền nên gọi là quyền thu thúc giới. 
Chỉ pháp: Tâm sở niệm đồng sanh với tâm đại thiện. 
3- AjTvaparisuddhisilam được phân ra thành ba từ: 
Aijiva + Parisuddhi + Sila = AjTvaparisuddhisila. 


Như định nghĩa: “Ajivaparisuddhi ca so silam cãti 
äjTvaparisuddhisilam”. 


Tìm kiếm nuôi mạng bằng chánh mạng tức cư sĩ tránh 
xa việc nuôi mạng bất chánh. Còn đối với tỳ kheo, sadI tránh 
xa các việc làm tà mạng gây hủy hoại danh tiếng gia đình 
người khác theo trong giới bổn patimokkha nên gọi là nuôi 
mạng thanh tịnh giới. 


Chỉ pháp: Tâm sở chánh mạng đồng sanh với tâm đại 
thiện. 

4- PaccayasannIssitasilam được phân ra thành ba từ: 

Paccaya + Sannissita + S1la = PaccayasannIssitasIla. 


Như định nghĩa: “Paccayasannissitam ca silam cãtI 
paccayasannmIssitas1lam”. 


G1ới quán tưởng nương vào tứ vật dụng gọi là quán 
tưởng thanh tịnh giới. 


Chỉ pháp: Tâm sở trí tuệ đồng sanh với tâm đại thiện. 


32 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Sự thanh tịnh của tứ thanh tịnh giới 

I- Desanäsuddhi: Sự thanh tịnh do thẻ hiện. 

2- Samvarasuddhr: Sự thanh tịnh do thu thúc. 

3- Etthisuddhi: Sự thanh tịnh do việc tìm kiếm nuôi mạng. 

4- Paccavekkhanasuddhi: Sự thanh tịnh do việc quán xét. 

Nói theo thông thường thì thường giới gọi là giới thanh 
tịnh, cho nên giới thanh tịnh của cư sĩ là Š giới, của cận sự 
nam, cận sự nữ là 8 giới, của sadh là I0 giới, của tỳ kheo là 
227 giới. 

Giới thanh tịnh là thường giới bởi vì thường giới gột 
rửa thân, ngữ cho trong sạch, xa lìa khỏi ác giới và làm cho 
thành tựu phận sự là cứ điểm của pháp bậc cao như thiền 
định, đạo, quả sanh lên. Vì vậy khi nói theo thông thường 
thì thường giới gọi là giới thanh tịnh. 


2- Giải Thích Về Tâm Thanh Tịnh 
(Cittavisuddhi) 
Sự thanh tịnh của tâm: 
Cittavisuddhi được phân ra thành 2 từ: 
Citta = Tâm. Visuddhi = Thanh tịnh. 
Citta + Visuddhi = CTttavisuddhi gọi là sự thanh tịnh của tâm. 


SE) 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Như định nghĩa: “Cittassa visuddhi cittavisuddh1”. 

Sự thanh lọc tâm của hành giả không cho bụi nhơ triền 
cái bám vào nên gọi là tâm tịnh. 

Chỉ pháp: Tâm sở nhất hành hợp trong tâm đại thiện, 
tâm đại tố, tâm thiện đáo đại, tâm tố đáo đại. 

Tâm thanh tịnh gồm có hai loại định là cận định 
(upacãrasamädhi) và kiên cố định (appanäsamaädhi). 

Một lý khác nữa: 

Tâm thanh tịnh có 2 loại: 

I- Định Chỉ tịnh (samathasamadhi): Gồm có hai loại 
định là cận định và kiên cổ định. 

2- Định Minh quán (vipassanakhanmikasamadhi): Là sát 
na định (khanikasamaädhI). 

Định có ba loại là sát na định, cận định, kiên cố định. 

Cận định và kiên cỗ định gọi là tâm tịnh, bởi vì có sự 
thanh tịnh đặc biệt ly bụi nhơ triỀn cái và thanh lọc tâm của 
hành giả khỏi cấu uề triền cái. Nhưng ngài chỉ nêu tâm đồng 
sanh với định làm trọng yếu gọi là Tâm thanh tịnh. 

Sát na định là định tạm thời thuộc định hợp trong 
tâm đại thiện hoặc tâm đại tố sanh lên với hành giả thiền 
quán (vipassanäyänikayogr) ghi nhận danh sắc cũng gọi 
là Tâm thanh tịnh, nhưng được xếp vào bằng cách nương 
theo (anuloma). 


34 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Mặc dù định được gọi là Tâm thanh tịnh nằm ở lãnh vực 
bên trong và có cảnh nhưng cận định là định hợp trong tâm 
đại thiện, tâm đại tố có Chỉ tịnh nghiệp xứ làm cảnh, kiên 
cô định là định hợp trong 9 thiền đáo đại có chế định, chơn 
để nương từ 30 chỉ tịnh nghiệp xứ làm cảnh. 


3- Giải Thích Về Kiến Thanh Tịnh 
(Di{fhivisuddhi) 
Sự thanh tịnh do sự thấy: 
Ditthivisuddh1 được phân ra thành hai từ: 


Ditthi: Sự thấy, Visuddhi: Thanh tịnh, gom lại thành 
dif(hivisuddh1. 


Như định nghĩa: “Ditthiyeva visuddhi ditthivisuddhT””. 
Tuệ có thể biết được danh sắc theo: 


1- Trạng thái (lakkhana): Biết được đặc tánh riêng biệt 
của mình (paccayattalakkhana) tức danh sắc. 


2- Phận sự (rasa): Biêt được phận sự hoặc việc làm của 
danh săc. 


3- Thành tựu (paccupatthana): Biết được thành quả 
hoặc trạng thái hiện bày của danh sắc. 


4- Nhân cận (padatthãna): Biết được nguyên nhân gần 
của danh sắc nên gọi là Kiến thanh tịnh. 


Km) 


Minh Quán Nghiệp Xứ 

Chỉ pháp: Tâm sở trí tuệ hợp trong 4 tâm đại thiện 
tương ưng trí có danh sắc làm cảnh. 

(Việc trình bày trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận 
của tâm, tâm sở, sắc pháp đã được trình bày trong pháp 
duyên khởi (patIccasamupada). 

Giải thích: 

Sự biết được danh sắc bằng năng lực của trạng thái, 
phận sự, thành tựu, nhân cận hay một trong bốn pháp hoặc 
hai hay ba pháp cũng được gọi là Kiến thanh tịnh. Nói theo 
16 tuệ quán thì được xếp vào Danh sắc phân tích tuệ. 

Danh sắc phân tích tuệ là tuệ ghi nhận biết được danh 
sắc theo thực tánh thật gọi là Kiến thanh tịnh bởi vì thanh 
lọc tâm của hành giả lìa khỏi thân kiến (sakkãyaditthi). 


4- Giải Thích Về Đoạn Nghi Thanh Tịnh 
(Kankhäãvitaranavisuddhi) 

Sự thanh tịnh do trí tuệ thoát khỏi hoài nghi: 

KankhãvitaranavIsuddhi được phân ra thành ba từ: 


Kankhã + Vitarana + Visuddhi, gom lại thành 
kankhãvitarana visuddhI. 


Như định nghĩa: “Kankhãvttaranä ceva visuddhi 
kankhãvitaranavIsuddh1”. 


36 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Trí tuệ có năng lực biết được nhân của danh sắc tức biết 
được sắc tập khởi, nhân của sắc, danh tập khởi, nhân của 
danh. Khi biết được nhân của danh sắc thì thoát khỏi được 
hoài nghi cho nên trí tuệ này gọi là Đoạn nghi thanh tịnh. 


Chỉ pháp: Tâm sở trí tuệ hợp trong tâm đại thiện tương 
ưng trí có duyên của danh sắc làm cảnh. 


Duyên của danh sắc là: 


1- Duyên làm cho danh sắc sanh lên (tâm, tâm sở và sắc 
nghiệp) trong thời tục sinh, gôm có vô minh, ái dục, thủ, 
nghiệp. 


2- Duyên làm cho danh sanh lên (tâm, tâm sở) trong 
thời bình nhật, gồm có 6 sắc vật như nhãn vật, nhĩ vật... 
làm Vật tiền sanh y duyên (Vatthupurejãtanissayapaccaya) 
và 6 cảnh như cảnh sắc, cảnh thính... làm Cảnh duyên 
(Arammanapaccaya). 


3- Duyên làm cho sắc sanh lên (4 sắc sở sanh 
(catusamutthãnikarũpa) trong thời bình nhật, gồm có nghiệp, 
tâm, quý tiết và vật thực (đoàn thực). 

4- Duyên làm cho danh sanh lên (tâm quả dị thục, tâm 
sở) gồm có tâm thiện, tâm bắt thiện. 

5- Duyên làm cho danh sanh lên (tâm khai môn, tâm sở) 
tức tâm hữu phần dứt dòng (bhavangupaccheda) sanh lên 
bằng mãnh lực Vô gián duyên (Anantarapaccaya)... 


Duyên đạt tuệ (paccayapariggahañana) là tuệ ghi nhận 


37 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


thấy được nhân duyên của danh sắc sanh lên trong ta gọi 
là Đoạn nghi thanh tịnh bởi thoát khỏi § pháp hoài nghĩ 
trong Thắng Pháp và 16 pháp hoài nghi liên quan với ba thời 
trong Kinh tạng. 

8 pháp hoài nghỉ trong Thắng Pháp: 


I- Buddhe kankhati: Hoài nghi về 9 ân đức Phật, như 
Araham... là sự thật như đã nói hay chăng? 


2- Dhamme kankhati: Hoài nghi về 6 ân đức Pháp, như 
Svakkhãto... là sự thật như đã nói hay chăng? 


3- Sanghe kankhati: Hoài nghi về 9 ân đức Tăng, như 
Supatipamno... là sự thật như đã nói hay chăng? 


4- Sikkhãya kankhati: Hoài nghi về điều học như việc 
thực hành liên quan với giới, định, tuệ răng các việc thực 
hành mà Đức Phật Gotama định đặt lên là đúng hay sai như 
thê nào và sẽ nhận được lợi ích thật sự hay chăng? 

5- Pubbante kankhati: Hoài nghi về 5 uẫn quá khứ, như 
nói răng tât cả chúng sanh đã từng sanh lên trong quá khứ 
có thật sự hay chăng? 

6- Aparante kankhati: Hoài nghi về 5 uấn vị lai, như nói 
răng chêt rôi sẽ sanh lên tiêp tục nữa có thật sự hay chăng? 

7- Pubbantäparante kankhati: Hoài nghi về 5 uẫn quá 
khứ và vị lai, như tât cả chúng sanh đang sông hiên lộ trong 
hiện tại, nói với nhau răng đã từng sanh lên và sẽ sanh lên 
tiệp tục nữa có thật sự như vậy hay chăng? 


38 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


S- ldhappaccayatäa paticcasamuppannesu dhammesu 
kankhanti: Hoài nghi về pháp duyên khởi như trong pháp 
duyên khởi thì hành... có vô minh... làm duyên tức trong 
vẫn đề phước, tội và việc nỗi tiếp theo của kiếp sống mới thì 
sự thấy, sự nghe của tất cả chúng sanh... liên quan từ sự mê 
muội và việc sắp đặt tạo tác bằng thân, ngữ, ý... là nguyên 
nhân có thật sự hay chăng? 


16 pháp hoài nghỉ trong Kinh Tạng: 

Hoài nghi về 5 uân thuộc về quá khứ có 5, hoài nghi về 
5 uẫn thuộc về vị lai có 5, hoài nghi về 5 uẫn thuộc về hiện 
tại có 6. 

Hoài nghỉ về 5 uân quá khứ có 5: 

I- Ahosim nu kho aham atitamaddhanam: Ta đã từng 
sanh lên trong thời quá khứ có thật vậy hay chăng? 

2- Na nu kho ahosim atitamaddhanam: Ta không từng 
sanh lên trong thời quá khứ có thật vậy hay chăng? 

3- Kim nu kho ahosim atitamaddhãnam: Nếu đã từng 
sanh lên thì là người thế nào trong thời quá khứ? 

4- Katham nu kho ahosim attamaddhãnam: Ta có thân 
thể hình dáng thế nào trong thời quá khứ? 


5- Kim hutvä kim ahosim nu kho aham attamaddhanam: 
Ta đã từng sanh lên như thế nảo và đã từng sanh lên là gì 
tiếp theo như thế nào trong thời quá khứ? 


”) 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Hoài nghi về Š uân vị lai có 5: 


1- Bhavissami nu kho aham anägatamaddhanam: Ta sẽ 
sanh lên trong thời vị lai phải chăng? 


2- Na nu kho bhavissamI aham anagatamaddhanam: Ta 
sẽ không sanh lên trong thời vị lai phải chăng? 


3- Kim nu kho bhavissãmi anagatamaddhãnam: Nếu sẽ 
sanh lên thì là người như thế nảo trong thời vị lai? 


4- Katham nu kho bhavissami anagatamaddhãnam: Ta 
sẽ có hình dáng thân thể như thế nào trong thời vị lai? 


“-Kmúmm hutvã kim bhavisami nu kho aham 
ãnãgatamaddhãnam: Ta sẽ sanh lên như thế nào và sẽ sanh 
lên là gì tiếp theo như thế nào trong thời vị lai? 


Hoài nghi về 5 uân hiện tại có 6: 

I- Aham nu khosmi: Hiện tại là ta phải chăng? 

2- No nu khosmi: Hiện tại không phải là ta phải chăng? 
3- Kim nu khosmi: Hiện tại kiếp sống của ta là gì? 


4- Katham nu khosmi: Hiện tại ta có hình dáng thân thể 
như thế nào? 

5- Ayam nu kho satto kuto ägato: Chúng sanh hiện giờ 
đến từ nơi nào? 

6- So kuhim gamI bhavissatI: Chúng sanh đó sẽ sanh 


lên nơi nào? 


40 


Tỳ kheo Khái Minh dịch 


5- Giải Thích Về Đạo Phi Đạo 
Tri Kiến Thanh Tịnh 
(Maggøämaggadassanavisuddhi) 


Sự thanh tịnh đo biết được con đường đúng và sal: 


MagsgamaggañanadassanavisuddhI được phân ra thành 
năm từ: 

Magga = Con đường + Amagøa = Không phải con đường 
+ Ñãna = Sự hiểu biết + Dassana = Sự thây + Visuddhi = Sự 
thanh tịnh. 


Sự thanh tịnh do thấy rõ bằng trí tuệ là con đường thực 
hành và không phải là con đường thực hành. 

Chỉ pháp: Tâm sở trí tuệ. 

Thâm quán tuệ (sammasanañäna) là tuệ suy xét tam 
tướng của danh sắc và Sanh diệt tuệ (udayabbayañäna) là 
tuệ giai đoạn đầu thấy được sự sanh và sự điệt của danh sắc 
nhưng vẫn còn non yếu, vào giai đoạn này thuộc lãnh vực 
của Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Bởi vì hai tuệ quán này 
thanh lọc tâm thoát khỏi ba pháp chấp trước (gãha) là ái dục, 
ngã mạn, tà kiến trong mười loại tùy phiền não (upakilesa) 
là con đường sai, cho nên khi Sanh diệt tuệ vào giai đoạn 
đầu hành giả thấy được sự sanh diệt của danh sắc sanh lên 
nối tiếp nhau không gián đoạn. 


Khi một trong mười loại tùy phiền não sanh lên thì trí 
tuệ ghi nhận xem xét thực tướng của con đường răng ánh 


4I 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


sáng... không phải là con đường, bởi vì là nguyên nhân cứ 
điêm của ái dục, ngã mạn, tà kiên. Thật sự chỉ có tuệ quán 
tiên hành theo tâm lộ mới thoát khỏi tùy phiên não quán như 
ánh sáng... Đó mới là con đường, gọi là Đạo phi đạo tri kiên 
thanh tịnh vì thây được con đường và không phải là con 
đường và điêu trọng yêu ở thời điêm này là chỉnh đôn được 
sai lâm trong tùy phiên não quán không phải là con đường 
làm cho trở thành con đường thanh tịnh. 

Tùy phiền não quán không sanh lên với 3 nhóm người: 

I- Bậc Thánh nhân là bậc đã tác chứng. 

2- Hành giả thực hành sai đạo lộ Minh quán. 

3- Hành giả thối chuyển buông bỏ nghiệp xứ. 

Chỉ có người nỗ lực tinh cần thì tùy phiền não quán mới 
sanh lên và tùy phiên não quán sanh lên ngay lúc Sanh diệt 
tuệ còn non yêu (tarunaudayabbayañana). 


Hai tuệ quán là Thẩm quán tuệ và Sanh diệt tuệ còn non 
yêu được gom vào trong Đạo phi đạo tri kiên thanh tịnh. 


6- Giải Thích Về Hành Lộ 
Tri Kiến Thanh Tịnh 
(Patipadäñänadassanavisuddhi) 
Sự thanh tịnh do biết được trong việc thực hành đúng: 


Patipadañanadassanavisuddhi được phân ra thành năm từ: 


42 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Patipadä = Thực hành + Ñãna = Sự hiểu biết + 
Dassana = Sự thấy + Visuddhi = Thanh tịnh, gom lại thành 
PatipadañanadassanavisuddhI. 


Sự thanh tịnh do thấy rõ bằng trí tuệ pháp tiến hành đưa 
đến con đường thực hành duy nhất và tuệ quán được gom 
vào trong Hành lộ tri kiến thanh tịnh có 9: 


1- Sanh diệt tuệ. 

2- Hoại diệt tuệ. 

3- Kinh hãi tuệ. 

4- Quá hoạn tuệ. 

5- Yếm ó tuệ. 

6- Dục thoát tuệ. 

7- Trạch sát tuệ. 

8- Hành xả tuệ. 

9- Thuận thứ tuệ hay Đề thuận thứ. 


Chín tuệ quán kế từ Sanh diệt tuệ giai đoạn sau Vượt 
qua khỏi mười tùy phiền não quán cho đến Thuận thứ tuệ 
gọi là Hành lộ tri kiến thanh tịnh. Bởi vì chín tuệ quán này 
thanh lọc tâm cho thoát khỏi ba sự ghi nhớ sai lầm là thường 
tưởng, lạc tưởng, ngã tưởng. 


43 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


7- Giải Thích Về Tri Kiến Thanh Tịnh 
(Ñãnadassanavisuddhi) 
Sự thanh tịnh do thấy rõ được Thánh đế: 
Ñãnadassanavisuddhi được phân ra thành ba từ: 


Ñãna: Sự hiểu biết + Dassana: Sự thấy + Visuddhi: 
Thanh tịnh, gom lại thành Ñãnadassanavisuddhi. 

Sự thanh tịnh do trí tuệ thực chứng được. 

Như định nghĩa: 

1- Catusaccam jãnãffti ñãnam: Liễu tri Tứ Thánh Đề gọi 
là trí tuệ 

2- Paccakkhato passatTti dassanam: Tác chứng được Níp 
Bàn gọi là thấy. 


3- Kilesamalato visuJJhantfti visuddhi: Sự thanh tịnh xa 
lia khỏi bụi nhơ phiền não nên gọi là thanh tịnh. 


Chỉ pháp: Tâm sở trí tuệ hợp trong tâm đạo. 


44 


Tỳ kheo Khái Minh dịch 


Tóm Lược Thất Thanh Tịnh 


1- Giới thanh tịnh là giới học. 

2- Tâm thanh tịnh là tâm học. 
Thuộc ( 3- Kiến thanh tịnh. Là 
Hiệp | 4- Đoạn nghi thanh tịnh. tuệ 
Thể 5- Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. học. 

6- Hành lộ tri kiến thanh tịnh. 

Thuộc Siêu Thế 7- Tri kiến thanh tịnh. 

Cả bốn đạo tuệ như Nhập Lưu đạo tuệ... đều gọi là Tr 
kiên thanh tịnh, bởi vì thanh lọc tâm trong sạch khỏi câu uê 
tức si mê hôn ám không biêt được 8 pháp: 

I- Không biết được thân, tâm này là khổ. 

2- Không biết được sự thỏa thích vừa lòng là nhân sanh khổ. 

3- Không biết được Níp Bàn là pháp diệt khổ. 

4- Không biết được Bát Thánh Đạo là phương pháp 
thực hành đưa đên Níp Bàn. 


5- Không biết được sanh hữu đã từng sanh lên tức không 
tin có kiêp sông trước (nhưng không có sự mê muội đôi với 
sanh hữu sẽ có tiếp theo). 


6ó- Không biết được sanh hữu sẽ có trong vị lai tức không 


45 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


tin về sự kiện sẽ sanh lên tiếp tục (nhưng không có sự mê 
muội đối với sanh hữu đã từng có). 

7- Không biết được sanh hữu đã từng sanh và sẽ sanh 
lên tiếp tục tức không tin cả kiếp trước lẫn kiếp vị lai. Mà 
chỉ tin trong kiếp hiện tại này rằng được sanh ra từ cha mẹ 
và khi chết rồi thì chấm dứt tất cả. 

S- Không biết được sự diễn tiến của tất cả chúng sanh 
nương vào pháp làm nhân và quả, như vô minh, ái dục là 
nơi nương sanh. Và hiểu răng sự sanh lên tiếp nối liên quan 
nhau trong giữa giai đoạn chưa tác chứng Níp Bàn không 
phải là pháp làm nhân và quả chi cả mà chỉ là sự diễn tiến 
theo quyền lực của Thượng đề sáng tạo nên. 

Người muốn tác chứng thành bậc Thánh rồi viên tịch 
Níp Bàn nên hiểu biết đến tầm quan trọng của thất thanh 
tịnh như giai đoạn đầu của việc thực hành phải có “Giới 
thanh tịnh và Tâm thanh tịnh” làm nền tảng cho việc thực 
hành thì Kiến thanh tịnh... cho đến Hành lộ tri kiến thanh 
tịnh mới thành tựu theo tuần tự được. Và kể từ đó “Tri kiến 
thanh tịnh” là thanh tịnh quan trọng nhất cũng sẽ hoàn thành. 

Nếu việc thực hành của mình mà thiếu mất Giới thanh 
tịnh và Tâm thanh tịnh thì Kiến thanh tịnh cho đến Hành lộ 
tri kiến thanh tịnh cũng không sanh lên được. Khi bốn thanh 
tịnh này không sanh lên được thì Tri kiến thanh tịnh là thanh 
tịnh sau cùng cũng sẽ không sanh lên. 

Do đó, mới so sánh bảy thanh tịnh này giống như việc 
xây dựng một bảo tháp. 


46 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


So Sánh 7 Thanh Tịnh 
1- Giới thanh tịnh. Như nền móng 
2- Tâm thanh tịnh. bảo tháp. 


3- Kiến thanh tịnh. 

4- Đoạn nghi thanh tịnh. Như thân 
5- Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. | bảo tháp. 
6- Hành lộ tri kiến thanh tịnh. 


T® TÚ kiến thanh tịnh được so sánh như cây lọng bằng 
vàng kêt châu báu (ngọc) là đỉnh của bảo tháp. 


Hoặc bảy thanh tịnh được so sánh với sự hình thành của 
thân thê như sau: 


Giới thanh tịnh và Tâm thanh tịnh như đôi chân. 


Kiến thanh tịnh... cho đến Hành lộ tri kiến thanh tịnh 
như thân mình. 


Tri kiến thanh tịnh như cái đầu. 
Kết Thúc Thất Thanh Tịnh 
Lộ) ¬ ® ® : 


47 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


GIẢI THÍCH PALI ĐIỀU THỨ HAI 


Trình Bày Đến Tam Tướng 


Tướng (lakkhana) là dấu hiệu của pháp hành. Cho nên 
tất cả vật gì hiện bày trên thế gian này dù là danh hay sắc, 
hữu thức hoặc vô thức cả bên trong lẫn bên ngoài, nếu xem 
xét thì sẽ hiểu được mọi vật ây đều có trọn vẹn cả ba dẫu 
hiệu là vô thường, khổ, vô ngã. Và sẽ khăng định được các 
pháp này đều là các pháp hành là pháp sanh lên bởi có nhân 
duyên tạo tác. 

Như định nghĩa “Sakkhryati lakkhatitabbam anenati 
lakkhanam”. Các bậc hiền trí ghi nhớ biết pháp đáng biết 
(pháp hữu vi) theo dấu hiệu, vì thế dấu hiệu là nhân cho sự 
ghi nhớ nhận biết pháp nên biết là pháp hữu vi nên được gọi 
là tướng. 

“Aniccassa lakkhanam aniccalakkhanam”. Dấu hiệu 
của pháp hành là vô thường, gọi là vô thường tướng, tức sự 
chấm dứt, diệt mắt. 

Như trình bày “Aniccam khayatthena”. Vô thường do ý 
nghĩa chấm dứt diệt mắt. 


49 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Một lý khác nữa: 

“Aniccassa bhãvo aniccatä”. Đời sống luôn luôn chấm 
dứt diệt mât nôi tiêp nhau theo sự biên hoại của pháp hành, 
gọi là vô thường. 


“Aniccatayeva lakkhanam aniccalakkhanam”. Đời sống 
luôn luôn châm dút diệt mât nôi tiêp nhau theo sự biên hoại 
của pháp hành là dâu hiệu làm cho ghi nhớ biệt được, gọi là 
vô thường tướng. 

“Dukkhassa lakkhanam dukkhalakkhanam”. Dấu hiệu 
của pháp hành là khô, gọi là khô tướng, tức không thê chịu 
đựng được phải diệt đi. 

Như trình bày “Dukkham bhayatthena”. Khổ do ý nghĩa 
hiêm họa đáng sợ hãi. 

Một lý khác nữa: 

“Dukkhassa bhãvo dukkhatä”. Không thể chịu đựng 
được phải luôn luôn diệt đi nôi tiêp nhau theo sự khôn đôn 
của pháp hành, gọi là khô. 

“Dukkhatayeva lakkhanam dukkhalakkhanam”. Không 
thê chịu đựng được phải luôn luôn diệt đi nôi tiêp nhau theo 
sự khôn đôn của pháp hành là dâu hiệu làm cho ghi nhớ biêt 
được, gọi là khô tướng. 

“Anattassa lakkhanam anattalakkhanam”. Dấu hiệu của 
tầt cả pháp không phải là ta gọi là vô ngã tướng, tức không 
cốt lõi không phải là ta, họ không thể sai khiển làm cho diễn 
tiễn theo mong muốn. 


530 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Như trình bày “Anatta asaratthena”. Vô ngã bởi do ý 
nghĩa không côt lõi, không phải là ta, họ và không thê sai 
khiến làm cho diễn tiễn theo mong muôn. 

Một lý khác nữa: 

“Anattassa bhãvo anatattä”. Không cốt lõi, không phải 
là ta, họ không thể sai khiên làm cho diễn tiễn theo mong 
muôn của tât cả pháp, gọi là vô ngã. 


“Anattatayeva lakkhanam anattalakkhanam”. Không 
cốt lõi, không phải là ta, họ không thê sai khiển làm cho 
diễn tiến theo mong muốn của tất cả các pháp là dấu hiệu 
làm cho ghi nhớ nhận biết được, gọi là vô ngã tướng. 


Sự Khác Biệt Giữa Vô Thường, Khổ, 
Vô Ngã Với Vô Thường Tướng, Khổ Tướng, 
Vô Ngã Tướng 

Vô thường và khổ là pháp hữu vi như danh sắc, ngũ uân 
thuần nhất là chơn đề. 

Vô ngã gồm pháp hữu vi và vô vi như danh sắc, ngũ 
uân, Níp Bàn và chê định diễn tiễn theo tât cả pháp. 

Do đó, bậc Chánh Đăng Giác mới thuyết “Sabbe sankharä 
aniccä, sabbe sankhara dukkhä, sabbe dhamma anatta”. 

Còn từ vô thường tướng, khô tướng, vô ngã tướng tức 
hiện tượng của chế định là sự diễn tiền của danh sắc, ngũ uân, 


5Ĩ 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Níp Bàn và chế định mà không phải là hiện thân thực tánh 
của pháp chơn đề và thinh danh chế định (saddapaññatti), 
nghĩa chế định. Cho nên hiện tượng chế định của danh sắc, 
ngũ uân cũng tức là hiện tượng chấm dứt diệt mất, hiện 
tượng chế định của Níp Bàn tức hiện tượng không có sự 
sanh diệt và luôn vắng lặng khỏi phiền não ngũ uấn, hiện 
tượng của thinh danh chế định và nghĩa chế định tức hiện 
tượng không có sự sanh diệt. Nhưng thính danh chế định 
thuộc loại danh chơn chế định (vijjamänapaññatti) thì có 
chứa đựng chi pháp thực tánh như từ “sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, Níp Bàn...”. Còn nghĩa chế định thì không có chi pháp 
thực tánh chỉ diễn tiễn theo từ định đặt lên với nhau và diễn 
tiến theo hình dáng sắc tướng, kích thước của sắc tứ đại. 

Nói tóm lại chỉ có từ vô thường và vô thường tướng 
theo mỗi pháp nghĩa là vô thường không phải là vô thường 
tướng: khổ và khổ tướng; vô ngã và vô ngã tướng cũng diễn 
tiễn tương tự như vô thường và vô thường tướng. Ví như 
nói “người nam đi” (puriso gacchatI) thì trong nơi đây từ 
“người nam” tức thân thể, từ “đi” là cử chỉ của người nam 
đang dở chân bước. Cho nên “người nam” không phải là cử 
chỉ, cử chỉ không phải là người nam chỉ là nương vào thân 
của người nam. Người nam ngồi, người nam ngủ, người 
nam đứng cũng như vậy. 


Vì thế, sự khác biệt của vô thường và vô thường tướng 
được ngài giáo thọ sư Buddhaghosa trình bày trong Thanh 
Tịnh Đạo rằng: 


32 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


(Anccam) Aniccani khandhapañcakam kasmä 
uppadavayaññathattabhava hutva abhävato vã. 

Danh sắc, ngũ uẫn gọi là vô thường bởi vì có sự biến 
hoại thay đổi do sanh diệt và trở thành loại khác (già). 

Một lý khác nữa: 

Bởi vì sanh lên rồi tiêu hoại diệt đi không còn dư sót, gọi 
là vô thường. 

(Aniccalakkhana) Uppadavayaññathattam 
anIccalakkhanam, hutvãa abhavasankhãto vã akaravIkãro. 

Trạng thái diễn tiễn do sự sanh diệt và trở thành loại 
khác (già), gọi là vô thường tướng. 

Một lý khác nữa: 

Trạng thái diễn tiễn sanh lên rồi tiêu hoại diệt mất không 
còn dư sót, gọi là vô thường tướng. 

(Dukkham) Yadaniccam tam dukkhant vacanato 
pana tadeva khandhapañcakam, dukkham, kasmä 
abhinhapatiprlana. 

Chính danh sắc ngũ uân là khổ, tương ứng như bậc 
Chánh Đẳng Giác thuyết răng “Pháp nào vô thường pháp 
đó là khổ” bởi vì danh sắc ngũ uân bị khốn khổ áp bức do 
sự sanh diệt. 

(Dukkhalakkhana) Abhinhapatipilanakaro 
dukkhalakkhanam. 


si) 


Minh Quán Nghiệp Xứ 
Trạng thái thường xuyên bị khốn khổ áp bức, gọi là khổ 
tướng. 


(Anatta) Yam dukkham tadanatfati pana vacanato tadeva 
khandhapañcakam anattä, kasmaã avasavattanato. 


Chính danh sắc ngũ uẩẫn gọi là vô ngã, tương ứng như 
bậc Chánh Đăng Giác thuyết răng “Pháp nào là khô pháp đó 
là vô ngã”, bởi vì danh sắc ngũ uân không ở dưới quyên lực 
sai khiên của người nào cả. 

(Anattalakkhana) Avasavattanakaro anattalakkhanam. 

Trạng thái không diễn tiến dưới quyền lực sai khiển của 
người nào, gọi là vô ngã tướng. 

Nguyên nhân từ “vô ngã” có chi pháp không giống nhau, 
như: 


Sabbe dhammäã anattä Ngài thuyết cho tất cả hội chúng 
hiêu đên tât cả pháp hiện hữu trên thê gian dù là chơn đê hay 
tục đê cũng đêu là vô ngã. 


Tadeva khandhapañcakam anattä Ngài thuyết danh sắc 
ngũ uân làm cảnh thuân nhât của tuệ quán. 


Cho nên từ “vô ngã” trong hai câu mới có chi pháp 
không giông nhau. 


Kết Thúc Giải Thích Về Tam Tướng. 


34 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


GIẢI THÍCH PALI ĐIỀU THỨ BA 


Trình Bày Về 3 Tùy Quán 
(Anupassanä) 
Anupassanãä nghĩa là thường xuyên thấy rõ, phân ra 
được thành 2 từ: 


Anu + Passanä, Anu = Thường xuyên, Passanã = Thấy 
rõ, gom lại thành Anupassana tức hưởng xuyên thảy rõ. 


Tùy quán (anupassan3) tức tâm sở trí tuệ là tuệ quán 
có sự quán xét thây rõ được pháp hành tam giới băng vô 
thường, khô, vô ngã, chính vì thê mới có ba. 


Ba tùy quán được trình bày định nghĩa từ như sau: 
AnIccassa anupassanã aniccaãnupassana. 


Thường xuyên quán xét thấy rõ vô thường cho đến khi 
vô thường tướng hiên lộ, gọi là vô thường tùy quán. 

Một lý khác nữa: 

Aniccatäya anupassanã anIiccänupassana. 

Thường xuyên quán thấy rõ vô thường, gọi là vô thường 


tùy quán (aniccänupassan3). 


Sứ 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Chỉ pháp: Tâm sở trí tuệ. 

Trong định nghĩa vô thường tùy quán thứ hai nếu nói 
theo định nghĩa thì phải chứng đắc băng sắc pháp. Nhưng 
trong nơi đây vô thường tùy quán (aniccatanupassan3) bỏ 
tiếp vị ngữ “tã” nên không chứng đắc bằng sắc pháp theo vô 
thường tùy quán. 


18 Đại Minh Quán 
(Mahävipassan8) 
Trí tuệ được gọi là tùy quán (anupassan8) nếu trình 


bày theo tam tướng thì có ba như đã đề cập, nhưng trình bày 
theo chỉ tiết thì được gọi là đại minh quán. 


Đại minh quản có 18: 

Attharasa mahävipassana nama aniccanupassanädika pañña 
I- Yãsu aniccanupassanam bhãvento mccasaññam paJahati, 
2- Dukkhãänupassanam bhavento sukhasaññam paJahati, 
3- Anatfanupassanam bhavento attasaññam paJahatI, 

4- Nibbidanupassanam bhaãvento nandim paJahati, 

5- Viraganupassanam bhãvento ragam paJahatI, 

6- Nirodhanupassanam bhävento samudayam paJahatI, 


7- PatInIssagganupassanam bhãvento adanam paJahat, 


56 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


8- Khayänupassanam bhãvento ghanasaññam paJahatI, 
9- Vayanupassanam bhãvento äyũhanam paJahatI, 
10- Viparinamanupassanam bhavento dhuvasaññam paJahati, 
I1- Animittänupassanam bhãvento nimittam paJahati, 
12- Appamthitanupassanam bhãvento panTdhim paJahatI, 
13- Suññataänupassanam bhãvento abhinivesam paJahatI, 


14- Adhippaññadhammavipassanam bhavento 
saradanabhinivesam paJahatI, 


15- Yathabhutañanadassanam bhãvento 
sammohabhinivesam paJahatI, 


16- Admaväanupassanam bhãvento ãlayabhinivesam pajahati, 
17- Patisankhãnupassanam bhãvento appatisankham paJahatl, 
18- Vivatfänupassanam bhãvenfo samyogabhimivesam paJahati. 


(Thanh Tịnh Đạo) 
Trí tuệ quán xét thấy pháp hành tam giới thường xuyên 
bằng vô thường... gọi là 18 đại Minh quán. 


I- Trong 18 đại Minh quán khi hành giả tu tiến Vô 
thường tùy quán thì đoạn trừ được Thường tưởng. 


2- Khi tu tiến Khổ tùy quán thì đoạn trừ được Lạc tưởng. 


3- Khi tu tiễn Vô ngã tùy quán thì đoạn trừ được Ngã tưởng. 


37 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


4- Khi tu tiến Yếm ó tủy quán thì đoạn trừ được Hỷ ái. 
5- Khi tu tiễn Ly tham tùy quán thì đoạn trừ được Tham ái. 


6- Khi tu tiễn Diệt tùy quán thì đoạn trừ được Tập tánh 
(samudaya). 

7- Khi tu tiến Xả ly tùy quán (tuệ buông bỏ khỏi việc 
chấp thủ là thường tưởng, lạc tưởng, ngã tưởng, mỹ tưởng 
xuôi hướng về Níp Bàn) thì đoạn trừ được phiền não Chấp 
thủ không cho thấy được tác hại của pháp hành. 


8- Khi tu tiến Đoạn tùy quán (khayãnupassan8) (tuệ thấy 
được sự chấm dứt của danh sắc) thì đoạn trừ được Thuần 


~^~— 


khối tưởng (ghanasaññã) (tưởng thành khối, đồng, tập hợp). 


9- Khi tu tiến Hoại tùy quán (vayänupassan3) (tuệ thấy 
được sự tiêu hoại của pháp hành diệt mất và sẽ sanh lên 
trong tương lai giỗng như sự tiêu hoại của pháp hành đang 
hiện hữu trước mặt) thì đoạn trừ được sự Tích tập (ayuhana) 
khao khát tăng trưởng dục lạc. 


10- Khi tu tiến Biến hoại tùy quán (vipariamnupassan) 
(tuệ thấy được thay đổi không có sự bắt biến) thì đoạn trừ 
được Vĩnh hằng tưởng (dhuvasaññã). 


11- Khi tu tiến Vô tướng tùy quán (animittänupassanä) 
(tuệ thấy rằng không có hiện tượng, hình dáng là nơi nương) 
thì đoạn trừ được Tập khối tướng (ghananimitta) và Thường 
tướng (niccanimitta) thành khối hình dáng trường tồn bất 
biến như nhau. 


58 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


I2-Khi tu tiến Vô thuộc lụy tùy quán 
(appanihitänupassan3) (tuệ thấy rằng không có pháp nảo 
đáng thỏa thích đáng mong muốn) thì đoạn trừ được Ái 
thuộc lụy (panidhi) (sự thỏa thích mong muốn trong cảm 
giác an lạc). 


13- Khi tu tiến Không tánh tùy quán (tuệ thấy răng chỉ là 
cái ta, họ, rồng không không ở dưới quyên lực sai khiển của 
bắt cứ ai) thì đoạn trừ được Quyên lực thủ (abhinivesa) là sự 
chấp thủ rằng ta, họ ở dưới quyên lực sai khiển. 


I14Khi tu tiến Thượng tuệ pháp minh quán 
(adhipaññadhammavipassan3) (tuệ thấy được rõ ràng nhất 
trong cảnh và biết cảnh rằng danh và sắc là pháp hành diệt 
mất chấm dứt chăng phải là ta, họ mà chỉ là sự diệt mất 
chấm dứt nương vảo sự thấy rõ ràng sự diệt của danh sắc 
thuộc về cảnh và biết cảnh) thì đoạn trừ được Thiên chấp 
phi thực trạng cốt lõi (sãrãdãnäbhinivesa) chấp thủ rằng là 
đẹp đẽ cốt lõi bền vững. 

15- Khi tu tiễn Như thật tri kiến (yathãbhñtañänadassana) 
(tuệ thấy được danh sắc và pháp làm duyên của danh 
sắc theo sự thật) thì đoạn trừ được Hôn kiến chấp 
(sammohäbhinivesa). Là sự chấp thủ bởi mê muội trong vẫn 
đề hoải nghi như hiện giờ không phải là ta phải chăng?... và 
đoạn trừ được tà kiến rằng thượng để là vị sáng tạo ra thế Ø1an... 

16- Khi tu tiến Quá hoạn tuệ (adĩnavänupassan3) (tuệ thấy 
được nguy hại của danh sắc bởi nương vào sự diệt mất chấm 


hộ 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


dứt đáng sợ hãi) thì đoạn trừ được Y xứ chấp (ãlayãbhinivesa) 
là sự chấp thủ trong danh sắc là nơi nương tựa. 


17- Khi tu tiễn Trạch sát tùy quán (tuệ thấy được danh 
sắc có bản chất vô thường, khổ, vô ngã khởi hiện để vứt 
bỏ lìa khỏi cảnh danh sắc) thì đoạn trừ được Phi trạch sát 
(appatisankhä) là sự không xem xét cho tỏ tường danh sắc 
có bản chất vô thường, khổ, vô ngã là hiện thân của s1 ám. 

18- Khi tu tiến Ly luân tùy quán (vivaffãnupassan3) (tuệ 
thấy được danh sắc có tánh chất vô thường, khổ, vô ngã nên 
phát sanh chán nản muốn buông bỏ là hiện thân của Hành 
xả tuệ, Thuận thứ tuệ) thì đoạn trừ được Thiên chấp kiết sử 
(samyogäbhinivesa) là sự chấp thủ đính mắc trong danh sắc 
là hiện thân của ái dục, ngã mạn, tả kiến. 


Giải Thích Theo Tuần Tự 
Trong 18 Đại Minh Quán 
1- Vô thường tùy quán 
(Aniccänupassanä3) 


Vô thường tủy quán là tuệ quán thấy được sự vô thường 
của danh sắc nương từ việc thấy rõ sanh diệt trong sát na 
đang ghi nhận danh sắc, tuệ nảy được gọi là “vô thường 
tùy quán”. 


60 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 

Sự khác biệt nhau của từ vô thường, vô thường tướng, 
vô thường tùy quán: 

Vô thường: Pháp không thường tôn. 

Vô thường tướng: Dẫu hiệu biết được vô thường. 

Vô thường tùy quán: Tuệ thường xuyên quán thấy được 
vô thường của danh sắc, ngũ uẫn hoặc thân tâm. Gồm có 
tâm sở trí tuệ hợp trong tâm đại thiện, tâm đại tố sát na đang 
ghi nhận biết danh sắc, ngũ uấn hoặc thân tâm. 

Trong Thanh Tịnh Đạo trình bày: 

Aniccanti khandhapañcakam. Kasmä. 


Uppadavayaññathattaabhava hutva abhãvato vã, 
uppädavayaññathattam aniccalakkhanam hutvã 
abhavasankhato vã akãravikãro. 


(Phần giải thích về Hành lộ tri kiến thanh tịnh) 


Danh sắc, ngũ uẫn gọi là vô thường bởi vì có sự biến 
hoại đổi thay do sanh diệt và trở thành loại khác (già). 

Một lý khác nữa: 

Sanh lên rồi hoại diệt đi không còn dư sót, sự diễn tiến 
có trạng thái biến hoại thay đổi do sanh diệt và trở thành loại 
khác (già), gọi là Vô thường tướng. 


Một lý khác nữa: 
Trạng thái diễn tiến sanh lên rồi hoại diệt đi không còn 


61 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


dư sót gọi là Vô thường tướng, ám chỉ sự tan rã bởi sự diệt 
đi của danh sắc, ngũ uẫn sanh lên rồi không tổn tại trong 
trạng thái thuần nhất. Sự quán thấy được sắc pháp... là vô 
thường do mãnh lực của Vô thường tướng được gọi là Vô 
thường tùy quán. 


Vô thường tướng có hai là uppadavayaññathattam và 
hutvä abhava. 


Nơi đây đề cập đến tướng thứ hai là hutvã abhãva tức 
sanh lên rồi diệt đi không còn dư sót, là tướng quan trọng 
hơn tướng thứ nhất. Bởi vì tướng thứ hai này có sự hiện bày 
rõ ràng với trí tuệ của hành giả trong tuệ quán vào giai đoạn 
đầu kế từ Hoại diệt tuệ (bhangañana) sanh lên... trở đi. Khi 
quán thấy được danh sắc vô thường theo tướng thứ hai rồi 
thì cũng có thể nói được là Vô thường tùy quán trở thành 
đặc biệt phát triển tốt nhất. Cho nên ngài trưởng lão giáo thọ 
sư Ananda trình bày trong vibhangamilatikãa: 


Hutväa abhãvatthenati Idam 1taresam catunnam äkãränam 
sangaham hutvã visum vuttam. 


Bốn vô thường tướng ngoài ra hutvã abhãva thì được 
gom vào trong Vô thường tướng hutvä abhãva, nên ngài 
giáo thọ sư sớ giải mới trình bảy theo riêng biệt rằng hutvã 
abhavatthena. 

Giải thích: Ngài giáo thọ sư sớ giải trình bày trong Sớ 
giải bộ Phân Tích (Sammohavinodaniatthakatha) rằng danh 
sắc ngũ uân là vô thường bởi vì sanh lên rồi diệt đi không 


62 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


còn dư sót (hutvã abhãva) rôi trình bày tiếp là vẫn còn có 
bôn tướng nữa đê làm cho biệt được danh sắc ngũ uân là 
vô thường. 


Đó là 4 tướng: 

1- Uppãdavayavantattã: Sanh lên cuối cùng thì diệt mắt. 
2- Viparinäma: Thay đổi không bất biến. 

3- Tãvakälika: Tôn tại tạm thời. 

4- Niccapatikkhepa: Tương phản lại sự thường tôn. 


Cả năm tướng trạng (gom vào hutväã và abhãva) là dấu 
hiệu làm cho biết được danh sắc ngũ uân là vô thường. Ngài 
giáo thọ sư sớ giải không nêu lên trình bày cả năm loại mà 
chỉ trình bảy riêng biệt trọng yếu duy nhất từ hutvã abhãva, 
sự việc mà ngài không nêu lên trình bày 4 tướng trạng với 
nhau nữa bởi vì trong bốn tướng trạng có sự sanh lên cuối 
cùng thì diệt mất (uppãdavayavantattä)... được gom chung 
vào trong tướng trạng sanh lên rồi diệt mất không còn dư sót 
(hutvã abhäva). Nghĩa là khi hành giả quán thấy được danh 
sắc vô thường theo tướng trạng hutvã abhãva thì ngay khi 
đó cũng biết được bốn tướng trạng này. 

Pháp nào có bốn duyên tạo tác làm cho sanh lên pháp đó 
Øọi là hữu vi. Các pháp hữu vì theo thường nhiên có sự sanh, 
trụ, diệt (uppada, thi, bhanga) là tướng của pháp hữu vỉ 
(sankhatalakkhana), là dấu hiệu làm cho ghi nhớ biết được 
pháp hữu vi và sanh, trụ, diệt gọi là sanh, già, chết (Jäti- 


63 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


jara - marana) cũng được. Hữu vỉ và tướng của pháp hữu vỉ 
này khi nói theo việc quản thấy của tuệ quán thì pháp hữu 
vỉ là vô thường, tướng của pháp hữu vì là tướng vô thường 
cho nên mỗi sát na sanh, trụ, diệt mới là vô thường tướng. 


Đối với sát na diệt thì trình bảy sự vô thường hiền lộ rõ 
ràng trọn vẹn đúng theo tướng được gọi là vô thường hơn 
hai sát na kia. 


Nếu như chỉ quán thấy sát na sanh, sát na trụ còn sát na 
diệt không thấy được thì chưa được xếp vào là thấy được vô 
thường thật sự mà chỉ là tự mình phỏng đoán rằng các pháp 
nảy khi có sự sanh, trụ thì phải có sự diệt, nếu có sự diệt thì 
pháp này mới là vô thường. Việc tự mình phỏng đoán như 
vậy thì chăng phải là sự thấy được vô thường thật sự, chỉ 
khi quán thấy được sát na diệt của pháp hữu vi trọn vẹn rõ 
ràng thì chính trong sát na đó mới được gọi là thấy được 
vô thường thật sự. Cho nên ngài giáo thọ sư sớ giải mới 
giải thích từ hutvã abhãva trình bảy tiếp theo đến vô thường 
tướng bằng từ khanabhangena bhedo bởi vì muốn làm cho 
biết đến phần đỉnh cao trong Vô thường tướng. 


Ngài trưởng lão giáo thọ sư Dhammapala 
trình bày trong hậu sớ giải Thanh Tịnh Đạo 
(VisuddhimaggamahatIkä) “KiñcãpI uppadadi 
tvidhampi sankhatalakkhanattaya aniccalakkhanam 
tathäp1 jãtiJjaradisu na tathä aniccalakkhanam pakatam 
hutvã uppatthati yathavayakkhaneti aha bhango nama 
anIccatäya parama kofTtI”. 


64 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Ba sát na như sát na sanh... cho dù là vô thường tướng 
do hình thành dấu hiệu của pháp hữu vi như nhau, nhưng 
sát na sanh và sát na trụ không hiển lộ vô thường tướng 
rõ ràng giống như sát na diệt. Nên ngài giáo thọ sư sớ giải 
mới để cập răng chính sát na diệt là phần đỉnh cao của Vô 
thường tướng. 


Vô Thường Tùy Quán Thật Và Giả 


Pháp vô thường và vô thường tướng này đã đề cập trong 
phần đầu là có sự khác biệt nhau, nhưng việc ghi nhận biết 
pháp vô thường tức danh sắc đang sanh lên thì một pháp vô 
thường tướng nào cũng sẽ hiện bày cho thấy được vô thường 
ngay trong cùng sát na đó. Việc thấy được vô thường bằng 
sự ghi nhận biết như vậy gọi là “Vô thường tùy quán thật”. 


Nếu như không ghi nhận biết được pháp vô thường đang 
sanh lên mà chỉ suy nghĩ quán xét về Vô thường tướng trong 
việc tụng niệm “Sabbe sankharä aniccä” “các pháp hữu vỉ là 
vô ường” theo chế định vô thường, như vậy thì Vô thường 
tướng sẽ không có cơ hội hiển lộ được. Sự thực hành như 
vậy gọi là “Vô thường tùy quán giả”. 


Ngài giáo thọ sư Mahabuddhaghosa trình bày trong sớ 
giải bộ Pháp Tụ (Atthasaliniatthakath3): 


I- VutthanagamimT pana vipassana kimarammanat1I? 
lakkhanarammanäfI, 


6S 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


2- Lakkhanam nama paññattigatkam 
navattabbadhammabhitam, 


3- Yo pana aniccam dukkham anattatI trạm lakkhanani 
sallakkheti tassa pañcakkhandha kanthe baddhakunapa 
viya hondI, 


4- Sankhãrarammaneva ñãnam sankhãrato vutthãti, 


5- Yatha hi ceko bhikkhu patam kimtukãmo 
pavattavanijena pattam abhatam disväa hatthapahattho 
ganhIssamfti cintetvä vimamsamano tim chiddãn1 passeyya 


6- So na chiddesu niralayo hotI, patte pana mralayo hot, 


7- Evameva tim lakkhanani sallakkhetva sankhãresu 
nralayo hotl, sankhãararammaneva ñãnena sankhãrato 
vutthãtiti veditabbam, 

8- DussopamãyapI eseva nayo. 

Dịch pali trên: 

I- Vẫn: Xuẩthànhminhquán(Vutthãnagãminivipassanä) 
là Hành xả tuệ giai đoạn cuối và Thuận thứ tuệ có cảnh g1? 
(bởi vì có điều hoài nghỉ rằng xuất hành Minh quán có pháp 
hành làm cảnh hoặc có tam tướng làm cảnh, nếu có pháp 
hành làm cảnh thì tam tướng không làm cảnh được, nếu có 
tam tướng làm cảnh thì không nên nói rằng “Chuyển tộc tuệ 
và Đạo tuệ” thoát khỏi cảnh pháp hành mà nên đề cập rằng 
“Chuyển tộc tuệ và Đạo tuệ ” thoát khỏi cảnh tam tướng vì 
vậy mới đặt câu hỏi này). 


66 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Đáp: Xuất hành Minh quán có tam tướng làm cảnh. 

2- Thông thường tam tướng có thực tánh thuộc chế định 
mà chăng phải gọi là pháp dục giới, pháp đáo đại hay pháp 
siêu thê chi cả. 

3- Nhưng người nào ghi nhận thấy được tam tướng như 
Vô thường tướng, Khô tướng, Vô ngã tướng, ngũ uân liên 
quan với một pháp trong tam tướng nào của người ghi nhận 
thây được tam tướng thì tuệ quán sẽ hiên lộ với người đó 
“øiông như xác răn, xác chó sình thôi đang cột nơi cô ”. 


4- Do đó, khi quán thấy được tam tướng thì thoát khỏi 
cảnh pháp hành danh sắc ngũ uân. 


5- Điều này được ví dụ như một vị tỳ kheo đi tìm mua 
bát, khi bát được chủ tiệm đem đến cho xem thì cảm thấy 
hài lòng và suy nghĩ sẽ mua bát này, rồi mới xem xét kỹ 
càng thì thấy bát đó có ba lỗ thủng, ngay lúc ấy thì không 
còn thích thú muốn mua bát nữa. 


6- Trong việc chấm dứt sự thích thú hài lòng, vị tỳ kheo 
không còn thích thú khắn khít với bát đó vì thấy được 3 lồ 
thủng ây. 


7- Điều ví dụ này như thế nảo khi đã quán thấy tam 
tướng thì sự thích thú hài lòng với pháp hành cũng không 
còn nữa. Bởi vì Chuyển tộc tuệ và Đạo tuệ sanh liên tiếp 
theo sau xuất hành Minh quán cũng thoát khỏi cảnh pháp 
hành bằng xuất hành Minh quán có pháp hành cùng với tam 
tướng làm cảnh. 


67 


Minh Quán Nghiệp Xứ 
8- Các bậc hiền trí nên hiểu ý nghĩa cùng với ví dụ mua 
vải có ba nơi rách cũng giống như vậy. 
Ngài trưởng lão giáo thọ sư Ananda trình bày trong hậu 
sớ giải bộ Pháp Tụ (Atthasalinimulatik3): 
I- AniccantI ädinä sankhãresu pavattamanena ñãnena 
lakkhananrpi patividdhänI hontI, 


2- Tadakarasankharaggahanatoti aha 
lakkhanarammanäfI, 
3- Sankharammanäa eva yathavuttadhippayena 


lakkhanarammanãfi vuttäti dassento lakkhanam nãmãti 
adimaha, 

4- Aniccata dukkhata anattatati hi visum gayhamanam 
lakkhanam paññatti gatikam paramatthato av1Jjamanam, 


5- Avijjamanattä eva paritfadivasena na 
vattabbadhammabhitam, 


6- Tasma visum gahetabbassa lakkhanassa paramatthato 
abhava anlccam dukkham anattät sanqkhare sabhãvato 
sallakkhentava lakkhanani namati ãha yo pana aniccam 
dukkham anattäti tạ lakkhanami sallakhettI, 


7- Yasma ca aniccanti adinäa sankhãrava dissamãna 
tasma te kanthe buddhakunapam viya patinissaJJanTyä honti. 


I- Thấu đáo xuyên suốt tam tướng bằng tuệ quán thấy 
pháp hành vô thường... 


68 


Tỳ kheo Khái Minh dịch 


2- Vần: Do nhân nào mà xuyên suốt tháu đáo được 
tam tưởng? 


Đáp: Bởi vì ghi nhận thấy được ba tướng trạng của pháp 
hành là Vô thường tướng, Khổ tướng, Vô ngã tướng, cho 
nên ngài giáo thọ sư sớ giải mới đề cập rằng xuất hành Minh 
quán có tam tướng làm cảnh. 

3- Tôi đã đề cập rằng xuất hành Minh quản có pháp 
hành làm cảnh chính pháp hành này có tam tướng làm cảnh 
nhự đã thích giải rồi. Do đó, ngài giáo thọ sư sớ giải khi 
muốn trình bày vấn đề này mới đề cập tiếp theo: “lakkhanam 
nãma...”. Nghĩa là sự diễn tiến trong việc quán thấy tam 
tướng của xuất hành Minh quán chẳng phải là quán xét tam 
tướng theo cách tụng niệm “các hành là vô thưởng (sabbe 
sankhãrã aniccä)...” thì thấy được tam tướng mà chỉ có 
quán xét pháp hành theo vô thường, khổ, vô ngã thì sau đó 
tam tướng mới hiển lộ lên. 

4- Giải thích về từ lakkhanam nãma... ngài giáo thọ sư 
đề cập đến tam tướng mà hành giả quán xét theo riêng biệt 
không liên quan với việc ghi nhận biết danh sắc đang sanh 
lên là vô thường, khổ, vô ngã, có thực tánh chế định, không 
có thực tánh chơn đề hiển lộ. 


5- Do nhân quán lấy tam tướng theo riêng biệt mà không 
có thực tánh chơn đê hiên lộ, chính như vậy mới không 
được đê cập vượt quá là pháp dục giới chi cả. 


6- Do quán lấy tam tướng theo riêng biệt không ghi nhận 


69 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


biết danh sắc đang sanh lên thuộc tam tướng không có thực 
tánh chơn đề, còn người quán xét ghi nhận pháp hành theo 
vô thường, khổ, vô ngã theo thực tánh đang sanh lên mới 
gọi là ghi nhận thấy tam tướng. 

Cho nên ngài giáo thọ sư sớ giải mới trình bày “Yo pana 
aniccam dukkham anattätI tại lakkhanami sallakkheti”. 

7- Do hành giả quán xét ghi nhận thấy được pháp hành 
danh sắc là vô thường... nên mới vứt bỏ pháp hành danh sắc 
này và ném đi thật xa giống như gở xác rắn, xác chó sình 
thối đang mang ở cô quăng bỏ ra cho thật xa. 

Tóm lại: Theo sớ giải và hậu sớ giải thì tuệ quán thấy 
Vô thường tướng hay Khổ tướng hoặc Vô ngã tướng mà do 
nương vào sự ghi nhận biết pháp hành danh sắc theo thực 
tánh đang sanh lên được gọi là “Vô thường tùy quán”. 


Việc ghi nhận trong giai đoạn tuệ tùy quán 
(anupassanañana) của hành giả đạt đên Vô thường tùy quán 
là có thê ghi nhận thầy được “tam tướng” trong môi sát na. 


Tuệ ghi nhận pháp hành danh sắc đang sanh lên nối 
tiếp nhau liên tục không gián đoạn, tuệ này được gọi là 
Tuệ tùy quán. Tuệ tùy quán này mặc dù đạt đến Danh sắc 
phân tích tuệ (naãmarupaparicchedañana), Duyên đạt tuệ 
(paccayapariggahañana) thuộc về tuệ tri (ñãtapariññä) 
nhưng cũng không được gọi là Vô thường tùy quán... bởi vì 
chỉ thấy được pháp hành danh sắc và nhân duyên của danh 
sắc đang có theo pháp mà thôi. Cho tới khi tuệ tùy quán 


70 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


này vào đến tuệ quán giai đoạn đầu như Thâm quán tuệ 
(sammasanañana)... trở đi mới gọi là Vô thường tùy quán 
hay Khô tùy quán hoặc Vô ngã tùy quán tùy theo sự ghi 
nhận quán thấy của hành giả. 

Nghĩa là: 

Nếu ghi nhận quán thấy pháp hành danh sắc không bất 
biên trường cửu thì gọi là Vô thường tùy quán mà không gọi 
là Khô tùy quán hoặc Vô ngã tùy quán. 


Nếu ghi nhận quán thấy pháp hành danh sắc không thê 
chịu đựng được thì gọi là Khổ tùy quán mà không gọi là Vô 
thường tùy quán hoặc Vô ngã tùy quán. 


Nếu ghi nhận quán thấy pháp hành danh sắc không dưới 
quyền sai khiển thì gọi là Vô ngã tùy quán mà không gọi là 
Vô thường tùy quán hoặc Khổ tùy quán. 

Nên ngài trưởng lão giáo thọ sư Ananda mới 
nêu lên trình bày trong bộ Phân Tích hậu sớ giải 
(Sammohavinodanimulatik3): 


I- Aniccadilhi aniccalakkhanadIinam aññattavacanam 
ruppanadivasena  pavatfaripadigsahanato  visitthassa 
aniccadigsgahanassa sabbhäva. 


2- Na hi nãmaruipaparicchedamattena kiccasiddhi hoti 
aniccadayo ca rũpaädinam akarä datthabbä. 


3- AniccantI ca ganhanto dukkham anattätI na ganhãti 
tatha dukkhãdiggahape 1tarassaggahanam. 


7 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


1- Sự việc trình bày về trở thành loại khác của vô thường 
tướng... ngoại trừ ra danh sắc ngũ uân là vô thường... bởi vì 
quán xét thấy được đặc biệt Vô thường tướng ngoài ra từ 
việc ghi nhận biết danh sắc đang diễn tiến theo trạng thái sắc 
tiêu hoại, trạng thái danh hướng đến cảnh sanh lên. 


2- Thật ra việc ghi nhận thấy của hành giả được thành 
tựu Vô thường tùy quán, Khổ tùy quán, Vô ngã tùy quán chỉ 
do nương vào việc thấy được danh sắc thì vẫn chưa thành tựu 
được mà phải quán xét ba tướng trạng của danh sắc như Vô 
thường tướng... mới thành tựu được Vô thường tùy quán. 


3- Hành giả đang ghi nhận thấy pháp hành danh sắc là 
vô thường thì lúc đó không ghi nhận thấy được khổ, vô ngã. 
Tương tự như vậy khi đang ghi nhận thấy khổ thì không ghi 
nhận thấy được vô thường, vô ngã. Khi ghi nhận vô ngã thì 
không thấy được vô thường, khổ. Nghĩa là không thấy được 
cùng một lúc ba tướng được. 


Tóm lại: Trong pãli điều thứ nhất và thứ hai thì tuệ quán 
ghi nhận quán thấy pháp hành danh sắc đang sanh lên theo 
thực tánh và tuệ quán ghi nhận quán thấy tam tướng của pháp 
hành thì danh sắc đó không giống nhau, nhưng mỗi pháp của 
hai tuệ quán thì giống nhau. Khi hành giả ghi nhận thấy pháp 
hành danh sắc ở giai đoạn Danh sắc phân tích tuệ, Duyên đạt 
tuệ thuộc tuệ tri thì sẽ tháp tùng thấy được tam tướng của 
pháp hành danh sắc nhưng thật sự không được. Hành giả 
phải tu tiến Minh quán đến giai đoạn đầu như Thâm quán 


~~— 


tuệ... thuộc đạt tri (firanapariññ3) tiếp theo mới thấy được 


ý” 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


tam tướng của pháp hành danh sắc. Do đó, ngài giáo thọ sư 
sớ giải mới nêu lên trình bày tam tướng ngoài pháp hành 
danh sắc vô thường, khô, vô ngã theo riêng biệt nữa. 


Thực Hành Nhằm Cắt Đứt Liên Lưu Định Kiến 
Và Phá Vỡ Thuần Khối Định Kiến 
Để Tuệ Quán Đạt Đến 
Vô Thường Tùy Quán Thật 


Khi hành giả ghi nhận quán thấy pháp hành danh sắc 
đang sanh theo thực tánh sanh lên từ nhân duyên thì Liên 
lưu định kiến (Santatipaññatti) và Thuần khối định kiến 
(Ghanapaññatti) che đậy sự sanh diệt của pháp hành danh 
sắc sẽ được phá hủy. Ngay khi sự thấy được thanh tịnh sanh 
lên trong lúc nào thì lúc đó tuệ quán của hành giả đạt đến 
Vô thường tùy quán... 


Giải thích: Người không ghi nhận thấy được pháp hành 
danh sắc đang sanh lên trong mỗi giai đoạn của tâm và sắc 
thì đừng nói chi đến sự sanh diệt của pháp hành danh sắc mà 
ngay cả danh sắc đang sanh diệt đang hiển hiện cũng không 
thấy không biết được vì chỉ thấy chỉ biết theo chế định. 

Như khi thấy các sắc thì chỉ biết chỉ hiểu là người nam, 
người nữ, trẻ con, người lớn, thú vật, cây cối, nhà cửa, quần 
áo; khi nghe tiếng thì nhận định là tiếng của người nam, 
người nữ, thú vật, nhạc cụ, khóc, cười; khi ngửi mùi thì chỉ 


13 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


biết chỉ hiểu là mùi hoa, mùi thơm, mùi thức ăn, mùi phân, 
mùi nước tiêu; khi nếm vị thì chỉ biết và hiểu là vị me, vị 
chanh, vị chua, vị trái cây, vị ớt, VỊ muối, vị đường; khi xúc 
chạm với sự lạnh, nóng, mềm, cứng, căng, chùng thì chỉ 
biết chỉ hiểu là nước đá, nước Tóng, lửa, bông gòn, bông 
vải, cây, dao, gạch, đá, Xẹp xuống, phòng lên, thân thể thư 
giãn nhẹ nhàng, căng thắng, nặng nẻ, giơ tay lên, đưa tay ra, 
co tay, duỗi chân... Các sự việc này đều là do Liên lưu định 
kiến và Thuần khối định kiến che đậy các cảnh bên ngoài 
và tâm lộ biết cảnh bên trong. Cho nên sự hiểu biết như vậy 
gọi là không cắt đứt được Liên lưu định kiến và cũng không 
phá vỡ Thuần khối định kiến. 


Đúng theo sự thật thì ngay sát na nhìn thấy một vật nào 
thì cảnh sắc cũ diệt đi, cảnh sắc mới sanh lên rồi cũng lại 
diệt đi... tiền trình này nối tiếp nhau không gián đoạn nhưng 
người thấy chỉ thấy cảnh sắc mới sanh lên suốt giai đoạn 
đang nhìn. Tâm lộ sanh lên bắt cảnh sắc đó bắt nguồn từ sự 
thấy cũ diệt đi, sự thấy mới sanh lên thay thế nối tiếp nhau 
không gián đoạn. Nhưng do người nhìn thấy hiểu sai nên 
cho rằng cảnh sắc mà mình đang nhìn thấy hay sự thấy của 
mình đang thấy trong phút đầu và mỗi phút sau vẫn chỉ là 
một và y như nhau không thay đồi. 

Trong sát na được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc 
chạm thì tiếng. với sự nghe; mùi với sự ngửi; vị với sự nếm; 


lạnh, nóng, mêm, cứng, căng, chùng với sự xúc chạm đều 
có thuộc tánh giống như vậy. Tức khi sát na cũ diệt đi thì sát 


74 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


na mới sanh lên nối tiếp liền nhau không gián đoạn nhưng 
do sự hiệu sai răng là một như nhau hay bình thường không 
thay đôi. 


Việc sanh lên ni tiếp nhau của cảnh bên ngoài vả tâm lộ 
biết cảnh bên trong do Liên lưu định kiến. Sự sanh lên nối 
tiếp nhau có thực tánh không gián đoạn của cảnh bên ngoài 
và tâm lộ bên trong giống như thành nhóm, thành khối do 
Thuần khối định kiến. Khi Liên lưu định kiến hiện bày trong 
tâm thì Thuần khối định kiến cũng cùng hiện bảy trong tâm, 
cho nên gom hai loại lại gọi là Liên lưu thuần khối định kiến 
(SantatighanapaññattI). 


Chính Liên lưu thuần khối định kiến che đậy mới làm 
cho người không có niệm ghi nhận danh sắc đang sanh lên 
và không thấy sự sanh diệt là Vô thường tướng được. Còn 
đối với người ghi nhận được pháp hành danh sắc đang sanh 
lên do có niệm biết sự nối tiếp nhau không gián đoạn thì 
thấy được thấu đáo Liên lưu thuần khối định kiến che đậy 
sự sanh diệt của pháp hành danh sắc. 


Phá vỡ Liên lưu thuần khối định kiến này bằng việc ghi 
nhận thấy được tâm lộ sanh lên trước vả tâm lộ sanh lên sau 
trong lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm sự lạnh, nóng, 
mềm, cứng, căng, chùng, mỏi, đau nhức, vui buôn, suy 
nghĩ... cắt đứt thành từng phần không phải cùng một tánh 
chất như nhau. Về phương diện sắc thì ghi nhận thấy sắc 
sanh lên trước và sắc sanh lên sau trong lúc phông lên, xẹp 
xuống, hơi thở vô, hơi thở ra, đở tay lên, duỗi chân ra, bước 


75 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


tới trước, bước lui về sau, đứng lên, ngồi xuống, ngó bên 
trái, nhìn bên phải, nháy mắt, há miệng cũng cắt đứt thành 
từng phần không phải là một tánh chất như nhau. 


Chính sự thấy của lộ tâm và cảnh thành từng phần này 
được gọi là cắt đứt Liên lưu định kiến và phá vỡ Thuần khối 
chế định thì Vô thường tướng tức sự sanh diệt cũng hiển lộ 
lên. Như thế, tuệ quán của người đó đạt đến vồ fhường tùy 
quán thật. 


Khi tuệ quán đạt đến vồ thường tùy quán thật thì việc 
ghi nhận biết được oai nghi lớn, oai nghi nhỏ, hơi thở vô, 
hơi thở ra, thấy, nghe, mỏi, nhức, vuI, buồn, suy nghĩ trong 
giai đoạn này hành giả có thể chuyển đổi thành việc quán 
xét nơi tâm đến sự vô thường cũng được (trong khổ tùy 
quán, vô ngã tùy quán thật sanh lên cũng có thể chuyền đôi 
thành việc quán xét nơi tâm đến khổ, vô ngã không phải là 
ta, họ cũng như vậy). Nhưng việc chuyển đổi quán xét như 
vậy không quan trọng mà quan trọng là quán xét thấy được 
vô thường tướng... mọi lúc trong sát na đang ghi nhận thấy, 
bởi vì vô thường tướng không hiển lộ được nương từ việc 
không thích hợp (thuận lợi). Nhưng đối với tâm chỉ thấy 
vô thường tướng bằng mãnh lực của tưởng nghiêng về suy 
nghĩ tác ý đến vô thường thì dẫn đến hiểu sai rằng mình 
thấy được vô thường tướng bằng mãnh lực của tuệ quán do 
không tỉnh thức. Chính vì thế nên việc chuyển đổi quán xét 
như vậy mới không quan trọng. 


76 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Việc giải thích như đã đề cập nên hiểu theo sớ giải và 
hậu sớ giải mà ngài nêu lên luận giải: 

I1- Aniccalakkhanam tãva udayabbayaänam amanasikãra 
santatiyä paticchannattä na upafthãatI. 


2- Udayabbayam pana pariggahetvä santatiyä vikopitäya 
aniccalakkhanam yãthãvasarasato upatthäat. 


(Thanh Tịnh Đạo Phân Xiển Minh 
Hành Lộ Trì Kiến Thanh Tịnh) 


I- Vô thường tướng mà Đức Phật thuyết trước hết là sự 
diệt không hiển lộ được, bởi vì không quán thấy được sự 
sanh diệt do Liên lưu định kiến che đậy. 


2- Nhưng khi ghi nhận quán thấy được sự sanh diệt thì 
chặt đứt được Liên lưu định kiến và vô thường tướng cũng 
sẽ hiển lộ thật sự theo thực tánh của mình. 


I- Santaiya hissa patIcchannattä3 aniccalakkhanam 
na uppatthai saca santat udayabbayamanasikarena 
patIcchadika Jatã. 

2- Udayabbayam passato na udayävatthä vayävattham 
pãpunatI vayävatthä va udayavattham aññova udayakkhano 
añño vayakkhanoti ekapi dhammo khanavasena bhedato 
upatthati pageva attadikoti aha udayabbayam pana... 
upaftthafi. 


77 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


3- Tatha santaiya vikopitayat pubbapariyena 
pavattamananam dhammanam aññoaññabhävalakkhanena 
santatyä ugghattaya na hi sammadeva udayabbayam 
sallakkhena tassa dhammaã sambandhabhavena upatthahantI. 


4- Athako ayosalaka viya asambandhabhavenati 
su{thutaram aniccalakkhanam pãkatam hot. 


(Hậu Sở Giải Thanh Tịnh Đạo) 


I- Vô thường tướng không hiển lộ với người không ghi 
nhận quán thấy pháp hành danh sắc đang sanh lên do Liên 
lưu định kiến che đậy nên sự sanh lên nối tiếp nhau của 
danh sắc che đậy vô thường tướng bởi vì không ghi nhận 
quán thấy được sự sanh diệt. 


2- Người ghi nhận quán thấy sự sanh diệt mà sát na sanh 
không dẫn đến sát na diệt, sát na diệt cũng không dẫn đến 
sát na sanh, sát na sanh hiển lộ thành một pháp, sát na diệt 
hiển lộ thành một pháp không lẫn lộn nhau, ngay cả sắc hoặc 
danh cũng hiển lộ thành mỗi pháp trong sát na sanh vả sát 
na diệt. Còn đối với danh sắc quá khứ và vị lai tức quá khứ 
với hiện tại, hiện tại với vị lai thì không có điều gì đáng hoài 
nghi phải hiển lộ chắc chắn theo riêng biệt, cho nên ngài 
giáo thọ sư mới đề cập “Udayabbayam pana... uppatthãti”. 

3- Trong lời nói của ngài giáo thọ sư sớ giải đề cập 
Santatiyã vikopitäya (chặt đứt Liên lưu định kiến). 


78 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Giải thích: Khi loại bỏ được sự sanh lên nối tiếp nhau 
không gián đoạn do ghi nhận thấy được tiến trình của danh 
sắc theo riêng biệt sanh trước vả sanh sau đang có thật sự 
với người ghi nhận quán thấy sự sanh diệt nối tiếp nhau 
đúng đắn trọn vẹn, do nhóm danh sắc này sẽ không thành 
một như nhau. 


4- Nhóm danh sắc này chỉ hiển lộ khác thời điểm không 
lẫn lộn, giống như những que sắt được cột lại thành từng bó 
một nhưng vẫn hiện bày thành riêng biệt từng cây, cho nên 
vô thường tướng mới hiển lộ rõ ràng ngay tức thì. 


Lại nữa, trong hậu sớ giải Thanh Tịnh Đạo 
(visuddhimaggamahãfkã) đề cập “Pageva afitadiko” đối 
với danh sắc quá khứ và vị lai tức quá khứ với hiện tại, hiện 
tại với vị lai thì không điều gì đáng hoài nghi chắc chắn phải 
hiện bày theo riêng biệt. Điều này ám chỉ đến việc quán 
thấy được danh sắc theo vô thường tướng quá khứ vị lai 
mà chẳng phải quán thấy được rõ ràng chỉ là thấy theo ước 
định gọi là vô thường tùy quán phỏng đoán hoặc Vô fưởng 
tùy quán theo kinh nghiệm (anvaya aniccänupassanä). Còn 
đối với việc quán thấy vô thường tướng về danh sắc ngay 
hiện tại tức đang sanh lên là sự quán thấy rõ ràng, gọi là W2 
thường tùy quán hiển lộ (Paccakkhaaniccãnupassanä). 


19 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Pháp Bị Đoạn Trừ Bằng 
Vô Thường Tùy Quán 


Khi tuệ quán thấy được “vô thường tướng” theo 
thực tánh thì tưởng thường tồn bất biến không thay đổi 
tức Thường điên đảo tưởng (Saññãvipalläsa) diệt mất. 
Khi Thường điên đảo tưởng diệt mất thì Thường điên 
đảo kiến (Niccaditthivipallãsa), Thường điên đảo tâm 
(Niccacittavipallãäsa) cũng tháp tùng theo giảm nhẹ xuống 
thì diệt được phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi, quả luân 
hồi. Nương từ Thường điên đảo tưởng sẽ sanh lên tiếp tục 
nữa theo tương ứng từ đó phiền não luân hồi tức vô minh 
hôn ám không biết được thực tánh đang hiện bày và ái dục 
thỏa thích nhiễm đắm trong cảnh, thủ bám giữ trong cảnh 
bởi mãnh lực của tham và tả kiến. Nghiệp luân hồi tức hành 
sắp xếp tạo tác thân, ngữ, ý trong việc thiện và bất thiện, 
còn nghiệp hữu tức bắt tay vào hành động bằng thân, ngữ, 
ý trong việc thiện và bắt thiện, quả luân hồi tức thức, danh 
sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh, già, chết. 

Lại nữa, việc hiển lộ của “vô thường tùy quán” nếu nói 
theo tuệ quán thì hiển lộ khi Thâm quán tuệ và Sanh diệt tuệ 
sanh lên nhưng chưa đầy đủ thật sự bởi vì trong sát na đó 
vẫn không diệt được thường tưởng liên quan đến Liên lưu 
thuần khối định kiến lẫn không phá vỡ được. 

Sự diệt trừ các pháp điên đảo của “vô thường tùy 
quán” theo như giải thích trong bộ Vô Ngại Giải Đạo 


S0 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


(Patisambhidamagga) và hậu sớ giải Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimaggamahatika) “Aniccato anupassanto 
niccasaññam pajahati”. ”. Người quán thấy được pháp hành 
danh sắc là vô thường thì đoạn trừ được thường tưởng, 
vô thường tùy quán thật nói theo tuệ quán thì phải hiển 
lộ đến Hoại diệt tuệ (bhangañana)... trở đi thuộc đoạn tri 
(pahãnapariññã) mới đoạn trừ được thường tưởng bằng 
mãnh lực đoạn trừ tạm thời (tadangapahana). 

I- Niccasaññanti niccagaham saññãsisena niddeso 
sukhasaññam attasaññanti etthãp1 eseva nayo. 

2- Niccasaññayat sankhatadhammä niccä sassafAtI 


evan  pavataya micchasaññaya saññaggahaneneva 
di{thicittänampI gahanam datthabbam esanayo 1to paräsu. 


(Hậu sở giải Thanh Tịnh Đạo) 

I- Sự chấp thủ trong pháp hảnh danh sắc là bất biến, 
không đổi thay gọi là thường tưởng (niccasaññä). 

Thường tưởng là từ trình bày nêu tưởng lên dẫn đầu 
làm trọng yếu. Trong từ lạc tưởng, ngã tưởng cũng nên hiểu 
tương tự theo như vậy. 

2- Thường tưởng tức hài lòng thỏa thích bởi tà tưởng. 

Giải thích: Sự hài lòng thỏa thích bởi tà tưởng 
(micchãsaññã) là ghi nhận sai theo lề lối răng pháp hành tức 
sắc, thỉnh... và sự thấy, nghe... là thường còn tồn tại không 
thay đổi. 


S1 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Các học viên nên hiểu về điều này khi nêu tưởng lên 
trình bày thì cũng đông nghĩa tháp tùng theo bày tỏ kiên 
điên đảo và tâm điên đảo. 

Khổ tùy quán và vô ngã tùy quán cũng nên hiểu theo lý 
như vậy. 


Vấn: Các phiên não như thường điên đảo tưởng... mà 
vô thường tùy quán diệt được là thuộc quả khứ, vị lai hay 
hiện tại? 


Đáp: Chăng phải thời nào cả mà thuộc phiền não ngoại 
thời tức tiêm miên đang ngủ ngâm trong cơ tánh bởi chưa 
hiển lộ thành thực tánh chơn đế. 


Thật ra trong các phiền não đó thì phiền não quá khứ đã 
diệt trong quá khứ, phiền não vị lai chưa sanh lên và sẽ sanh 
lên mà thôi. Còn phiền não hiện tại cũng không có bởi vì 
trong sát na hiện tại chỉ có tâm đại thiện tức vô thường tùy 
quán đang sanh lên. Vì vậy phiền não đã diệt gọi là quá khứ, 
vị lai hoặc hiện tại thời nào cũng không được nên mới thuộc 
phiền não ngoại thời tức phiền não tiềm miên. 

Trong các phiền não liên quan đến ba thời và vượt khỏi 
ba thời thì phiền não vị lai và phiền não tiềm miên có thực 
tánh tương tự nhau bởi chưa hiện bày thành thực tánh chơn 
đề, nhưng khi nói theo sự sanh lên thì khác nhau tức phiền 
não sẽ sanh lên chắc chăn thuộc phiền não vị lai. Như trong 
sát na có sự hài lòng thỏa thích thì trong sát na đó phiền 
não khác nữa ngoài ra tham và sI thuộc phiền não vị laI; sát 


S2 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


na có sự buôn phiền, sầu khổ, nóng giận thì trong sát na đó 
phiền não khác ngoài ra sân và s1 thuộc phiền não vị la1; sát 
na không có sự tin tưởng mà chỉ có sự lưỡng lự hoài nghĩ 
trong điều đáng tin như ân đức Tam Bảo... trong sát na đó 
thì phiền não khác ngoài ra sỉ và hoài nghi thuộc phiền não 
vị lai bởi vì chắc chắn sẽ sanh lên tiếp tục. 

Phiền não sẽ sanh lên không chắc chắn thuộc phiền não 
tiềm miên và phiền não tiềm miên nói theo guan điểm pháp 
nghĩa (dhammadhitthãna) chỉ có một tức sẽ sanh lên không 
chắc chắn, nhưng nói theo guan điểm nhân sinh là phiền não 
tiềm miên đang ngủ ngầm, có 4 nhóm: 


I- Nhóm có phiên não tiêm miên sẽ sanh lên chắc chăn. 
2- Nhóm có phiên não tiêm miễn sẽ sanh lên không chắc chăn. 


3-. Nhóm có phiên não tiêm miên sẽ không sanh lên chăc chăn. 


4- Nhóm có phiên não tiêm miên sẽ không sanh lên 
nhưng không chăc chăn. 


Trong bốn nhóm này thì người bố thí, trì giới, tu tiến, 
đang nằm ngủ thì phiền não tiềm miên của nhóm người này 
sẽ sanh lên chắc chăn. 

Người tục sinh bằng tâm tam nhân đang thực hành Minh 
quán tinh cần cùng lập nguyện răng sẽ thực hành cho đến 
khi đắc chứng đạo quả thì phiền não tiềm miên của nhóm 
người này một số phiền não hoặc tất cả sẽ sanh lên không 
chắc chăn. 


83 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Người thực hành tác chứng đạo, quả thì phiền não tiềm 
miên của nhóm người này sẽ không sanh lên chắc chăn tùy 
theo đạo, quả mà mình tác chứng được và sân phiền não 
tiềm miên của bậc Bất Lai sẽ không sanh lên chắc chắn. 


Người tục sinh bằng tâm tam nhân thực hành Minh quán 
tỉnh cần cùng lập nguyện rằng sẽ thực hành cho đến khi tác 
chứng đạo quả thì phiền não của nhóm người nảy một số 
hoặc tất cả sẽ không sanh lên nhưng không chắc chắn và 
sân phiền não tiềm miên của phạm thiên phàm đang tu tiến 
Minh quán sẽ không sanh lên nhưng không chắc chắn. 

Tóm lại: Phiền não tiềm miên nếu không nêu người lên 
mà chỉ đề cập riêng biệt về thực tánh thật theo quan điểm 
pháp nghĩa thì không thuộc phiền não vị lai mà chỉ là phiền 
não ngoại thời, nhưng nếu nói theo quan điểm nhân sinh thì 
phiền não tiềm miên này được xếp vào phiền não vị lai cũng 
có, không thuộc phiền não vị lai cũng có. 


Sự Ngủ Ngầm Của Phiền Não Tiềm Miên 
Và Pháp Đoạn Trừ 
Sự ngủ ngầm của phiền não tiềm miên (anusayakilesa) 
có 2 loại: 
I- Phiền não ngủ ngầm sanh lên nối tiếp theo 
danh sắc gọi là phiền não tiềm miên trong cơ tánh 
(sanfananusayakilesa). 


S4 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


2- Phiền não ngủ ngầm trong cảnh thuộc sắc khả 
ái (piyarũpa), sắc khả hỷ (sãtarũpa), sắc không khả ái 
(apiyarũpa), sắc không khả hỷ (asãtariipa) gọi là cảnh phiền 
não tiềm miên (arammanãnusayakilesa). 


Trong hai loại này thì bốn đạo đoạn trừ được phiên não 
tiềm miên trong cơ tánh bằng tuệ quán có danh sắc làm 
cảnh, vô thường tùy quán... đoạn trừ được cảnh phiên não 
tiềm miên. Đỗi với phiên não tiểm miên trong cơ tánh khi 
nào còn là phàm nhân thì cho dù người đó từng thực hành 
minh quán nhiều lần, nhiều lượt hoặc đang thực hành hay là 
bậc thiền giả (jhãnalabhï), thông giả (abhiññãlãbhi) thị hiện 
được các loại thần thông hay sẽ sanh lên làm phạm thiên nối 
tiếp nhau nhiều kiếp nhiều cõi đi nữa thì vẫn còn hiện hữu 
đầy dẫy phiền não tiềm miên bởi chưa đoạn trừ cho dù chỉ 
chút ít. Còn cảnh phiên não tiêm miên khi tuệ quán của hành 
giả đạt đến Hoại diệt tuệ thì cảnh phiền não tiềm miên cũng 
bị đoạn trừ ngay khi đó kế từ tuệ này trở đi. 


Như Đức Phật thuyết trong bộ Phân Tích (vibhanga): 


Sattanusayä kaãmãraãgãnusayo patighanusayo 
mãnãnusayo di{thanusayo vIcIkIcchanusayo 
bhavarãganusayo av1JJanusayo yam loke pIyaruipa sataripa 
ettha sattänam rägãnusayo anusetI, yam loke appIyarũpam 
asätaripam ettha sattäanam patighanusayo anusetI, 1fI Imesu 
dv1su dhammesu av1JJä anupaftä, tadekattho mãno ca ditthi 
ca vIcIkIccha ca datthabba. 


S5 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Bảy loại phiền não tiềm miên tức pháp tánh thỏa thích 
hài lòng đắm nhiễm trong ngũ dục ngủ ngầm trong cơ tánh, 
pháp tánh nóng giận ngủ ngâm trong cơ tánh, pháp tánh tự 
cao ngủ ngầm trong cơ tánh, pháp tánh thấy sai ngủ ngầm 
trong cơ tánh, pháp tánh ngờ vực ân đức Phật, ân đức Pháp, 
ân đức Tăng, cha mẹ, thầy tổ ngủ ngầm trong cơ tánh, pháp 
tánh thỏa thích hài lòng trong sanh hữu ngủ ngầm trong cơ 
tánh, pháp tánh lầm lạc trong vấn đề thấy sai ngủ ngầm trong 
cơ tánh (đây là phiền não tiềm miên trong cơ tánh). Sắc khả 
ái sắc khả hỷ có thực tánh đáng hài lòng đáng ưa thích hiện 
hữu trên thế gian tức pháp hành danh sắc bên trong ta, dục á áI 
và hữu á ái tiềm miên của tất cả chúng sanh thường ngủ ngâm 
trong sắc khả ái, sắc khả hỷ theo thực tánh đáng dính mắc 
đáng thỏa thích này; sắc không khả ái không khả hỷ là tánh 
chất không đáng dính mắc không đáng thỏa thích hiện hữu 
trên thê gian tức pháp hành danh sắc bên trong ta đhì phần 
uất tiềm miên của tất cả chúng sanh thường ngủ ngầm trong 
sắc không khả ái không khả hỷ theo thực tánh không đáng 
ưa thích không đáng hải lòng, vô minh tiềm miên cũng luôn 
ngủ ngầm trong dục ái vả phần uất này, còn ngã mạn tiềm 
miên, tà kiến tiềm miên và hoài nghi tiềm miên này cũng 
hiện hữu trong cùng một tâm có vô minh (đây là cảnh phiền 
não tiềm miên). 

Phiền não tiềm miên trong cơ tánh là phiền não đang 
ngủ ngầm trong cơ tánh bởi trạng thái chưa hiện bày thực 
tánh chơn đề tức chưa đến ba sát na (sanh, trụ, diệt), người 
chưa đoạn trừ sát tuyệt được phiền não tiềm miên gọi là 


S6 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


phàm nhân. Nhóm phàm nhân này cho dù còn trong bào thai 
người mẹ, là trẻ con, thanh thiếu niên, người lớn hay người 
già là cư sĩ hay xuất gia, đắc thiền đắc thông có thể thăng 
thiên, độn thổ, sau cùng được sanh lên làm phạm thiên nhiều 
kiếp nhiều cõi đi nữa thì nhóm phàm nhân này cũng vẫn là 
người còn phiền não tiềm miên, ngay cả tác chứng Nhập 
Lưu, Nhất Lai đi nữa cũng vẫn còn năm loại phiền não tiềm 
miên vẫn chưa sát tuyệt hoàn toàn chỉ đoạn trừ được tà kiến 
tiềm miên, hoài nghi tiềm miên. Khi tác chứng Bắt Lai thì 
hữu ái tiềm miên, ngã mạn tiềm miên, vô minh tiềm miên 
cũng vẫn còn chưa dứt tuyệt hoàn toàn cho nên bốn nhóm 
người này vẫn còn phiền não tiềm miên. Ví như người bệnh 
chưa dứt có người đến hỏi thăm rằng có mạnh khỏe không? 
Mặc dù trong lúc đó không bệnh cũng đáp rằng đang bệnh, 
bởi suy nghĩ bệnh đã từng có và sẽ bệnh nữa trong ngày sắp 
tới. Hoặc ví như người không nhận đủ từ việc nhận thí thịt, 
khi bị hỏi rằng ngài có nhận được thịt không? Mặc dù lúc 
đó không nhận được thịt thật nhưng cũng trả lời rằng tôi 
nhận được bởi vì suy nghĩ đến đã từng nhận được và sẽ nhận 
được nữa trong ngày sắp tới. 


Như Đức Phật thuyết trong tiềm miên song 
(anusayayamaka): 


Yassa kamaräganusayo uppalJati tassa patighanusayo 
uppaJJatiti? 

“Dục ái tiềm miên đang sanh lên với người nào thì phẫn 
uât tiêm miên cũng đang sanh lên với người đó phải chăng?”. 


S7 


Minh Quán Nghiệp Xứ 

Đáp: Ämantã phải rồi. 

Sự việc Ngài trả lời như vậy bởi vì Ngài ám chỉ đến vẫn 
còn pháp tiêm miên bởi tánh chât đã từng sanh và sẽ sanh. 

Nhưng nếu hỏi rằng: 

'Yassa kamarägo uppaJJatI tassa patIgho uppaJJatftI? 

“Dục ái đang sanh với người nào thì phẫn uất đang sanh 
với người đó phải chăng?”. 

Đáp: NuppaJJati không phải đang sanh. 

Lại nữa, bảy loại phiền não tiềm miên khi hiển lộ lên 
theo thực tánh chơn đê tức đưa đên bộc phát (phiên não thô) 
thì đông sanh trong cùng một tâm với nhau, không đông 
sanh trong cùng một tâm với nhau cũng có nhưng khi vân 
còn là tiêm miên thì cả bảy loại đang ngủ ngâm trong cùng 
một tâm với nhau. 


Do đó, Đức Phật mới thuyết trong tiềm miên song: 


Yassa kamaräganusayo anuseti tassa patiphanusayo 
anusefftI? 


“Dục ái tiềm miên ngủ ngầm trong cơ tánh của người 
nào thì phẫn uất tiềm miên ngủ ngầm trong cơ tánh của 
người đó phải chăng?”. 


Đáp: Amanta phải rôi. 
Vì vậy, việc đoạn trừ phiên não tiêm miên trong cơ tánh 


được sát tuyệt cũng có nhưng chỉ duy nhất bằng đạo tuệ, còn 


S8 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


đối với tuệ quán chỉ đoạn trừ được tạm thời mà thôi, còn 
thiền định thì có thể đoạn trừ bằng cách áp chế tức đè nén 
được thời gian lâu như nhiêu ngày nhiêu tháng nhiêu năm 
nhiều đại kiếp. 

Cảnh phiến não tiêm miên: Việc sanh lên của phiền não 
không chấm dứt được trong cảnh vẫn không sanh lên được 
khi quán thấy sự thật bằng tuệ quán và đạo tuệ, phiền não 
này gọi là cảnh phiền não tiềm miên. 

Như Đức Phật giáo giới cho các tỳ kheo: 


Sukhaya bhikkhave vedanäaya rägãnusayo pahatabbo 
dukkhãya vedanäaya patighãnusayo pahatabbo, 
adukkhamasukhaya vedanäaya avijjanusayo pahatabbo 
(Tương Ưng Kinh Phẩm Tương Ưng Thọ). 


“Này các tỳ kheo! Các người nên đoạn trừ dục ái tiềm 
miên trong cảm thọ lạc, đoạn trừ phẫn uất tiềm miên trong 
cảm thọ khô, đoạn trừ vô minh tiềm miên trong cảm thọ phi 
khổ phi lạc”. 

Lời giáo giới này ngài ám chỉ đến “cảnh phiền não 
tiềm miên”. 

Ngài giáo thọ sư sớ giải cũng đề cập rằng: “lmasmim 
suffe ärammanänusayo kathito” trong kinh như: Sukhãya 
bhikkhave vedanäya... này Đức Thế Tôn thuyết đến cảnh 
phiền não tiềm miên nhưng chẳng phải Ngài chỉ dạy đến 
việc thực hành đề đoạn trừ “cảnh phiền não tiềm miên” mà 


S9 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


chỉ là nhắc nhở cho thực hành theo con đường tứ niệm xứ. 
Bởi vì nếu các tỳ kheo không thực hành theo con đường 
tứ niệm xứ thì không có con đường nảo khác thực hành để 
đoạn trừ được cảnh phiền não tiềm miên này. Nếu như thực 
hành theo con đường tứ niệm xứ bằng cách miên mật thì có 
thê nói được là đoạn trừ phiền não trong việc cảm thọ cảnh. 


Như ngài giáo thọ sư hậu sở giải trình bày trong nhập 
xuât tức niệm nghiệp xứ (anäpanassatkammatthana) của 
hậu sớ giải Thanh Tịnh Đạo: 


Aniccanupassana tầva tadangappahãanavasena 
nIccasaññam pariccaJafI pariccaJanfT ca tathãä appavattTyam 
ye niccantI gahanavasena kilesa tammulaka abhisankhAra 
tadubhayamnlakã ca vipaka khandhã anãgate uppaJJeyyam 
te sabbepI appavattikaranavasena pariccaJald tathä 
dukkhãnupassanadayo tenaha vipassana hi tadangavasena 
saddhim khandhabhisankharehi kilese parIccaJatfiI. 


Vô thường tùy quán biểu hiện sự diệt đầu tiên (đoạn 
trừ) dứt bỏ được thường tưởng bởi mãnh lực đoạn trừ tạm 
thời (tadangapahana), khi vô thường tùy quán (đoạn trừ) 
dứt bỏ được thường tưởng, nếu như không quán thấy được 
vô thường thì các phiền não có thể sanh lên được về sau 
do mãnh lực của sự chấp thủ danh sắc là thường còn và 
tối vi hành (abhisankhãra) tức bắt thiện, thiện hiệp thế có 
phiền não làm gốc, danh uẩn quả là hiện thân kiếp sống 
mới có nghiệp và phiền não làm gốc có thể sanh lên về sau, 
vô thường tùy quán dứt bỏ được thường tưởng, dứt bỏ tất 


90 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


cả phiền não, nghiệp, quả không cho cùng sanh lên được 
nữa. Khổ tùy quán, vô ngã tùy quán dứt bỏ lạc tưởng, ngã 
tưởng... cũng diễn tiến tương tự giống như vậy cho nên ngài 
giáo thọ sư Mahabuddhaghosa mới trình bày trong Thanh 
Tịnh Đạo rằng: Tuệ quán. dứt bỏ được phiên não cùng danh 
uấn quả và tối vỉ hành bằng mãnh lực đoạn trừ tạm thời. 


Khi vô thường tùy quán sanh lên thì “khổ tùy quán vả vô 
ngã tùy quán” sanh lên theo. 


Vấn: 7rong vấn đề này khi có sự quán thấy vô thường 
thì phiên não liên quan đến thường tưởng không hiện khởi 
trong cảnh đó được. Vấn đê thấy được rõ không có điêu gì 
phải hoài nghỉ nhưng có câu hỏi liên quan với lạc tưởng và 
ngã tưởng cùng sanh lên trong cảnh giống như vậy thì như 
thế nào? 


Đáp: Không sanh lên được, bởi vì hành giả quán thấy 
trong cảnh vô thường bởi mãnh lực hiển lộ của vô thường 
tướng tức sanh diệt. Khi trở lại quán thấy trong cảnh đó một 
lần nữa thì không thấy được lạc mà chỉ thấy khổ bởi sự sanh 
diệt không ngừng lẫn không thấy được bản ngã là cốt lõi 
trong cảnh đó, mà chỉ thấy rằng không dưới quyên lực sai 
khiển không diễn tiến theo ý muốn chỉ diễn tiến theo nhân 
duyên cho nên phiền não liên quan với lạc tưởng và ngã 
tưởng không sanh lên trong cảnh mà quán thấy vô thường 
nảy được. 

Như Đức Thế Tôn thuyết trong Tăng Chi Bộ Kinh 
(anguttaranikäya): 


jI 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Aniccasañña bhavetabbä asmimanam samugghãtäaya, 
aniccasaññino bhikkhave anattasañña santhatI, anattasaññi 
asmIimanasamugshatam  papunat ditheva dhamme 


nibbanam. 


Hãy tu tiễn vô thường tưởng (hiện tượng không thường) 
để tây trừ ngã mạn (asmimãna) có trạng thái kiêu ngạo rằng 
ta là thế này, thế kia cho chấm dứt hoàn toàn. Này các tỳ 
kheo! Vô ngã tưởng (hiện tượng không phải là ta, họ) thì 
tự cao bởi sự tốt đẹp, với người quán thấy được vô thường, 
người quán thấy được vô ngã tức không phải là ta, họ thường 
là người am hiểu nhồ bỏ được ngã mạn có tánh chất đề cao 
mình rằng ta đã tác chứng Níp Bàn tức sự vắng lặng phiền 
não hiển lộ trong kiếp sống hiện tại. 


Trong päÏli thì từ căn bản quan trọng dẫn chứng trong vấn 
đề này có trực tiếp đề cập trong päli rằng: “Aniccasaññino 
bhikkhave anattasañña santhati”. Và giáo thọ sư sở giải 
cũng đề cập giải thích rộng theo pãli này trong sớ giải Tăng 
Chi Bộ Kinh (anguttaraatthakatha): 

Anattasañña santhatt aniccalakkhane ditthe 
anattalakkhanam ditthameva hoti, etesu hi fTsu lakkhanesu 
ekekasmim ditthe 1taradvayam ditthemeva hoti. Tena vuttam 


~^~— 


anIccasaññino bhikkhave anattasañña santhatIi. 


Đức Phật thuyết “Anattasaññã santhãti” (hiện tướng vô 
ngã tưởng là không phải ta, họ tự đê cao mình tôt đẹp). 


Giải thích: Khi quán thấy sự sanh diệt thuộc vô thường 


02 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


tướng thì cũng sẽ thấy vô ngã tưởng tức không dưới quyền 
sai khiển mà chỉ có sanh diệt diễn tiễn thành tựu theo nhân 
duyên. Thật ra khi thấy được một tướng nào trong ba tướng 
thì chắc chắn cũng phải thấy được hai tướng còn lại. 

Cho nên Đức Thế Tôn mới thuyết “Aniccasaññino 
bhikkhave anattasaññä santhati”. Này các tỳ kheo! Vô ngã 
tưởng là hiện tướng không phải ta, họ thường tự nêu cao 
mình tốt đẹp, đối với người quán thấy được vô thường. 


Giải Thích Về Ngã Mạn 


Ngã mạn (asmimãna) nghĩa là kiêu ngạo cho rằng ta 
như thế này, thế kia. Các bậc Thánh ngoại trừ bậc A La Hán 
cho đù là bậc không có thân kiến hiểu sai về danh sắc là ta, 
họ, nam, nữ, người, thú như tất cả phàm nhân đang thấy. 
Nhưng ngã mạn tự kiêu rằng mình như thế này, như thế kia 
do nương vào ân đức tốt đẹp đang có trong mình vẫn còn bởi 
vì ngã mạn này thuộc về ngã mạn như chân (yathãvamãna) 
là tự cao đúng theo sự thật chăng phải là ngã mạn phi như 
chân (ayathavamana) là tự cao không đúng theo sự thật. Do 
đó, hành động, lời nói, suy nghĩ của ba bậc Thánh hữu học 
đôi khi kết hợp với ngã mạn như cho mình là bậc Thánh có 
niềm tin kiên cô nơi ân đức Tam Bảo, có giới trong sạch. 
Nếu là bậc Bất Lai thì tự cao đặc biệt hơn nữa rằng ta không 
vui, buồn đối với cảnh tốt, cảnh xấu, nếu có khả năng hiểu 
biết thì chấp rằng ta là người có khả năng hiểu biết suy nghĩ 


b5) 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


bên trong tâm, hay biểu hiện ra bằng thân hoặc phát ra bằng 
ngữ có trạng thái tương tự giống như thân kiến cho nên ngã 
mạn này gọi là kiến mạn (ditthimãna) và thời điểm hiện bày 
chánh kiến trong ba Thánh đạo cao có phận sự đoạn trừ tà 
kiến cũng nhắm đến ngã mạn này. Tất cả chánh kiến trong 
ba Thánh đạo cao thì chánh kiến trong A La Hán đạo mới 
đoạn trừ hoàn toàn được ngã mạn. 

Lại nữa, tất cả phàm nhân đang ghi nhận quán danh sắc 
mà một loại vô thường tưởng, khổ tưởng, vô ngã tưởng nào 
hiễn lộ lên thì cũng đoạn trừ được ngã mạn giống như vậy 
nhưng không phải đoạn trừ sát tuyệt. 


Trình Bày Vô Thường Tướng, Khổ Tướng 
Theo Chế Định Và Vô Ngã Tưởng 

Trong tam tướng thì “vô thường và khổ” có 2 loại: 

1- Theo chế định. 

2- Theo thực tánh. 

Theo chế định thì ở trong lĩnh vực thân kiến của dân 
gian định đặt nói với nhau khi thấy một đối tượng nảo tiêu 
hoại như thú chết, người chết, từng giàu có rồi trở lại nghèo 
khổ, có danh tiếng quyền uy trở thành mất danh tiếng mất 
uy quyền thì thường nói với nhau là vô thường. Chính mình 
hay người khác bệnh hoạn không khỏe mạnh hoặc bị đánh, 
chém, đâm hay gai đâm thì than van rồi thường hay nói với 


94 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


nhau là khổ. Như vậy gọi là vô thường, khổ theo chế định 
diễn tiến theo quan kiến của dân gian, còn đối với vô ngã 
tướng của dân gian thì không nhìn thấy được và do không 
thể nhìn thấy được nên mới không có định đặt nói với nhau 
là vô ngã. 

Theo thực tánh thì nằm trong lãnh vực chánh kiến thuộc 
lãnh vực của bậc Chánh Đăng Giác thuyết về thực tánh 
sanh diệt cho nên trong thời kỳ không có Phật Giáo thì vô 
thường, khổ theo thực tánh mới không có ai nói với nhau. 
Thời ấy, Chư Phật Độc Giác và các bổ tát cũng không thê 
nói hoặc diễn đạt về vô thường, khổ theo thực tánh cho mọi 
người nghe được mà chỉ nói hoặc diễn đạt vô thường, khô 
diễn tiến theo chế định mà thôi. Đối với vô ngã tướng thì 
Chư Phật Độc Giác và các bổ tát cũng không thể nói hoặc 
diễn đạt được. Cho nên, mọi người khi được nghe pháp về 
vô thường và khô từ Chư Phật Độc Giác và các bồ tát không 
thể chứng đắc Đạo, Quả được chỉ làm cho tâm đại thiện 
sanh khởi mà thôi. 

Lại nữa, sự tác thành do thực chứng và thuyết pháp 
về vô thường, khổ, vô ngã theo thực tánh khác nhau như 
tác chứng băng việc tu tiến minh quán, thuyết pháp được 
thành tựu cũng do việc học tập Thăng Pháp. Cho nên, Chư 
Phật Độc Giác cho dù thực chứng được vô thường, khổ, vô 
ngã theo thực tánh cho đến khi thật sự tác chứng A La Hán 
nhưng do khiếm khuyết việc học tập Thắng Pháp thuộc về 
pháp học nên không thể thuyết đến thực tánh vô thường, 


95 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


khổ được. Còn đối với các bồ tát cho dù là bậc có đủ trí tuệ 
đi nữa nhưng cũng không thực chứng được vô thường, khô 
theo thực tánh. 


Tóm lại vô thường tướng, khổ tướng theo thực tánh nằm 
trong lãnh vực của chánh kiến, và vô ngã tướng chỉ có bậc 
Chánh Đẳng Giác và nam thĩnh văn, nữ thinh văn có học tập 
tốt về Thăng Pháp mới thuyết giảng được. Như ngài giáo 
thọ sư Buddhaghosa trình bày trong bộ sở giải Phân Tích 
(sammohavinodanratthakath3): 


I- Aniccadukkhalakkhanani uppädä vã tathãgatänam 
anuppadãä vã paññäyanH. 

2- Anattalakkhanam vinä buddhappäda na paññãyatI 
buddhuppadeyeva paññãyatI. 


3- Mahiddhika hi mahanubhaväa tãpasaparlbbajaka 
sarabhangasattharadayopl anmiccam dukkhanti vuttam 
sakkonti anattäti vattum na sakkonti. 


4-SaceplL te sampattaparilsaya anatftãi vattum 
sakkuneyyun sampattaparlsaya magsaphalapativedha 
bhaveyya. 


5- Anattalakkhanam paññãpanassa hi aññassa kassacI 
avIsayo sabbaññũ buddhanameva visayo. 


6- Evametam anattalakkhanam apakatam. 
7- Tasma satthãa anattalakkhanam dassento aniccena vã 


dassesI dukkhena va aniccadukkhehi vã. 


96 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


1- Cho dù thời kỳ có Đức Phật xuất hiện hay không xuất 
hiện thì vô thường tướng, khổ tướng cũng luôn hiện bày. 

2- Ngoài thời kỳ Đức Phật hiện khởi thì vô ngã tướng 
không hiển lộ chỉ hiền lộ riêng biệt trong thời kỳ Đức Phật 
xuất hiện. 


3- Các đạo sĩ như bồ tát Sarabhanga... có nhiều uy lực 
thân thông chỉ có thê thuyêt được vô thường, khô mà không 
thê thuyết được vô ngã. 


4- Thật vậy các vị đó không thê thuyết được tiến trình vô 
ngã của danh sắc cho đại chúng thính pháp nên đại chúng đó 
không thê chứng đắc đạo quả được. 


5- Thật ra sự hiển lộ của vô ngã tướng không thuộc lãnh 
vực của một người nào ngoại trừ bậc Chánh Đăng Giác, chỉ 
duy nhât thuộc lãnh vực của bậc Toàn GIác. 


6ó- Vô ngã tướng không hiển lộ trong thời kỳ không có 
Phật Giáo. 

7- Bởi vì bậc Tối Thượng Đạo Sư của thế gian khi Ngài 
thuyết về vô ngã tướng thì giải thích giáo thuyết theo thực 
tánh vô thường hay khổ hoặc cả vô thường và khô. 


Theo dẫn chứng mà ngài giáo thọ sư sớ giải đề cập rằng 
việc thuyết về vô ngã tướng của bậc Chánh Đẳng Giác đôi 
khi ngài nêu lên vô thường đề so sánh, đôi khi ngài nêu lên 
khổ đề so sánh, đôi khi ngài nêu lên cả vô thường, khổ để so 
sánh nhằm thấy được vô ngã. 


97 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Vấn: N”ư vậy sẽ làm cho phát sanh hoài nghỉ rằng vì 
sao tắt cả đại chúng nghe được vô thường, khổ từ bỏ tát đạo 
sư Sarabhanga mà không thực chứng được vô ngã để tác 
chứng đạo, quả. 


Đáp: Việc thuyết về vô thường, khổ của các vị đó là 
thuyết về vô thường, khổ ứheo chế định đã đề cập phần đầu 
chăng phải là vô thường, khổ thật sự làm cảnh cho tuệ quán. 
Còn đối với việc thuyết về vô thường, khổ của bậc Chánh 
Đăng Giác mà ngài giáo thọ sư sớ giải đề cập trên là thuyết 
về vô thường, khổ /heo thực tánh làm cảnh của tuệ quán cho 
nên người nghe mới có thể thực chứng được vô ngã. 


Nên ngài giáo thọ sư trưởng lão nanda mới trình bày 
trong mũulatIkã: 


Anattalakkhanam paññãpanassa aññesam avIsayattä 
anattalakkhanadipakanam aniccadukkhalakkhananañca 
paññapanassa avisayatä dassfta hot cevam pana 
duppaññapanatä etesam durupatthanatäya hot. 

Ngài giáo thọ sư sớ giải đề cập rằng việc thuyết giảng 
làm cho đại chúng thực chứng được vô ngã tướng không 
phải là lãnh vực của người khác. Cho nên việc thuyết giảng 
đến vô thường tướng, khổ tướng thật sự để làm cho đại 
chúng tỏ ngộ vô ngã tướng cũng không phải là lãnh vực của 
người khác. 

Việc thực chứng và thuyết giảng về tam tướng thật sự là 
vấn đề vô cùng khó bởi vì sự hiển lộ tam tướng thật sự được 
trong trí tuệ của đại chúng là điều rất khó. 


98 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Ghi chú: Việc giải thích về minh quán còn lại thì khổ 
tùy quán (dukkhãnupassanä)... chỉ trình bày riêng về ý nghĩa 
đặc biệt mà không đề cập đến trong vô thường tùy quán 
(aniccänupassanä). Còn ý nghĩa giống nhau với vô thường 
tùy quán thì đề cập lặp lại nữa. 

Kết Thúc Vô Thường Tùy Quán 


œ(\k& 
2 0xe 


2- Khổ Tùy Quán 
(Dukkhäãnupassan8) 


Khổ tùy quán được trình bảy định nghĩa: “Dukkhassa 
anupassana dukkhãnupassanä”. 


Quán xét thấy được danh sắc liên tục là khổ cho đến khi 
khô tướng hiên lộ gọi là khô tùy quán. 


Hoặc một lý khác: “Dukkhataya anupassanäa 
dukkhãnupassanä”. 


Quán xét thấy được khổ liên tục gọi là khổ tùy quán. 


Chỉ pháp: Tâm sở trí tuệ. 


bi 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Trình Bày Sự Khác Biệt Của 3 Từ 
1- Khổ pháp (Dukkhadhamma): Pháp khổ tức danh sắc. 


2- Khổ tướng (Dukkhalakkhana): Dấu hiệu để ghi nhận 
khổ của danh sắc. 


3- Khổ tùy quán (Dukkhãnupassanã): Tuệ thường xuyên 
quán thấy danh sắc là khô. 


Khổ tùy quán là tuệ quán thấy không thê chịu đựng 
được đôi với danh sắc bắt nguôn liên quan từ sự thây rõ của 
việc áp bức bởi trạng thái sanh diệt nôi tiêp nhau không gián 
đoạn trong sát na ghi nhận danh sắc theo thực tánh. 

Do đó, các học viên nên hiểu giữa từ khổ, khổ tướng, 
khô tùy quán có sự khác biệt nhau như sau: 

Khổ là pháp thuộc về khổ tức danh sắc. 

Khỗ tướng là dấu hiệu ghi nhận biết được khổ tức sự 
sanh diệt nôi tiêp nhau không gián đoạn. 

Khổ tùy quán là tuệ quán thấy danh sắc thường xuyên 
là khô hoặc sát na đang thây được sự sanh diệt của danh sắc 
nên khởi lên sự nhận thức trong sát na đó răng “thân, tâm 
này là pháp đáng ghê tớm, đáng kinh sợ, không tôt đẹp, là 
hiêm họa không tìm thây được sự an lạc thật sự”. 

Gồm có trí tuệ hợp trong tâm đại thiện, đại tố ghi nhận 
biêt danh sắc. 


100 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 
Giải Thích Về Khổ Tùy Quán 

Thông thường tất cả mọi người hiểu răng trong đời sông 
của tất cả chúng sanh thì phạm thiên có sự an lạc, chư thiên 
bậc cao có sự an lạc nhưng chư thiên bậc thâp thì có sự khô. 
Nhân loại có thân thê đây đủ, có sức khỏe tôt, giàu sang, 
danh tiếng thì có sự an lạc; thân thê khiếm khuyêt, bệnh tật 
hoành hành, sức khỏe không tôt, nghèo khó, khôn đôn là 
khô. Một sô loài bàng sanh được an lạc, một sô loài bàng 
sanh thì khô, chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, atula là khô. 

Các sự việc này là hiểu đúng theo cách nhìn nhận ở khía 
cạnh hưởng thụ cảnh lạc, khô, hỷ, ưu của tât cả chúng sanh. 
Nhưng thật sự thì an thân lạc tâm hay đau thân khô tâm đêu 
có sự sanh lên rôi diệt đi không tôn tại lâu dài. Sau đó lại 
sanh lên nữa nối tiếp nhau mãi không gián đoạn. Vì vậy, cho 
dù danh sắc có an lạc hay không an lạc đi nữa thì tât cả đêu 
là khô cả. 

Khổ nói theo quan điểm pháp nghĩa chỉ có 3 loại: 

1- Khổ khổ (dukkhadukkha): Gọi là khổ bởi vì không 
thê chịu đựng được là khô thật sự, tức đau thân khô tâm. 

2- Hoại khổ (vipariaämadukkha): Gọi là khổ bởi vì thay 
đôi bât thường không dừng lại, tức an thân lạc tâm. 

3- Hành khổ (sankhãradukkha): Gọi là khổ bởi vì có sự 
sắp xêp áp đặt do sanh diệt, tức danh sắc hay thân tâm. 

Đau thân khổ tâm gọi là khổ khổ bởi vì thân có trạng thái 


101 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


diễn tiến khác nhau. Như tức bụng, đầy hơi, bị bong gân, 
nhức đầu, đau răng, ung nhọt, bị đánh, đâm, chém, bệnh 
hoạn... nhiều thứ nhiều loại luôn diễn ra hằng ngày. Còn về 
tâm thì buồn phiền, chán nản, nóng giận, sợ hãi liên quan từ 
sự đối mặt với các hiểm họa đang hiện hữu trong mọi ngày. 
Hai sự khổ này đều khó chịu đựng được cho nên ngài mới 
đề cập là khổ khổ. 


Sự an thân lạc tâm gọi là hoại khổ bởi vì có sự biến đổi 
bất thường không dừng lại. Như trong sát na thân thể đang 
xúc chạm với sự lạnh do có luồng gió mát thôi đến hay đang 
quạt thì sát na đó sự an thân lạc tâm sanh lên nhưng khi bất 
chợt gió ngừng thôi hoặc quạt ngừng quay thì sự an thân lạc 
tâm cũng diệt mắt. Chính vì thế mà ta mới thường xuyên 
tắm rửa đề thân tâm được an lạc sanh lên nữa. 


Sự lạc tâm sanh lên từ sự thấy, sự nghe, sự ngửi mùi, sự 
nễm vị tốt nhưng khi dừng lại sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự 
nếm hoặc các cảnh này diệt mắt thì sự lạc tâm cũng diệt đi 
đồng cùng trong chính sát na đó. Khi làm cho hiện hữu thì 
phải chờ đợi bổ sung thêm vào không cho thiếu sót thì sự 
lạc tâm mới hiện hữu vì vậy ngài mới đề cập rằng an thân 
lạc tâm là hoại khổ. 

Danh sắc gọi là hành khổ bởi vì sắp xếp áp đặt do sự 
sanh diệt tức danh sắc ngũ uân hay tâm. Một lần búng ngón 
tay thì một ngàn tỷ sát na sanh lên, diệt đi cũng một ngàn tỷ 
sát na. Sắc hoặc thân sanh lên nhiều hơn năm mươi tỷ, diệt 
đi cũng nhiều hơn năm mươi tỷ. Sự sanh diệt như vậy chỉ có 


102 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


người tu tiến minh quán mới thực chứng được hoặc người 
học tập tốt về tiễn trình của danh sắc mới biết được. Ngoài 
ra thì không aI biết được như vậy, nhưng cho dù a1 biết hoặc 
không biết đi nữa thì thực tánh của danh sắc cũng chỉ luôn 
như vậy giống như hình ảnh hiện bày trong máy truyền hình 
hoặc trên màn ảnh chiếu phim. Hình ảnh hiện bày này tuần 
tự nối tiếp nhau từ sự kết nỗi của từng tắm phim nhỏ gắn 
liền nhau được hoàn chỉnh rồi chiếu ra nhìn thấy như liền 
lạc nhau thành một. Chỉ khoảng một phút phim hình trải qua 
hàng trăm tắm nhưng người xem không biết được điều này. 
Việc sanh diệt nối tiếp nhau của danh sắc không gián đoạn 
cũng như vậy. Cho nên ngài mới đề cập tất cả danh sắc là 
hành khổ. 


Trong ba loại khổ này thì duy nhất hành khổ hiện hữu 
trong khắp cùng pháp hành cả hữu thức lẫn vô thức. Cho 
nên ngài giáo thọ sư Dhammapaäla mới trình bày trong hậu 
sớ giải Thanh Tịnh Đạo (visuddhimaggamahatik3): ““I1su 
dukkhatäsu sankharadukkhatäva byäpIni”. Trong ba loại 
khổ thì duy nhất hành khổ có cùng khắp trong tất cả pháp 
hành cả hữu thức lẫn vô thức. 


Khổ tướng là dấu hiệu làm nhân cho biết được khổ 
cũng có 3 loại: 

1- Khổ khổ tướng (Dukkhadukkhalakkhana): Dấu hiệu 
làm nhân cho biết được khô khổ tức khổ thật sự. Là trạng 
thái khó chịu đựng được hiện hữu bên trong thân và tâm sát 
na đang cảm giác cảnh. 


103 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


2- Hoại khổ tướng (Viparinämadukkhalakkhana): Dấu 
hiệu làm nhân cho biết được hoại khổ tức không phải là khổ 
thật sự không có ai suy nghĩ đến loại khổ này. Nghĩa là trạng 
thái không như cũ của sự an lạc hiện hữu bên trong thân và 
tâm sát na đang cảm giác cảnh. 


3- Hành khổ tướng (Sankhãradukkhalakkhana): Dấu 
hiệu làm nhân cho biết được hành khổ tức khổ cùng khắp 
khó biết được. Như trạng thái sanh diệt tiếp nối nhau không 
gián đoạn. 


Ba loại khổ này không có chư thiên và phạm thiên có 
quyền lực hoặc Đức Phật Chánh Đắng Giác nào định đặt 
làm cho diễn tiến. Nhưng chính tướng hiện hữu trong ba 
loại khổ này là pháp định đặt cho nhóm pháp này là khổ. 
Giống như con rắn có nhiều loại nhưng đều có thân hình 
tròn dài như nhau. Cho dù bên ngoài có hình thể giống nhau 
nhưng cũng có dấu hiệu làm cho biết được rằng dữ hoặc 
không dữ thuộc loại nào như răn hồ ngựa, rắn râu, răn hồ 
mang, rắn cạp nong, rắn lục, rắn đuôi chuông, rắn nước... 
Điều này như thế nào thì ba loại khô cũng như thế đó. 


Khổ tùy quán là tuệ thường xuyên quán thấy danh sắc 
là khô cũng có 3 loại: 

1- Khô khổ tùy quán (Dukkhadukkhãnupassan8): Tuệ 
quán thấy khổ là khổ thật sự. 

2- Hoại khổ từy quán (Vipariaämadukkhãnupassan3): 
Tuệ quán thấy khổ không phải là khổ thật sự. 


104 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


3- Hành khổ tùy quán (Saqkhãradukkhãnupassan8): Tuệ 
quán thấy khắp cùng là khổ khó nhận ra được. 


Khổ khổ tùy quán và hoại khổ tùy quán là khỗ tùy quán 
giả. Nghĩa là sự thực chứng khổ khổ và hoại khổ vẫn còn 
thuộc chế định chưa đúng theo mục đích mà Đức Phật đề 
ra là đưa đến tác chứng đạo, quả. Còn hành khổ từy quán là 
khổ tùy quán thật, tức thực chứng hành khổ là thực chứng 
sự diễn tiến của danh sắc theo thực tánh mà không pha trộn 
chế định và có thê sát trừ được phiền não đúng theo mục 
đích mà Đức Phật đề ra: 


Sabbe sankhara dukkhãti 'Yathã paññaya passatI 
Atha nibbandati dukkhe Esa magøgo vIsuddhiyä. 


Khi nào người thực hành quán thấy bằng tuệ quản rằng 
tất cả hành là khổ, khi đó thường nhàm chán trong hành khổ 
(thân, tâm) thì sự nhàm chán này là đạo lộ thanh tịnh khỏi 
tất cả phiên não. 

Lại nữa, danh sắc được gọi là khổ bởi vì là vô thường có 
sự sanh diệt, còn đối với sự sanh diệt thuộc khổ tướng là dấu 
hiệu làm cho biết được các pháp này là khổ. Cho nên ngài 
giáo thọ sư Mahabuddhaghosa mới trình bày trong Thanh 
Tịnh Đạo: “Yadaniccam tam dukkhanti vacanato pana tadeva 
khandhapañcakam dukkham, kasma? AbhinhappatipTlana, 
abhinhappatip1lanakaro dukkhalakkhanam””. 


Chính ngũ uâẫn là pháp khổ bởi vì bậc Chánh Đăng Giác 


105 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


thuyết: “Pháp nào là vô thường pháp đó là khổ”. Do ngũ uân 
bị sanh diệt thường xuyên áp bức, trạng thái áp bức bởi sự 
sanh diệt thường xuyên là khô tướng. 


Sự Khác Biệt Giữa Người Không Có Niệm 
Với Người Có Niệm 

Người không có niệm ghi nhận: Người không ghi nhận 
biết danh sắc nên không thể biết được sự áp bức bởi trạng 
thái sanh diệt đang diễn tiễn của danh sắc không gián đoạn 
trong sáu môn. Cho nên khi có trạng thái đau, mỏi, nhức, 
mệt, nóng... đó là khổ thân sanh lên nương từ sự đi, đứng, 
ngồi, năm một oai nghi nào nhiều hơn. Lúc đó không thực 
chứng được sự khổ đang có trong thân do pháp hành danh 
sắc luôn biến hoại mà chỉ thấy theo chế định nương từ thân 
kiến như ta đau, mỏi, nhức, mệt, nóng do ngồi hoặc nằm... 
nhiều rồi thay đôi oai nghi mới. Giống như đứa bé nhìn thấy 
con cọp bằng điện tử chớp mắt há miệng di chuyên đến thì sợ 
hãi chạy trốn không dám đến gần vì nghĩ đó là con cọp thật. 

Do đó khổ thân thuộc khổ khổ và thực tánh không thê 
chịu đựng được thuộc khổ khổ tướng mới không thể hiền lộ 
với người đó theo thực tánh chơn đề được liên quan từ việc 
thay đổi oai nghi che đậy khổ thân. Và thực tánh khổ không 
thể chịu đựng được do không có sự biết mình (tỉnh giác) khi 
khổ khổ và khổ khổ tướng không thê hiển lộ theo thực tánh 
chơn để nơi tâm được. 


106 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Sự hiển lộ của hoại khổ và hoại khổ tướng, hành khô và 
hành khổ tướng cũng không có điều gì phải hoài nghỉ bởi vì 
sẽ không chắc chắn hiển lộ nơi tâm. Cho nên người không 
có niệm ghi nhận danh sắc khô và khổ tướng đang sanh lên 
trong thân có thực tánh thô mới không thê hiển lộ theo thực 
tánh chơn đề được vì vậy khổ tùy quán thật là pháp dẫn đến 
tâm lộ đắc đạo mới không sanh lên được. 

Người có niệm ghi nhận: Đối với người ghi nhận biết 
được danh sắc thì thực chứng được sự áp bức bằng trạng 
thái đang diễn tiến sanh diệt của danh sắc không gián đoạn 
trong sáu môn cho nên khi hoại khổ tướng hiện bày, tức lạc 
thân sanh lên trong sát na đầu của một oai nghi nào nhưng 
sau đó diệt mất thì người đó cũng có thể thực chứng hoại 
khổ tướng này được. Và cũng có thể thực chứng trong sự 
đau, mỏi, nhức, mệt, nóng... sanh lên trong sát na đó hoàn 
toàn bằng pháp hành danh sắc không cho rằng ta đau, mỏi, 
nhức, mệt, nóng... Khi không chịu đựng nỗi sau thời gian 
dải thì có tâm suy nghĩ sẽ thay đổi oai nghi khởi lên thì cũng 
biết đến lúc tâm muốn thay đổi suốt cho đến đang thay đôi 
oai nghi theo tuần tự. Sau khi thay đổi oai nghi xong rồi thì 
lạc thân sanh lên cũng có thể biết trong sự lạc thân này và 
sau đó lạc thân diệt đi thì người đó cũng nhận biết được. 
Như vậy là có niệm ghi nhận biết hành khổ và hành khổ 
tướng, hoại khổ và hoại khổ tướng, khổ khổ và khổ khổ 
tướng sanh lên trong oai nghi khác nhau theo tuần tự nối 
tiếp nhau không gián đoạn. Cho nên việc thực hành biết 


107 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


được một trong bốn oai nghi nào như đã đề cập thì việc thực 
hành như vậy gọi là loại trừ sự che đậy oai nghi. Như vậy 
mới là khổ tùy quán thật sự là pháp đưa đến tâm lộ đắc đạo 
sanh lên với người đó. 

Như ngài giáo thọ sư Mahabuddhaghosa trình 
bày trong Thanh Tịnh Đạo: “Dukkhalakkhanam 
abhinhasampatipi]anassa amanasIkãräa 1rIyapathehi 
patcchannatÄ na upatthatl, abhinhasampatipilanam 
manasikatva 1riyapathehi ugghatite dukkhalakkhanam 
yathãvasarasato upatthatI”. 


Khổ tướng không hiển lộ bởi vì không có sự ghi nhận 
quán xét về sự áp bức bởi trạng thái thường xuyên sanh diệt 
và việc che đậy thay đổi bằng oai nghi mới như đi, đứng, 
ngôi, nằm. Nhưng khi ghi nhận quán xét sự áp bức bởi trạng 
thái thường xuyên sanh diệt để lột bỏ sự che đậy oai nghi thì 
việc ghi nhận đau, nhức trước, sau đó mới thay đôi oai nghì 
cho đến tâm suy nghĩ sẽ thay đôi, việc thay đôi oai nghi, sự 
an lạc mới sanh lên. Như vậy khổ tướng mới hiển lộ theo 
thực tánh thật sự của mình. 


Lại nữa, trong lời đề cập của ngài giáo thọ sư sớ giải 
cũng trình bày rõ về ba khổ tướng như trình bày về khổ 
tướng bằng từ iriyãpathe ugghãtite, trình bày về hoại khổ 
tướng và hành khổ tướng bằng từ abhinhasampatipTlanam 
manasikatvä. 


108 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Sự Diệt Trừ Ba Pháp Điền Đảo... 
Bằng Khổ Tùy Quán 


Khổ tùy quán thật sự tức sự thực chứng danh sắc ngũ 
uân là khổ, sanh lên bởi nương vào sự hiển lộ của khô tướng 
thì ngay trong sát na nào đó sẽ đoạn trừ được ba pháp điên 
đảo (vipalläsa) như lạc điên đảo tưởng, lạc điên đảo tâm, lạc 
điên đảo kiến cùng với phiền não cho đến hành động tốt, 
xấu thuộc thiện, bất thiện nghiệp. 


Nghĩa là thông thường theo lĩnh vực tâm của con người 
khi có sự thấy, nghe... cho đến suy nghĩ sanh lên liên quan 
với mình hoặc người khác thì ngay trong sát na đó ba pháp 
điên đảo cũng thường xuyên sanh lên như sát na thấy, nghe, 
ngửi, nếm, đụng. Cho đến suy nghĩ lúc đó chỉ có sự ghi nhớ, 
suy nghĩ, thấy, trong sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng là an 
lạc hoặc khi sát na suy nghĩ các sự việc cũng cảm giác là an 
lạc thì trong sát na đó các phiền não như ái dục, ngã mạn, tả 
kiến cho đến hành động tốt xâu thuộc thiện nghiệp, bất thiện 
nghiệp cũng sanh lên nương vào tâm. Hoặc sát na đang thay 
đổi đại oai nghi như đi, đứng, ngồi, nằm hay nhìn phải, ngó 
trái, cúi xuống, ngắng lên, duỗi tay, duỗi chân, nháy mắt, há 
miệng thuộc tiêu oai nghi. Hay sát na thân thể mát mẻ trong 
mùa nóng, thân thể ấm áp vào mùa lạnh, thân thể nhẹ nhàng 
thoải mái, có sự ghi nhớ, suy nghĩ thấy rằng thoải mái thì 
sát na đó các phiền não như ái dục, ngã mạn, tà kiến cho đến 
hành động tốt xấu thuộc thiện nghiệp, bất thiện nghiệp cũng 
sanh lên chính là ba pháp điên đảo đồng cùng tháp tùng với 


109 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


phiền não và thiện nghiệp, bất thiện nghiệp sanh lên nương 
vào thân. 


Như vậy bốn danh uân dị thục quả và sắc nghiệp là 
chúng sanh, người là quả liên quan từ thiện nghiệp bất thiện 
nghiệp cũng sanh lên luân chuyền diễn tiến trong ba cõi do 
không có cơ hội gián đoạn. Sự sanh lên của pháp điên đảo... 
cho đến thiện nghiệp bắt thiện nghiệp là nhân và sự sanh lên 
của quả tức chúng sanh, người đều là tác hại liên quan từ 
việc không ghi nhận biết khô đang có trong thân tâm. 

Đến khi thực hành ghi nhận biết được thân tâm là khổ 
do nương vào sự hiển lộ của khô tướng, lúc đó trí tuệ thực 
chứng khổ trong thân tâm thì khổ tùy quán cũng diệt trừ ba 
pháp điên đảo tháp tùng cùng với phiền não cho đến khi làm 
cho thiện nghiệp bất thiện nghiệp không sanh lên, khi pháp 
nhân không sanh lên được thì pháp quả cũng không sanh lên 
được giống như vậy. Chính tiến trình này gọi là diệt trừ ba 
pháp điên đảo... bằng khổ tùy quán. 


Kết Thúc Khổ Tùy Quán 


2()k@ 
=`<% 


110 


Tỳ kheo Khái Minh dịch 


3- Vô Ngã Tùy Quán 
(Anatfanupassanä3) 

Trí tuệ quán thấy được vô ngã không có cốt lõi không 
dưới quyền sai khiển của danh sắc nương từ sự thấy rõ 
không phải là ta, chúng ta, họ bởi trạng thái sanh diệt nối 
tiếp nhau không gián đoạn trong sát na đang ghi nhận biết 
danh sắc theo thực tánh, trí tuệ này gọi là vô ngã tùy quán. 


Vô ngã (anattä) phân ra được thành 2 từ: Na + Attä tức 
không phải là ta, được phân ra thành 4 loại: 


I- Tâm. 

2- Thân. 

3- Thực tánh. 

4- Chơn đề hoặc thức đặc biệt. 

Điều thứ 1: Ngã (attã) trong pãli: “Attãnam damayanti 
pandita”. Các bác hiển trí luôn trau dôi mình. Từ “mình” 
trong palr này là tâm. 

Điều thứ 2: Ngã (attã) trong pãli: “Natthi attasamam 
pemam”. Không thương yêu ai bằng thương chính ta. 

Trong pãÏlï này thân. 


Điều thứ 3: Ngã (attã) trong pãli: “Attadipã bhikkhave 
viharatha”. Này các tỳ kheo, hãy là nơi nương tựa của mình. 
Từ “7minh”. Trong päalT này tức thiện nghiệp theo thực tánh. 


II 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Điều thứ 4: Ngã (attä) trong pãli: “Ayam attã nicco 
dhuvo sassato aviparinamadhammo”. 7œ là pháp thường 
tôn vững chác tôn tại bên vững không diệt mát. 


Từ “2z” trong pãÏï điều thứ 4 này là chí thượng ngã 
(paramaatta) hoặc chí thượng thức (paramaviññana) mà 
người dân Ấn Độ châp thủ với nhau cho đên ngày nay. 


Từ ngã trong 4 điều này thì điều quan trọng là pháp 
thường tồn của người dân Ấn Độ (điều thứ 4), còn 3 loại ngã 
tức tâm, thân, thực tánh thì đúng theo tánh chất của mình 
cho nên ngã là pháp thường tôn là pháp chánh yếu đối lập lại 
pháp vô ngã. Vô ngã tức không phải là ta ám chỉ đến không 
phải là ta trong điều thứ tư. 

Phần nhiều dân Ấn Độ chấp thủ rằng ngã không chết, 
không diệt mất, là pháp thường tồn của mọi người, con 
người phải có ngã, người và thú vật chết nhưng ngã không 
chết, ngã làm như thế nào cũng được, quyền lực tự tại của 
ngã có vô số thứ. Ngã là tên gọi của sanh mạng, trong nơi 
đây dân Ấn Độ ám chỉ đến một loại thức đặc biệt khi con 
người chết rồi nhưng sanh mạng hoặc ngã không chết mà 
phải tìm nơi mới nữa. 

Ngã là người thọ lãnh (vedaka) tức người cảm thọ lạc 
và khổ, hành động tốt hoặc xấu thì ngã là người thọ lãnh quả 
trong vị lai. 


Nøã là nơi trú ngụ (nivãsï) tức người thường tồn không 
chêt, khi ngôi nhà cũ hư hoại thì dời đi đên chô mới tiêp tục. 


l2 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Ngã là người sáng tạo (sayamvasI) tức hành động nào 
đi nữa cũng diễn tiễn theo bản ngã của tâm như mắt thấy 
sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị... đều là bản 
ngã của tâm mọi thứ mọi loại cho nên bản ngã mới là chúa 
tế của thế gian là bậc sáng tạo nên thế gian. 


Người chấp thủ về thực chất của bản ngã hoặc danh tánh 
của bản ngã như đã đề cập trên trong Phật Giáo gọi là người 
có ngã chấp thủ (attavadupädãäna) tức người có luận điểm 
chấp thủ về bản ngã, luận điểm bản ngã trong Phật Giáo giải 
thích là tà kiến tức quan kiến sai lầm, là quan kiến không 
đúng đắn, quan kiến lầm lạc. 


Vô ngã (anatta) trình bày định nghĩa như: “Na + Attä 
= Anattä”. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không phải là ta nên 
gọi là vô ngã. 

Một lý khác nữa, “Natthi atta etassa khandhapañcakassatI 
vã anattä”. Bản ngã không có đối với danh sắc, ngũ uẫn vì 
vậy danh sắc, ngũ uẫn mới gọi là vô ngã. Nghĩa là sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức của danh sắc ngũ uân không có ngã cho 
nên danh sắc ngũ uân là vô ngã. Ngoài ra danh sắc, ngũ uấn 
thì Níp Bàn, chế định cũng không có ngã giống như vậy. Do 
đó, tất cả pháp hữu vi và vô vi mới là vô ngã. 

Đối với vô thường, khổ thuần nhất là pháp hành 
(sankhara) thuộc pháp hữu vi (sankhatadhamma), vô ngã thì 
gồm cả pháp hữu vi và vô vi tức tất cả Níp Bàn lẫn chế định. 

Như Đức Phật thuyết rằng: Sabbe sankhãrã aniccä (/á/ 


113 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


cả hành là vô thường), sabbe sankhãrä dukkhäã (/ất cả hành 
là khổ), sabbe đhammã anattä (ất cả pháp là vô ngã. 


Một lý khác nữa, bậc Đạo Sư nêu lên thuyết trong Tạng 
Luật bộ Tập Yêu (parIvAra): 


Aniccãä sabbasankhãtäa Dukkhanatta ca lakkhitä 
Nibbanam ceva paññatti Anatfä 1t nicchitä. 


Tướng trạng của tất cả pháp hảnh là vô thường, khổ, vô 
ngã, còn Níp Bàn và chê định nhât định là vô ngã. 


Một lý khác nữa, từ Anatta asarakatthena là vô ngã do ý 
nghĩa không cốt lõi hoặc không dưới quyền lực của ai nên 
gọi là vô ngã. 

Nghĩa là thông thường sắc pháp thường không có cốt 
lõi mỗi sát na đều đưa đến sự diệt mắt, khi không còn sanh 
mạng, hơi âm (usamätejo) và thức thì không có một sắc nào 
sử dụng được lúc cận tử hay lấy sắc nào làm cốt lõi để dùng 
cho một việc nào cũng không được, nói theo trạng thái thì 
có trạng thái thường luôn sanh diệt. 


Cho nên bậc Tối Thượng Đạo Sư mới ví dụ so sánh 
“Phenapindũpamam rũpa” sắc giống như bọt nước, còn 
danh thì giỗng như không xúc chạm hoặc không nắm lấy 
được, nhóm thọ, tưởng cũng không dùng cho việc nào được, 
sanh diệt rỗng không, không thể ngăn cản không cho sanh 
diệt được. Cho nên thực tánh này mới gọi là vô ngã. 


114 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Sự Khác Biệt Giữa Vô Ngã, 
Vô Ngã Tướng, Vô Ngã Tùy Quán 


1- Vô ngã (anattä): Danh sắc ngũ uâẫn là vô ngã, không 
phải là bản ngã trong Thanh Tịnh Đạo trình bày: 


Yam dukkham tadanattAd pana vacanato tadeva 
khandhapañcakam anattä kasma? Avasavattanato. 


Danh sắc ngũ uấn gọi là vô ngã thích hợp như Đức Thế 
Tôn thuyết: Pháp nảo là khổ, pháp đó là vô ngã bởi vì danh 
sắc không ở dưới quyên lực sai khiển của người nào. 

2- Vô ngã tướng (anattalakkhana): Dấu hiệu ghi nhận 
biết răng không phải là bản ngã của danh sắc trong Thanh 
Tịnh Đạo trình bày: “Avasavattanakãro anattalakkhanam”. 
Trạng thái diễn tiến không dưới quyền lực sai khiến của 
người nào gọi là vô ngã tướng. 

Một lý khác nữa, vô ngã tướng được định nghĩa: 
“Anattassa lakkhanam anattalakkhanam”. Dấu hiệu của tất 
cả pháp không phải là ta gọi là vô ngã tướng. Tức không 
có cốt lõi, không có ta, họ sai khiển làm cho diễn tiễn theo 
mong muốn. 


3- Vô ngã tùy quán (anat(ãnupassanä): Tuệ quán thấy 
sự không diễn tiến trong quyền lực của danh sắc, được định 
nghĩa: “Anatfassa anupassana anattanupassana”. Việc ghi 
nhận thấy danh sắc thường luôn là vô ngã cho đến khi vô 
ngã tướng hiền lộ gọi là vô ngã tùy quán. 


115 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Hoặc một lý khác nữa, “Anattataya anupassana 
anattanupassanäa”. Việc ghi nhận thây thường luôn không 
côt lõi, không có ta, họ, sai khiên làm cho diễn tiên theo 


mong muôn của người nào được gọi là vô ngã tùy quản. 


Việc Quán Xét Về Ngã Và Vô Ngã 

Kesa tóc, loma lông, nakhãä móng, dantä răng, taco 
da, mamsam thịt, nahãru gân, a{thi xương, a{thimiñJam 
tủy xương, vakkam thận, hadayam tim, yakanam gan, 
kilomakam hoành cách mô, pihakam bao tử, papphãasam 
phôi, antam ruột già, anfagunam ruột non, udariyam vật 
thực mới, karIsam vật thực cũ, matthalungam óc. 

20 thể trược này Bậc Đạo Sư thuyết trong Kinh tạng và 
Thăng Pháp tạng là địa giới (pathavI dhaãtu). 

Vô ngã tướng không hiển lộ bởi vì thuần khối che đậy 
cho nên mới không thây rõ được vô ngã tướng, nêu phá vỡ 
được thuân khôi thì cũng thây rõ được vô ngã tướng. 

Như ngài giáo thọ sư Mahabuddhaghosa trình bày trong 
Thanh Tịnh Đạo: 

Anattalakkhanam nãnãdhãtuvinibbhogassa amanasikara 
phanena paficchannatä na upatthai nanadhãtuyo 
vinnbhulJjtva ghanavinibbhage kate anattalakkhanam 
yäathãvasarasato upatthãtI. 

Vô ngã tướng không hiền lộ bởi vì không ghi nhận quán 


116 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


xét về các giới (dhãtu) như sắc giới, danh giới. Nhóm giới 
đó hiện bày trạng thái giống như thành khối, đống do thuần 
khối định kiến (ghanapaññatti) che đậy. Nhưng khi ghi nhận 
quán xét cho đến khi phát sanh sự thấy biết được sắc giới, 
danh giới tách lìa nhau thì phá vỡ được thuần khối và vô ngã 
tướng sẽ hiển lộ theo thực tánh thật của mình. 


Từ thuần khối (ghana) nghĩa là sự khởi hiện thành khối, 
nhóm làm cảnh bên trong bên ngoài và tâm lộ biết cảnh bên 
trong cũng giống như thành khối, nhóm. Thuần khối là nhân 
làm cho mọi người hiểu sai chấp thủ là người, thú, ta, họ gọi 
với nhau theo bản ngã. Khi thuần khối được phá vỡ thì ngã 
cũng diệt mắt, vô ngã sẽ thay thế vào hiển lộ rõ ràng. 


Chế Định Hiển Lộ Chơn Đề Diệt Mắt, 
Chơn Đề Hiến Lộ Chế Định Diệt Mắt 


Từ chế định hiến lộ chơn để diệt mất nghĩa là tóc, 
lông... trong 32 thê trược, tóc (kesa) là địa đại có định đặt 
hình dáng được che đậy làm cho nhìn thấy là vật tròn dài nên 
mọi người gọi với nhau là tóc, còn địa đại (pathavidhãtu) có 
thực tánh vi tế không thể biết được mà chỉ thấy địa đại là sợi 
tóc, nếu sát na nào chế định hiển lộ thì chơn đề sẽ diệt mắt. 


Còn từ chơn để hiến lộ chế định diệt mắt nghĩa là tóc 
khi được phá vỡ thuần khối thì trở thành địa đại thuộc chơn 
để theo thực tánh sẽ thay vào hiển lộ rõ ràng. Khi địa đại 


l1? 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


trở thành chơn đề hiền lộ theo thực tánh thì tóc như ban đầu 
mà thuần khối định kiến che đậy trong sát na đó hình tướng 
chế định (santhãnapaññatti) như tròn, dài cũng tự diệt mất 
lẫn danh chế định gọi là sợi tóc cũng tháp tùng diệt mất. Khi 
biết được rõ ràng địa đại không phải là (sợi) tóc thì không 
gọi là tóc mà chỉ gọi theo thực tánh của địa đại, khi phá vỡ 
được thuần khối thì hình tướng chế định diệt đi và vô ngã 
hiển lộ đồng thời chế định cũng diệt mắt. 


Các bậc trí tuệ quán xét như cối xay nghiền nát về việc 
định đặt sợi tóc thì hình tướng chế định như tròn, dải cũng 
diệt mắt, thuần khối định kiến như khối, nhóm được phá vỡ 
trong sát na đó, danh chế định về sợi tóc cũng diệt mất thay 
đôi tên gọi thành địa đại. 


Theo như đã trình bày khi chơn để hiền lộ thì chế định 
diệt mắt, chính khi chơn đề hiển lộ chế định diệt mất này gọi 
là vô ngã hiển lộ ngã diệt mất. 

Tương tự như vậy lông, móng tay, móng chân, răng hay 
da cũng quán xét về ngã và vô ngã giống như tóc. 

Còn đối với thịt thì quán xét về ngã và vô ngã như sau: 
Khối thịt này bị thuần khối định kiến che đậy nên hình tướng 
chế định hiển lộ rõ ràng mọi người mới thấy, hiểu rằng thịt 
là khối tròn hoặc tứ giác nên gọi là khối thịt thì thực tánh 
chơn đề của địa đại không thể thực chứng được. Cho nên 
khi khối thịt chế định đang hiền lộ thì chơn đề cũng diệt mắt. 


Từ chơn để hiển lộ chế định diệt mất phá vỡ được 


118 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


thuần khối nghĩa là khi phá vỡ được thuần khối về khối 
thịt thì địa đại có thực tánh chơn để vi tế cũng hiển lộ và 
hình tướng chế định có trạng thái tròn hoặc tứ giác diệt mất, 
danh chế định của khối thịt cũng diệt mất. Trong sát na đó 
chỉ khởi lên sự thấy biết là địa đại hoàn toàn theo thực tánh 
chơn để, theo đó thực tánh của địa đại cũng không gọi là 
khối thịt nữa. 


Việc phá vỡ thuần khối cho diệt mất như định đặt rằng 
khối thịt vẫn còn tươi hay khô đi nữa thì cũng phải dùng cối 
xay hoặc cối giã nghiền nát liên tục chia chẽ trong tâm cho 
đến khi chỉ còn lại thực tánh địa đại. Trong sát na đó danh 
chế định về khối thịt cũng tháp tùng diệt mắt thì mới gọi với 
nhau là địa đại. Theo như đã đề cập khi khối thịt thay đổi 
thành thực tánh đất thì chơn đề sẽ hiển lộ chế định cũng diệt 
mất và vô ngã hiển lộ ngã cũng diệt mắt. 

Tương tự giống như vậy việc quán xét về ngã và vô ngã 
của địa đại khác còn lại như xương... cũng giống như việc 
quán xét về tóc. 


Vấn Đề Đặc Biệt Của 
Chế Định Và Chơn Đế 
Ngài giáo thọ sư trưởng lão Mahadhammapala người 
Tích Lan đề cập trong hậu sớ giải Thanh Tịnh Đạo 
(visuddhimaggamahatik3): 


l9 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Nanu ca tajjã paññattivasena sabhavadhammo 
ganhäyafiti saccam ganhãyaffti pubbabhage bhavanäya pana 
vaddhamanaya paññatim samatikkamitvä sabhaveyeva 
cIttam ti{thaftI. 


Vấn: Ngài nắm lấy thực tánh pháp bằng mãnh lực chế 
định từ việc thực hành đó không phải chăng? 


Đáp: Phải nắm lấy chỉ giai đoạn đầu nhưng khi tu tiễn 
Minh quán thời gian lâu thì tâm sẽ vượt qua chê định trú 
hoàn toản trong thực tánh pháp. 


Trong việc tu tiền Minh quán giai đoạn đầu khi niệm ghi 
nhận danh sắc trong việc đi kinh hành... thì mọi người có thể 
hoài nghi về phương pháp tu tiến rằng ghi nhận như vậy là 
ghi nhận về chế định, nếu ghi nhận theo chế định thì gọi là 
tu tiến Minh quán như thế nào? 


Thật vậy, hoài nghi như vậy cũng đúng nhưng không 
đúng hoàn toàn tức trong giai đoạn đầu phải cho hành giả 
ghi nhận cảnh chế định trước nếu không như vậy thì tâm sẽ 
không có nơi ghi nhận bởi vì thực tánh chơn đề là pháp khó 
thấy. Sau khi tuệ tu tiến già mạnh lên thì các cảnh chế định 
này sẽ diệt mất chỉ còn lại hoàn toàn thực tánh chơn đề. 


Vấn đề này được so sánh giống như người đang cần gạo 
sạch đề nấu, khi múc gạo dơ bần ra từ nơi cất giữ thì phải lây 
đem đi bỏ vào cái mẹt, sảng và xoay liên tục, sây nhiều lần 
để lượm lấy vật dơ trộn lẫn trong gạo sạch như sạn đá hoặc 
thóc ra hết thì mới có được gạo sạch mà mình cần. Hành 


120 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


giả cũng giống như vậy trong lần đầu tiên vào giai đoạn đầu 
phải nương vào cảnh chế định trước, khi sàng sảy bằng sự 
tinh cần thực hành liên tục thì tuệ tu tiến sẽ già mạnh và đạt 
đến thực tánh chơn đề hoàn toản. 


Tóm lại: Trong giai đoạn đầu việc ghi nhận cảnh vẫn còn 
là chế định, bản ngã còn hiện bày thì vô ngã cũng diệt mắt. 
Sau khi tuệ tu tiến già mạnh cảnh chế định cũng diệt mất thì 
cảnh chơn đề sanh lên thay thế. Chính giai đoạn cảnh chơn 
để sanh lên thì vô ngã hiển lộ bản ngã cũng diệt mắt. 


Khi hành giả ghi nhận quán xét pháp hành danh sắc đang 
sanh lên trước mặt theo thực tánh nương từ nhân duyên thì 
liên lưu định kiến (santatipaññatti) và thuần khối định kiến 
che đậy sự sanh diệt của pháp hữu vi danh sắc được phá vỡ, 
sự thấy thanh tịnh sanh lên trong lúc nào thì lúc đó tuệ quán 
của hành giả cũng đạt đến vô ngã tùy quán... 


Người không ghi nhận pháp hành danh sắc đang sanh 
lên trước mặt mọi thời điểm của tâm và sắc thì đừng nói là 
sự sanh diệt của pháp hành danh sắc cho dù danh sắc đang 
sanh diệt trước mặt cũng không thấy không biết chỉ thấy 
biết chế định. 

Như khi thấy màu sắc thì chỉ biết chỉ hiểu trong các sự 
VIỆC rằng là nam, nữ, trẻ con, người lớn, thú vật, cây cối, 
nhà cửa; khi nghe tiếng thì chỉ biết chỉ hiểu trong các sự 
VIỆC rằng là tiếng của người nam, nữ, thú vật, âm nhạc, cười, 
khóc; khi ngửi mùi cũng chỉ biết chỉ hiểu trong các sự việc 
rằng là mùi bông hoa, mùi thơm, mùi thức ăn, mùi phân, 


lãi 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


mùi nước tiểu; khi nếm vị chỉ biết chỉ hiểu trong các Sự VIỆC 
rằng là vị me, chanh, quýt, trái cây, Ớt, muối, đường: khi xúc 
chạm sự lạnh, nóng, cứng, mêm, căng, chùng thì chỉ biết 
chỉ hiểu trong các sự việc rằng là nước đá, nước TỒNG, lửa, 
bông gòn, bông vải, cây, dao, gạch, đá, thân thê thư giãn, 
nhẹ nhàng, cứng, căng thắng, nặng nề, dơ tay, đưa chân, 
duỗi tay, duỗi chân... Tất cả những sự biết trên cũng do liên 
lưu định kiến và thuần khối định kiến che đậy các cảnh bên 
trong và bên ngoài và tâm lộ biết cảnh bên trong nên mới có 
sự hiểu biết sai lệch chính vì thế nên không phá vỡ được liên 
lưu định kiến và thuần khối định kiến. 


Sự thật thì sát na đang thấy một vật nào thì cảnh sắc 
cũ diệt đi cảnh sắc mới sanh lên nối tiếp nhau không gián 
đoạn. Người thấy chỉ thấy cảnh sắc mới sanh lên suốt thời 
điểm đang nhìn, tâm lộ sanh lên bắt lấy cảnh sắc thì sự thấy 
đó cũng có sự thấy cũ diệt đi sự thấy mới sanh lên thay thế 
vào nối tiếp nhau không gián đoạn. Nhưng người nhìn thấy 
hiểu sai trong cảnh sắc và sự nhìn của mình rằng cảnh sắc 
mà mình đang nhìn hay sự thấy của mình đang thấy trong 
sát na đầu và sát na sau chỉ là một như nhau, gọi là liên lưu 
định kiến (santatipaññatti). Sự sanh lên nối tiếp nhau của 
cảnh bên ngoài và bên trong và tâm lộ biết cảnh bên trong 
tương tự thành khối thành đồng gọi là /huẩn khối định kiến 
(ghanapaññatti). 


Trong hai loại chế định này khi liên lưu định kiến hiển 
lộ trong tâm thì thuân khôi định kiên cũng cùng hiên lộ cho 
nên mới gom chung hai loại lại gọi là /ên lưu thuần khói 


lo 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


định kiến (santatighanapaññatti). Liên lưu định kiến che đậy 
mới làm cho người không có niệm ghi nhận danh sắc đang 
sanh lên trước mặt, không thấy biết được sự sanh diệt và 
không có ta, họ sai khiển làm cho diễn tiễn theo thực tánh 
vô ngã tướng được. 


Đối với người ghi nhận pháp hữu vi danh sắc đang sanh 
lên trước mặt bởi có niệm biết nối tiếp nhau không gián 
đoạn thì thấu đáo xuyên suốt liên lưu định kiến, thuần khối 
định kiến che đậy sự sanh diệt của pháp hành danh sắc. 
Bởi ghi nhận biết được tâm lộ sanh trước và tâm lộ sanh 
sau trong lúc thấy, nghe, ngửi, nễm, xúc chạm với sự lạnh, 
nóng, mềm, cứng, căng, dùn, mỏi, đau nhức, vui buồn, suy 
nghĩ... diệt đi thành từng phần không là một như nhau và 
không có cốt lõi không có ta, họ sai khiển làm cho diễn tiến 
theo mong muốn. 


Về phương diện sắc thì ghi nhận thấy sắc sanh trước và 
sắc sanh sau. Trong lúc ghi nhận danh sắc thì đại oai nghi 
tiêu oai nghỉ... cũng diệt thành từng giai đoạn không phải 
là một như nhau. Sự thấy biết trong tâm lộ và cảnh diệt đi 
thành từng phần này gọi là phá vỡ liên lưu định kiến và 
thuần khối định kiến thì vô ngã tướng tức sự không có cốt 
lõi không có ta, họ sai khiến làm cho diễn tiễn theo mong 
muốn của tất cả pháp cũng hiển lộ lên. Như vậy tuệ quán 
của người đó đạt đến vô ngã tùy quán thật sự. 


Kết Thúc Vô Ngã Tùy Quán 
-9-(0xe, 


123 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Lại nữa, trong I8 đại minh quán (mahävipassana) khi 
hành giả thấy được tam tướng trong tất cả hành thì xem như 
thấu đáo vô thường tùy quán, khổ tùy quán, vô ngã tùy quán 
và xem như thấu đáo vô tướng tùy quán, vô thuộc lụy tùy 
quán và không tánh tùy quán giống như ba tùy quán phần 
đầu chỉ khác nhau văn tự mà thôi. 

Còn thượng tuệ pháp mình quản 
(adhipaññadhammavipassanä) cũng tức là tất cả minh quán 
nhự thật trì kiến (yathäbhũtañänadassana) cũng xếp vào 
Đoạn nghĩ thanh tịnh (KankhävitaranavisuddhI). 


124 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


GIẢI THÍCH PALI ĐIỀU THỨ TƯ 


Trình bày 10 tuệ quán 
theo lý Thắng Pháp Tập Yếu Luận và 16 tuệ 


†1- Danh Sắc Phân Tích Tiiệ 


(Namaripaparicchedañäna) 


Là tuệ có thể biết danh sắc theo trạng thái, phận sự, 
thành tựu, nhân cận. Nói theo thanh tịnh thuộc Kiến thanh 
tịnh (ditthivisuddh1) tức tâm sở trí tuệ ghi nhận biết được 
bốn tướng trạng của danh sắc. 


4 Tướng Trạng Của Tâm 
I- Vijjananalakkhanam: Trạng thái biết cảnh. 


2- Pubbamgamarasam: Phận sự làm chủ của tâm sở và 
sắc nghiệp. 

3- Patisandhipaccupatthanam: Thành tựu nỗi tiếp nhau 
giữa kiêp sông cũ với kiêp sông mới, là dâu hiệu hiên lộ 
trong trí tuệ của bậc thiện trí. 


125 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


4- Sankharapadatthanam vã 
vattharammanapadatthanam: Nhân cận có 3 hành hoặc 
nhân cận có 6 vật và 6 cảnh. 


4 Tướng Trạng Của Tâm Sở 
I- Namanalakkhanam: Trạng thái hướng đến cảnh. 


2- Sampayagarasam: Phận sự tương ưng với tâm và 
chính mình tương ưng băng cách đông sanh... 


3- Avinibbhagapaccupatthanam: Thành tựu không tách 
lia nhau với tâm, là dâu hiệu hiên lộ trong trí tuệ của bậc 
thiện trí. 


~^~— 


4- Viññanapadatthanam: Nhân cận có thức. 
4 Tướng Trạng Của Sắc 
1- Ruppanalakkhanam: Trạng thái tiêu hoại đổi thay. 


2- Vikiranarasam: Phận sự phân tán rời rạc. 


3- Abyãkatapaccupatthänam: Thành tựu là vô ký, là dấu 
hiệu hiên lộ trong trí tuệ của bậc thiện trí. 


4- Viññanapadatthanam: Nhân cận có thức. 


Danh Sắc Phân Tích Tuệ 


Danh sắc phân tích tuệ (nãmaripaparicchedañana) là 
tuệ ghi nhận thây danh sắc theo thực tánh thật của hành giả 


L6 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


thiền chỉ (samathayãnikapuggala), còn đối với người muốn 
đạt đến Kiến thanh tịnh (ditthivisuddhi) nếu từng tu tiến 
Chỉ tịnh nghiệp xứ trước thì khi xuất ra khỏi 5 tâm thiền 
sắc giới hoặc 3 tâm thiền vô sắc giới (trừ tâm phi tưởng 
phi phi tưởng xứ) một tâm thiền nào rồi phải ghi nhận quán 
chỉ thiền như tầm... hoặc ghi nhận quán các pháp thực tánh 
đồng sanh với chi thiền như xúc, tưởng... 


Việc ghi nhận chi thiền hoặc các pháp thực tánh đồng 
sanh với chỉ thiền thì trước hết phải ghi nhận thực tánh pháp 
theo trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận, tiếp theo mới 
ghi nhận các pháp thực tánh đó theo pháp tánh hướng đến 
(danh) nhắm vào cảnh. Khi quán xét các danh pháp gần hơn 
nữa rồi theo dõi các danh pháp đó nương vào cái gì thì sẽ 
hiểu được rằng nương vào sắc ý vật, giông như người thấy 
con rắn trong nhà rồi theo dõi thì gặp được nơi nương trú 
của nó. 

Khi hiểu được sắc ý vật là nơi nương của các danh pháp 
thì quán xét tiếp theo rằng mặc dù sắc ý vật cũng phải nương 
vào 4 sắc đại hiển là đất, nước, lửa, gió mà sanh lên và 23 
sắc y sinh (trừ sắc ý vật) cũng nương vào 4 sắc đại hiển sanh 
lên giỗng như vậy, rồi mới quán xét các sắc pháp theo thực 
tánh có trạng thái tiêu hoại đôi thay. 

Đối với hành giả thiền chỉ khi xuất ra khỏi thiền thì quán 
xét ghi nhận danh pháp có trạng thái hướng đến cảnh hoặc 
ghi nhận sắc pháp có trạng thái tiêu hoại đổi thay. 


127 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Việc Ghi Nhận Danh Sắc 
Theo Phương Pháp Tứ Đại 


Đối với hành giả thiền quán (vipassanäyãnikapuggala) 
hoặc hành giả thiền chỉ (samathayänikapuggala) khi ghi 
nhận tứ đại như đất, nước, lửa, gió làm cho hiển lộ theo 
trạng thái, phận sự..., thì sắc pháp khác đồng sanh với tứ đại 
cũng sẽ hiển lộ như vậy. Ngoài ra sợi tóc có địa giới như có 
trạng thái chủ yếu cứng, mềm thì vẫn còn kết hợp với 44 
sắc như: 


I- 20 sắc nghiệp sở sanh (kammasamutthãnarũpa) là 
bọn thân thập sắc (kãyadasakakaläpa) (tức 8 sắc bất ly, 
sắc thần kinh thân, sắc mạng quyền), bọn tánh thập sắc 
(bhavadasakakaläpa) (tức 8 sắc bât ly, sắc tánh, sắc mạng 
quyền). 

2- Sắc tâm sở sanh (cittasamutthanaripa) là bọn bắt 
thuần (suddhafthakakaläpa) (tức 8 sắc bất ly). 

3- Sắc quý tiết sở sanh (utusamutthãnarũpa) là bọn bát 
thuần (tức 8 sắc bất ly). 

4- Sắc vật thực sở sanh (aharasamutthanaruipa) là bọn 
bát thuần (tức 8 sắc bắt ly). 

Trong tóc có 44 sắc như thế nào thì trong 24 thể trược 
tức 17 địa giới (trừ tóc, vật thực mới, vật thực cũ) và 6 thủy 
giới là mật, đàm, máu, mỡ đặc, mỡ lỏng, nước nhờn ở khớp 
xương có 4 sắc sở sanh mỗi loại cũng có 44 sắc như thế đó. 


128 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Còn sắc tâm sở sanh và sắc quý tiêt sở sanh có 4 là mô 
hôi, nước mặt, nước miêng, nước mũi môi loại có l6 sắc: 


1- Sắc do tâm sở sanh là bọn bát thuần tức 8 sắc bất ly. 
2- Sắc do quý tiết sở sanh là bọn bát thuần tức § sắc bắt ly. 


Còn sắc do quý tiêt sở sanh thuân nhât có 4 là vật thực 
mới, vật thực cũ, mủ, nước tiểu mỗi loại có 8 sắc là bọn bát 
thuân tức 8 sắc bât ly. 


Theo như đã trình bày theo phương pháp 32 thể trược, 
10 giới khác nữa tức 4 hỏa giới như nguyên tổ lửa có sức 
nóng nhiều (santappanatejo)... 6 phong giới như nguyên tổ 
gió thối lên trên (uddhangamaväyo)... Sắc thuần nhất do 
nghiệp sở sanh có một là nguyên tô lửa có nhiệm vụ làm cho 
tiêu hóa vật thực (pãcakatejo) có 9 sắc là bọn mạng quyền 
cửu sắc tức 8 sắc bất ly và sắc mạng quyên. 


Sắc thuần nhất do tâm sở sanh có một là hơi thở vô ra 
(assãsapassãsaväyo) có 9 sắc là bọn thinh cửu sắc tức 8 sắc 
bắt ly và sắc thinh. 

Tám giới còn lại: 

3 hỏa giới tức nguyên tố lửa có sức nóng nhiều 
(santappanatejo), nguyên tố lửa có sức nóng cao độ có 
thê thiêu đốt thân thể làm cho khủng hoảng (dahanatejo), 
nguyên tố lửa làm cho thân thể tiều tụy già đi (jiranatejo). 

5 phong giới là nguyên tố gió thổi lên trên 


lóc, 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


(uddhangamaväyo), nguyên tố gió thổi xuống dưới 
(adhagamavãyo), nguyên tổ gió thổi trong bụng 
(kucchitthaväyo), nguyên tố gió năm lẫn lộn trong ruột 
già (kotthãsayaväyo), nguyên tố gió nằm khắp thân thể 
(gangamangänusãrTväyo). 


Do 4 sắc sở sanh môi loại có 33 sắc: 


I- Sắc do nghiệp sở sanh là bọn mạng quyền cửu sắc tức 
8 sắc bất ly và sắc mạng quyên. 


2- Sắc do tâm sở sanh là bọn bát thuần tức 8 sắc bất ly. 

3- Sắc do quý tiết sở sanh là bọn bát thuần tức 8 sắc bất ly. 

4- Sắc do vật thực sở sanh là bọn bát thuần tức 8 sắc bất ly. 

Khi 42 nhóm giới này hiện khởi hiển lộ với hành giả 
thiền quán và hành giả thiền chỉ bằng thực tánh chi li của 
sắc đại hiển và sắc y sinh thì tất cả 60 sắc nữa trong bọn 
nhãn thập sắc... cho đên bọn ý vật thập sắc là sắc liên quan 
với vật và môn cũng sẽ hiển lộ với trí tuệ của người đó 
giống như vậy. 

Khi hành giả quán xét các nhóm sắc pháp đó sẽ thấy 
được trạng thái giống như vậy tức trạng thái tiêu hoại đổi 
thay, khi ghi nhận thấy như vậy thì tất cả danh pháp sẽ 
hiển lộ trong nhóm danh pháp ý môn tức §1 tâm hiệp thế 
52 tâm sở đồng sanh, còn 8 tâm siêu thế, 36 tâm sở đồng 
sanh không thê ghi nhận biết được bởi hành giả thuần quán 
(suddhavIpassanayanikapugøgala) và hành giả thiên chỉ, bởi 


130 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


vì các danh pháp đó chưa từng sanh lên với cả hai hành giả. 
Khi hành giả quán xét các danh pháp đó cũng sẽ thấy được 
trạng thái giống như vậy tức trạng thái hướng đến hoặc 
nhăm đến cảnh. 


Việc ghi nhận danh pháp và sắc pháp chia chẽ theo 
phương pháp 42 giới bằng cách như đã đề cập. 


Việc Ghi Nhận Danh Sắc 
Theo Phương Pháp 18 Giới 


Đối với người thực hành minh quán khi ghi nhận danh 
sắc chia chẽ theo phương pháp 18 giới như sau: 


Trong tự thể này có nhãn giới, nhĩ giới, mạng quyền 
giới... cũng không thấy là cục thịt do dây gân buộc dính liền 
trong lỗ con mắt có trạng thái dài và rộng bằng vòng tròn có 
màu trắng, màu đen và có mảu đen nhiều mà dân gian hiểu 
với nhau là con mắt. Nhưng thật ra con mắt mà dân gian 
hiểu với nhau cũng tức nhóm sắc của 54 sắc là bọn nhãn 
thập sắc, bọn thân thập sắc, bọn tánh thập sắc, bọn bát thuần 
sanh lên từ 8 sắc tâm, sanh lên từ 8 sắc quý tiết và sanh lên 
từ § sắc vật thực. Trong số lượng 54 sắc này thì thần kinh 
nhãn gọi là nhãn hoặc nhãn giới còn 53 sắc đó thì không 
phải là nhãn. 

Khi quán xét cho đến khi hiểu răng sắc thần kinh nhãn 
là pháp thực tánh gọi là nhãn thì sẽ hiểu được trạng thái của 


lãi 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


sắc thần kinh nhãn là trạng thái tiêu hoại đôi thay tức trạng 
thái của sắc pháp. 

Ngay cả nhĩ giới cho đến mạng quyên giới cũng diễn 
tiến giống như nhãn giới, còn thân giới đồng sanh với 43 
sắc là bọn thân thập sắc có 9 sắc (trừ sắc thần kinh thân), 
bọn tánh thập sắc, bọn bát thuần sanh lên từ 8 sắc tâm, sanh 
lên từ 8 sắc quý tiết và sanh lên từ § sắc vật thực. Nhưng 
một số giáo thọ sư đề cập rằng đồng sanh với 45 sắc là bọn 
thân thập sắc có 9 sắc (trừ sắc thần kinh thân), bọn tánh thập 
sắc, bọn thinh cửu sắc sanh lên từ 9 sắc tâm và sanh lên từ 
9 sắc quý tiết (§ sắc bất ly và sắc thinh) và sanh lên từ § sắc 
vật thực. 

12 sắc là 5 sắc thần kinh tức nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, 
thiệt giới, thân giới và 7 sắc cảnh giới là sắc giới, thinh giới, 
khí giới, vị giới, xúc giới, sắc còn lại tức 16 sắc tế là một 
phần của pháp giới. 

Đối với danh pháp là tâm tức 10 tâm ngũ song thức là 
5 thức giới như nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, 
thiệt thức giới, thân thức giới; I tâm khai ngũ môn và 2 tâm 
tiếp thâu là ý giới; 68 tâm hiệp thế còn lại là ý thức giới. 

Còn danh pháp thuộc tâm sở là 52 tâm sở đồng sanh với 
81 tâm hiệp thế là một phần của pháp xứ cho nên 18 giới 
này thì 10 giới với một phần của pháp giới (16 sắc tế) là sắc 
pháp và 7 giới với một phần của pháp giới nữa (52 tâm sở) 
là danh pháp. 


l2 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Việc ghi nhận danh pháp và sắc pháp theo phương pháp 
18 giới làm nền tảng băng cách như đã đề cập. 


Việc Ghi Nhận Danh Sắc 
Theo Phương Pháp 12 Xứ 


Đối với người tu tiến Minh quán khi ghi nhận danh sắc 
theo phương pháp L2 xứ cũng ghi nhận tương tự như I8 giới 
khác nhau ở §1 tâm hiệp thế hoặc 7 thức giới là ý xứ và 12 
xứ thì 10 xứ với một phần pháp xứ tức 16 sắc tế là sắc pháp 
và 1 xứ với một phần pháp xứ tức 52 tâm sở là danh pháp. 


Việc ghi nhận danh sắc theo phương pháp 12 xứ cũng 
bằng cách này. 


Việc Ghi Nhận Danh Sắc 
Theo Phương Pháp 5 Uẫn 


Đối với người tu tiến Minh quán khi ghi nhận danh sắc 
theo phương pháp ngũ uân thì ghi nhận như sau: 


Trong thân thể này thì 18 sắc thành tựu (nipphannarũpa) 
như4 sắc đại hiển... và 10 sắc phi thành tựu (anipphannaripa) 
như sắc giao giới... ghi nhận là sắc uẫn, tâm sở thọ đồng 
sanh với 81 tâm hiệp thế ghi nhận là thọ uấn, tâm sở tưởng 
đồng sanh với 81 tâm hiệp thế ghi nhận là tưởng uẫn, 50 tâm 
sở còn lại (trừ thọ, tưởng) đồng sanh với 81 tâm hiệp thế 


155 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


ghi nhận là hành uân, 81 tâm hiệp thế ghi nhận là thức uấn. 
Tuân tự sau đó hành giả quán xét vê sắc uân là sắc pháp vả 
quán xét 4 danh uân còn lại là danh pháp. 


Việc ghi nhận danh sắc theo phương pháp ngũ uân làm 
căn bản cũng băng cách này. 


Việc Ghi Nhận Sắc Làm Cho Danh Hiển Lộ 


Khi hành giả ghi nhận sắc pháp rồi cũng để quay lại 
ghi nhận danh pháp nhưng danh pháp vẫn không hiển lộ thì 
cũng đừng thối chuyền bỏ qua việc ghi nhận mà nên lưu tâm 
suy xét vê nhóm sắc pháp đó lập đi lập lại mãi bởi vì nhóm 
săc pháp quán xét được dễ dàng mà giải tỏa tháo gỡ ra được 
thanh tịnh hoàn hảo thì thấy rõ ràng được danh pháp có 
nhóm sắc pháp làm cảnh sẽ tự hiển lộ lên như ví dụ sau đây: 


1- Người đàn ông soi gương nhưng thấy mặt mình lờ mờ 
không hiện rõ. Ông ta không vứt bỏ tấm gương đó mà cố 
găng lau thật sạch cho đến khi trong sáng thì mặt của người 
đàn ông cũng tự hiện rõ lên. 

2- Người đàn ông cần dùng dầu mè mới lấy nước rưới 
trên hạt mè rồi ép 2-3 lần nhưng dầu mè không nhiễu ra. 
Người đàn ông đó cũng không bỏ qua mà trở lại lấy nước 
ấm rưới lên rồi ép đi ép lại mãi cho đến khi dầu mè trong 
suốt chảy ra. 

3- Người đàn ông muốn làm cho nước trong, ông ta lấy 
phèn chua nhúng vào nước khuấy 2-3 lần mà nước chưa 


134 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


trong sạch. Nhưng ông ta vẫn nắm lẫy cục phèn chua khuấy 
đi khuây lại mãi cho đên khi cáu bân chìm xuông thì tự động 
nước cũng trong sạch. 


4- Việc ép mía. 

5- Việu điều tra tên cướp. 
6- Việc huấn luyện bò. 

7- Việc hâm sữa chua. 


S- Việc nướng cá. 


Việc Hiển Lộ Của Danh Sắc 

Sự quán xét danh sắc lập đi lập lại mãi cho đến khi rõ 
ràng thì tất cả phiền não là kẻ thù đối với việc ghi nhận biết 
danh pháp sẽ được tịnh chỉ và danh pháp cũng tự hiền lộ lên. 

Sự hiển lộ của danh pháp sanh lên theo 3 đường: 

I- Đường xúc. 

2- Đường thọ. 

3- Đường thức. 


Khi hành giả ghi nhận thực tánh của sắc pháp cho đến 
khi hiển lộ rõ ràng, như quán xét địa giới có trạng thái cứng 
mềm thì xúc là pháp tánh sanh lên từ sự xúc chạm nhau giữa 
cảnh với người biết cảnh cũng sẽ hiển lộ lên và chính trong 
sát na đó thọ, tưởng, hành (có tư...), thức (tâm) đồng sanh 


155 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


với xúc cũng hiên lộ lên. Pháp thuộc các danh pháp hiển lộ 
lên theo đường thọ băng trường hợp này. 


Khi hành giả ghi nhận thực tánh của sắc pháp cho đến 
khi hiển lộ rõ ràng, như quán xét địa giới trong hơi thở vô ra 
thì thức là pháp tánh biết cảnh hoặc nhận cảnh cũng hiển lộ 
lên và chính trong sát na đó thọ, tưởng, hành (có tư...) đồng 
sanh với thức cũng hiển lộ lên. Pháp thuộc các danh pháp 
hiễn lộ lên theo đường thức bằng trường hợp này. 


Khi hành giả đang ghi nhận danh sắc rồi ngưng ghi nhận, 
trở lại bắt đầu ghi nhận danh pháp thay thế vào thì sự thực 
hành như vậy không thể làm cho Minh quán nghiệp xứ tăng 
trưởng lên, nhưng việc ghi nhận sắc cho đến khi hiện bày 
rõ ràng sẽ là nhân làm cho danh pháp hiên lộ lên bởi nương 
vảo sự trải qua theo đường xúc, thọ, thức. 

Tất cả pháp diễn tiễn trong 3 cõi (cõi dục, cõi sắc và cõi 
vô sắc) tức 18 giới, 12 xứ, 5 uân tóm lại chỉ là danh và sắc. 
Giống như việc mở cuốn sách (thường có hai bên) và chẻ 
múi thốt nốt thường phân ra hai phần, cũng vậy ngoài ra 
danh sắc thì chăng có thú, người, chư thiên hoặc phạm thiên 
khác nữa. 


Mục đích của việc ghi nhận danh sắc: 

1- Để loại bỏ tên gọi chế định theo thế gian. 

2- Đề làm cho thoát khỏi sự hiểu sai rằng có thú, người. 
3- Để làm cho tâm đồng sanh với trí tuệ tức hiểu biết 


đúng sự thật. 


136 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Vấn đề danh sắc và lời ví dụ từ Kinh Tạng như: 
'Yatha h1 angasambhara HotI saddo ratho 1fi 
Evam khandhesu santesu Hoti sattoti sammalttI. 


Thật vậy khi tất cả uân có mặt thì việc định đặt gọi là 
chúng sanh cũng hiện khởi lên. Giông như gọi là xe bởi vì 
lây các bộ phận kết hợp lại với nhau. 

(Tương ưng kinh phẩm vajirasutta, cuốn 15 trang 554). 

Ngài Sãrputta nói rằng “Này hiển giả, do nương vào 
cây cối, dây leo, đát và có bao quanh khoảng trông nên gọi 
là khu vườn (agara) như thê nào, thì này hiên giả do nương 
vào xương, gân, thịt và da bao quanh nên gọi với nhau là 
thú, người. 


(Trung bộ kinh cuốn 12, trang 358) 


Như Thật Tri Kiến 
(Yathäbhutadassana) 


Khi có trục xe, bánh xe, thân xe và vành xe hiện hữu 
ráp nối lại với nhau thì từ “chiếc xe” mới hiện khởi; khi vật 
liệu của ngôi nhà như cây... cùng xây dựng lên thì từ “ngôi 
nhà” mới có mặt; khi các ngón tay như ngón tay cái và ngón 
tay trỏ... gom lại với nhau thành một thì từ “nắm tay” mới 
hiện khởi; khi các bộ phận như thùng đàn, dây đàn... gom 
lại với nhau thành một thì từ “cây đàn” mới hiện khởi; khi 


157 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


voI, ngựa... hiện hữu gom lại với nhau thì từ “đoàn quân” 
mới hiện khởi; khi tường thành, nhà cửa và công thành gom 
chung lại thì từ “thành phố” mới hiện khởi; khi có thân 
cây, cảnh cây, nhánh cây và lá... hiện hữu thành một thì từ 
“cây cối” mới xuất hiện; khi ngũ thủ uẫn có mặt thì từ “thú, 
người” mới hiện khởi. 

Pháp được gọi là chiếc xe, ngôi nhà, cây đàn, đoàn quân, 
thành phó, cây cối, thú, người khi quán xét các pháp này 
theo chơn đề thì không gọi tên các pháp này được mà chỉ 
hiện hữu danh sắc mà thôi, người có quan kiến như thật này 
gọi là nh thật trì kiến (yathäbhũtadassana). 


Quan Kiến Lạc Hậu Thái Quá 


Khi bỏ mặc như thật tri kiến thì phải chấp thủ rằng thú 
hoặc người hiện hữu, khi chấp nhận rằng thú hoặc người 
hiện hữu thì phải chấp nhận đến sự tiêu hoại hoặc không 
tiêu hoại của nhóm thú, người đó. Khi chấp nhận không 
tiêu hoại thì rơi vào thường kiến tức thấy rằng thường tôn, 
còn chấp nhận tiêu hoại thì rơi vào đoạn kiến tức thấy rằng 
tiêu mất. 

Người chấp thủ rằng chúng sanh thường tồn thì gọi là có 
quan kiến lạc hậu, người chấp thủ răng chúng sanh tiêu mất 
thì gọi là có guan kiến thái quá. Đức Thế Tôn mới thuyết 
rằng tất cả chư thiên và nhân loại bị che phủ bởi hai loại 
kiến tức quan kiến lạc hậu và quan kiến thái quá. 


138 


Tỳ kheo Khái Minh dịch 


Một nhóm chư thiên và nhân loại có sự thỏa thích hài 
lòng trong sanh hữu, khi Đức Phật thuyết pháp để hướng 
đến đoạn diệt sanh hữu thì nhóm đó cũng không hiểu 
không tin tưởng, người có quan kiến như vậy gọi là lạc hậu 
(thường kiến). 


Một nhóm chư thiên và nhân loại nhàm chán ghê tởm 
không hài lòng với sanh hữu chỉ thỏa thích hài lòng sự không 
có sanh hữu tức bản ngã diệt mất bởi suy nghĩ rằng khi nào 
mà bản ngã tiêu hoại diệt mất sau khi chết mới là an tịnh, 
quan kiến này gọi là thái quá (đoạn kiến). 


Đức Phật thuyết rằng các tỳ kheo có trí tuệ hằng thấy 
ngũ uân theo sự thật, tức thấy chúng sanh theo sự thật là ngũ 
uẩn cũng gọi là người thực hành để nhàm chán, để ly tham 
và đề đoạn diệt ngũ uẫn. Đây là tánh chất của người có tuệ, 
người có nhãn. 


Danh Sắc Nương Vào Nhau 


Con rối là vật không có sanh mạng, không chuyền động 
được nhưng do việc kết hợp của khúc gỗ và sợi dây kéo 
nên con rối chuyển động giống như có sanh mạng như thế 
nảo thì danh sắc cũng như vậy, rỗng không, không có mạng 
quyền, không chuyển động được nhưng do nương nhờ lẫn 
nhau mới chuyên động như có sanh mạng. 


Ngài giáo thọ sư tiên bôi mới đê cập: 


I55 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Namañca rupañca Idhatthi saccato 

Na hettha satto manuJava vIJJati 

Suññam Idam yantamivabhisankhatam 

Dukkhassa puñJo tinakatthasädiso. 

Sự thật trên thế gian chỉ có danh và sắc không có thú 
người chi cả, danh sắc là pháp rỗng không, bị duyên tạo tác 
giông như con rôi, như đông cỏ cây là khôi khô đau. 

Danh sắc trong cõi ngũ uấn nương nhờ lẫn nhau tức một 
pháp trợ giúp cho một pháp khác, khi một pháp tiêu hoại 
ngã xuông thì một pháp kia cũng tiêu hoại tháp tùng ngã 
xuống giống như vậy, hai bó sậy cột tựa vào nhau thì một bó 
sậy được cột vào chông đỡ cho bó sậy kia, khi bó sậy được 
cột vào ngã xuông thì bó sậy kia cũng ngã xuông theo. 

Ngài giáo thọ sư tiền bối mới đề cập: 

'Yamakam namaripañca Ubho aññoññanIssitãä 

Ekasmim bhiJjamanasmm Ubho bhijJJantI paccayä. 

Danh sắc là pháp song hành với nhau, cả hai nương vào 
lẫn nhau, khi một pháp tiêu hoại thì cả hai nương vào lẫn 
nhau cũng tiêu hoại. 

Tiếng trống vang lên bởi nương vảo cái trống bị chiếc 
dùi đánh vào. Dùi trồng là một loại, trông là một loại khác, 
trống và tiếng trống không lẫn lộn không cùng loại như nhau. 
Trong cái trông không có tiêng trông, trong tiêng trông cũng 


140 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


không có cái trống như thế nào, thì danh sanh lên do nương 
vào sắc tức vật, môn và cảnh, sắc là một pháp và danh là 
một pháp không lẫn lộn nhau không cùng loại như nhau, 
trong danh không có sắc, trong sắc cũng không có danh. 


Lại nữa danh nương vào sắc mới sanh lên giông như 
tiếng trồng nương vào trồng mới vang lên nên ngài giáo thọ 
sư tiền bối mới đề cập rằng: 


Xúc sanh lên theo năm môn mà không sanh lên từ mắt 
hoặc cảnh sắc hoặc trong khoảng giữa mắt và cảnh sắc, 
không sanh lên từ tai hoặc âm thanh hoặc khoảng giữa tai 
và âm thanh, không sanh lên từ mũi hoặc mùi hoặc trong 
khoảng giữa mũi và mùi, không sanh lên từ lưỡi hoặc vị hay 
trong khoảng giữa lưỡi và vị, không sanh lên từ thân hoặc 
cảnh xúc hay trong giữa thân và cảnh xúc. Nhưng xúc sanh 
lên theo đường ngũ môn là pháp thực tánh có duyên tạo tác 
nương vào nhân tức sự xúc chạm nhau giữa môn và cảnh 
mới sanh lên giống như tiếng trống nương vào nhân là cái 
trống bị dùi đánh vào mới vang lên. 


Danh Sắc Không Tự Mình Có Năng Lực 


Danh và sắc này thì danh không có năng lực không thể 
tự mình có thể ăn, uông, nói hoặc hoàn thành được một 
Oal nghĩ nảo, ngay cả sắc cũng giống như vậy không có sự 
muốn hoặc cần phải ăn, uồng, nói hoặc hoàn thành được 
một oai nghi nào. Sắc diễn tiên được cũng nương vào danh, 


141 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


danh tiến hành được cũng nương vào sắc, khi danh muốn 
như thê nào thì sắc tiên hành như thê đó. 


Đề làm cho hiểu được rõ ràng các ngài giáo thọ sư mới 
nêu lên ví dụ dẫn chứng như sau: Người mù bẩm sinh không 
thể tự mình thấy được và người bại liệt không thê tự mình 
đi được nhưng nếu hai người nương vào nhau tức người mù 
cõng người bại liệt trên vai để người bại liệt chỉ đường thì 
cả hai người có thể đi đến các nơi khác được thuận lợi dễ 
dàng. Nhưng nếu cả hai người tách lìa nhau không nương 
vào nhau thì cả hai người đều không thể đi đến các nơi khác 
được bởi vì mỗi người đều bị khuyết tật như nhau. Cũng vậy 
danh và sắc thì danh không có năng lực làm cho thành tựu 
các việc làm được, sắc cũng không có năng lực để làm các 
việc làm khác được nhưng nếu danh và sắc nương vào lẫn 
nhau thì các việc làm đó được thành tựu. 


Na sakkena balena Jayare Napi sakena balena titthare 
Paradhammavasãnuvattino Jäyare sankhaãtä attadubbala 
Parapaccayato ca Jayare Paraarammanato samufthitä 
Arammanapaccayehica Paradhammehi cime pabhãvitä 


Các pháp thực tánh bị duyên tạo tác thuộc thực tánh 
khiếm khuyết không thê tự sanh lên và bảo tồn bởi năng 
lực của chính mình mà phải nương vào pháp thực tánh khác 
mới tiễn hành được. Pháp thực tánh do các duyên tạo tác 
này sanh lên từ duyên khác, sanh lên từ cảnh khác, sanh lên 
bằng cảnh duyên và pháp khác. 


142 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Yathap1 navam nIssãya Manussä yantI annave 
Evameva rũpa nIssãya Namakayo pavattatI 
'Yathä manusse nIssäya Naãvã gacchati annave 


Evameva namam missaya  Rũpakäyo pavattati. 


Tất cả mọi người đi trên dòng sông được do nương vào 
chiếc thuyền như thế nào, thì danh thân diễn tiến được do 
nương vào sắc. Chiếc thuyền đi trên dòng sông được do 
nương vảo con người thì sắc thân diễn tiến được cũng do 
nương vào danh như thế đó. 


bho nissãäya gacchanti Manussä navã ca anneva 
Evam namañca ripañca Ubho aññoñnIssItä. 


Con người và chiếc thuyền nương lẫn nhau nên có thê di 
chuyên trên sông thì danh sắc cũng như thê đó tức tiên hành 
được phải nương vào lần nhau. 


Sự việc hành giả đặt niệm ghi nhận danh sắc làm cảnh 
cho đến khi tách lìa danh sắc thấy rõ ràng cũng chỉ có danh 
và sắc ngoài danh sắc ra thì không có gì cả, tiễn trình như 
vậy do chú tâm ghi nhận tốt mới thấy được. Nếu không chú 
tâm ghi nhận thì không có định, không có định thì không 
thê thấy được bởi vì nếu tâm an tịnh không có triền cái thì 
danh sắc cũng hiền lộ lên và khi sắc hiển lộ rõ thì tâm cũng 
hiển lộ theo. 


Trong việc tu tiễn Minh quán đạt đến tuệ thứ nhất là 


143 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Danh sắc phân tích tuệ, đê ngăn ngừa sự hiệu sai về sau nên 
xm giải thích như sau: 


Gọi là đạt đến Danh sắc phân tích tuệ tức có sự ghi nhận 
am tường danh sắc được rõ ràng, nên hiểu là phải thấy biết 
bằng trí tuệ nương vào việc tu tiễn thật sự của mình, không 
phải hiểu biết bằng việc học pháp học như được giải thích 
sắc như thế đó có số lượng chừng này, danh như thế đó có số 
lượng như vây rồi dùng trí tuệ theo như sách vở dạy đã ghi 
rồi suy nghĩ trong tâm rằng sắc là như vậy. Việc học hiểu và 
tự suy nghĩ như vậy không phải là tuệ quán tức tuệ sanh lên 
từ việc tu tiến minh quán bởi vì việc suy đoán như vậy chỉ là 
trí văn tức trí tuệ sanh lên từ việc được học được nghe và trí 
tư tức trí tuệ sanh lên từ việc thầm xét của mình thì chưa đạt 
đến giai đoạn trí tu tức trí tuệ sanh lên từ việc tu tiễn minh 
quán là trí tuệ tinh tế cao quý vô củng. 


Do đó việc thực hành để hiểu biết tất cả trong việc tu 
tiến minh quán là hiểu biết sanh lên riêng biệt từ việc tu 
tiến minh quán không phải sanh lên từ việc suy nghĩ, thâm 
nghiệm là sự hiểu biết không chắc chăn. Chỉ có trí tuệ hiểu 
biết sanh lên từ việc đang tu tiễn minh quán thì tuệ quán này 
mới là sự hiểu biết tuyệt đối chắc chắn là trí tu thật sự bởi vì 
có năng lực đoạn tận phiền não ái dục. 

Khi hành giả nhận thức rõ rằng chỉ có danh sắc mà thôi 
không có bản ngã ta, họ thì sự hiểu biết đúng này sẽ diệt 
được thân kiến gọi là Kiến thanh tịnh (ditthivisuddhi). 


144 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Khi hành giả có thê thấy danh sắc theo sự thật sẽ đoạn trừ 
được chúng sanh tưởng (sattasaññã) tức tưởng ghi nhận biết 
rằng có người, thú và sẽ an trú trong lĩnh vực không mê muội 
lầm lạc thuộc kiến thanh tịnh là quan kiến thanh tịnh hoặc 
phân biệt danh sắc (nãmarũpavavatthãna). Tức ghi nhận biết 
danh sắc hoặc xác định pháp hành (sankhãrapariccheda) tức 
ghi nhận biết tất cả pháp hành là tên gọi của sự thấy danh 
sắc theo sự thật. 


Kết Thúc Danh Sắc Phân Tích Tuệ 


œ-'(\k& 
‹2-10 26, 


145 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


2- Duyên Đạt Tuệ 


(Paccayaparigøahañana) 
Tìm Kiếm Nguyên Nhân Của Danh Sắc 


Trí tuệ ghi nhận biết nhân duyên của danh sắc theo 
sự thật, người muốn đạt được Đoạn nghi thanh tịnh 
(kankhãvitaranavisuddhi) nên tìm kiếm nhân duyên của 
danh sắc giống như vị bác sĩ khi chửa trị bệnh thì tìm kiếm 
nguyên nhân của chứng bệnh đó. Hoặc giống như đàn ông 
có tâm từ khi gặp đứa bé đang ngã nằm trong ngõ hẻm mới 
suy nghĩ rằng “Không biết đứa bé này là con của ai?”. 

Danh sắc là pháp thực tánh có nhân sanh không phải 
không có nhân sanh, nói rằng nhân của danh sắc là do vị 
thiên chủ tạo ra cũng không đúng sự thật bởi vì mọi thứ mọi 
loại ngoài ra danh sắc thì không có gì hơn nữa. Hoặc nói 
rằng danh sắc cũng tức là một vị thiên chủ cho dù nói như 
vậy nhưng danh sắc cũng phải có nhân. 

Khi tìm kiếm nguyên nhân của danh sắc thì nên quán 
xét về nhân của sắc thân trước như thân này không sanh lên 
trong các loại bông sen, không sanh lên từ ngọc my... mà 
chỉ sanh lên giữa dạ dày, vật thực mới và vật thực cũ phía 


146 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


sau là bụng, phía trước là xương bao quanh bởi ruột g1à và 
ruột non đầy dẫy uế trược mùi hôi thối giống như con giòi 
sanh lên trong bánh thiu, hầm nước cống bắn thíu. 


Sắc có nhân duyên làm cho sanh lên có 5 là vô minh, ái 
dục, thủ, nghiệp, vật thực. Cũng có 4 pháp là vô minh, ái 
dục, thủ, nghiệp xếp vào là nhân bởi vì hình thành làm cho 
vật thực sanh lên xếp vào là duyên bởi vì hình thành làm 
pháp trợ giúp. 


Lại nữa trong 5 pháp này ngài sắp xếp như sau: 


Vô minh, ái dục, thủ là nơi nương nhờ của sắc, giông 
như bà mẹ là nơi nương của đứa bé. 


Nghiệp là pháp làm cho sanh lên giống như người cha 
làm cho con cái sanh ra. 


Vật thực là pháp ủng hộ cho sắc thân được bảo tồn giống 
như bảo tồn nuôi dưỡng đứa bé. 


Khi ghi nhận nhân duyên của sắc rồi thì ghi nhận nhân 
duyên của danh tiếp theo: 


Tâm nhãn thức nương vào thần kinh nhãn và cảnh sắc 
mà sanh lên... Khi thấy nhân duyên của danh sắc theo sự 
thật thường xuyên rằng danh sắc trong hiện tại có nhân 
duyên như vậy thì dù cho quá khứ và vị lai cũng có nhân 
duyên giống như vậy. Khi hiểu được như thế thì có thể diệt 
được 16 loại hoài nghi liên quan đến 3 thời. 


147 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Nhân Duyên Của Danh Sắc 
Theo Lý Thăng Pháp 
Nhân duyên của danh có 2: 
I- Duyên phô biến (sãdhãranapaccaya). 
2- Duyên không phổ biến (asãdhãranapaccaya). 


3 môn và 6 cảnh là duyên phố biến của danh bởi vì diễn 
tiên theo mối loại danh. 


Còn pháp khác như tác ý (manasikara)... là duyên 
không phổ biến của danh bởi vì diễn tiễn theo riêng biệt của 
một loại danh, như khéo tác ý (yonisomanasikara) là duyên 
cho danh thiện và không khéo tác ý (ayonisomanasikara) là 
duyên cho danh bắt thiện, nghiệp là duyên cho danh quả và 
pháp như hữu phần... là duyên cho danh duy tác. 


Nghiệp, tâm, quý tiết và vật thực là nhân duyên của sắc. 
Nghiệp quá khứ là sở sanh cho sắc nghiệp được xếp vào là 
nhân duyên của sắc nghiệp; tâm là nhân duyên của sắc tâm; 
quý tiết là nhân duyên của sắc quý tiết; vật thực là nhân 
duyên của sắc vật thực. 


Trong thời bình nhật khi quán xét đến nhân duyên của 
danh sắc thường xuyên thì sẽ làm cho hiểu được rằng danh 
sắc trong quá khứ hoặc vị lai cũng sẽ diễn tiễn như vậy và 
có thê đoạn trừ được 16 loại hoài nghi. 


148 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Ghi Nhận Biết Nhân Duyên Của Danh Sắc 
Theo Pháp Duyên Khởi Chiều Nghịch 


Khi thấy sự già và tiêu hoại của pháp hành tức sự chết 
thì quán xét rằng già và chết hiện khởi do có sanh, sanh hiện 
khởi do có hữu, hữu hiện khởi do có thủ, thủ hiện khởi do có 
ái dục, ái dục hiện khởi do có thọ, thọ hiện khởi do có xúc, 
xúc hiện khởi do có 6 xứ, 6 xứ hiện khởi do có danh sắc, 
danh sắc hiện khởi do có thức, thức hiện khởi do có hành, 
hành hiện khởi do có vô minh thì đoạn trừ được hoài ngh1. 

Như vậy là quán xét theo chiều nghịch, nhưng quán 
xét theo chiều thuận thì do có vô minh nên hành mới hiện 
khởi... do có sanh làm duyên nên già, chết mới hiện khởi thì 
cũng đoạn trừ được hoài nghi giống như vậy. 


Ghi Nhận Biết Nhân Duyên 
Theo Nghiệp Và Quả 

5 pháp trong kiếp trước gồm vô minh, hành, ái dục, thủ 
và nghiệp hữu là nhân duyên tục sinh trong kiếp này. 

Tục sinh trong kiếp này gồm có thức, danh sắc, 6 xứ, 
xúc và thọ là quả của nghiệp tạo tác trong kiếp trước. 

Khi tất cả xứ già dặn trong kiếp này thì 5 pháp tức ái 
dục, thủ, nghiệp hữu, vô minh và hành là nhân duyên tục 
sinh trong kiếp tiếp theo. 


149 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Danh sắc là quả của nghiệp cho nên nhân duyên của danh 
sắc cũng tức là nghiệp luân hồi (kammavatta), khi quán xét 
nhân duyên của danh sắc theo nghiệp luân hỏi và quả luân 
hồi (vipäkavatta) rồi thì sẽ thấy được danh sắc trong sát na 
này diễn tiến theo nhân duyên thì cho dù trong quá khứ và 
vị lai cũng diễn tiến giống như vậy, cả nghiệp và quả của 
nghiệp, nghiệp luân hồi và quả luân hồi, sự diễn tiến của 
nghiệp và diễn tiễn của quả, sự nối tiếp của nghiệp và nối 
tiếp của quả, lẫn duy tác (vô gián năng duyên) và quả của 
duy tác (vô gián sở duyên) cũng diễn tiến tương tự như nhau. 


Kammavipäkã vattanti Vipako kammasambhavo 
Kamma punabbhavo hot  Evam loko pavattatI. 


Tất cả quả diễn tiến được do nghiệp, quả sanh lên từ 
nghiệp và kiêp sông mới sanh lên từ nghiệp, thê gian luân 
chuyên do nghiệp và quả. 


Khi quán xét đến nhân duyên của danh sắc theo nghiệp 
và quả thường xuyên thì 16 loại hoài nghi... có xảy đến hay 
chăng? Sẽ chấm dứt được, chỉ còn hiện bày danh sắc diễn 
tiến trong 3 cõi, 4 loài, 5 sanh hữu, 7 thức trú và 9 hữu tình 
cư mà thôi, diễn tiến theo sự liên quan của nhân và quả mà 
không có người tạo và người thọ lãnh chi cả. 


Khi thây được như vậy gọi là thây băng trí tuệ chín chăn 
nhờ có nhân và quả nên các bậc hiên trí mới nói với nhau chỉ 
33 66 


đê cùng nhau hiệu biệt răng “có người tạo tác”, “có người 
thọ lãnh” cho nên bậc tiên bôi mới đê cập: 


150 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Kammassa kãrako natth1 Vipakassa ca vedako 
Suddhadhamma pavattani Evetam sammadassanam 


Không có người tạo nghiệp và cũng không có người thọ 
lãnh mà hoàn toàn duy nhất chỉ là pháp diễn tiến. Đây là tri 
kiến đúng đắn (sammadassana). 


Evam kamme vipake ca Vattamane sahetuke 
Bljarukkhadikãnamva Pubba kotI na nayati 


Khi nghiệp và quả cùng với nguyên nhân đang diễn tiễn 
như vậy thì không có aI biết được giai đoạn đầu và giai đoạn 
cuối giống như không có ai biết được giai đoạn đầu và giai 
đoạn cuối của hạt giống và cây cối... 


Evametam abhiññäya Bhikkhu buddhassa sãvako 
Gambhrram npunam suññam Paccayam pativIJjhati 


Tỳ kheo là bậc Thinh văn của Đức Phật biết được ý 
nghĩa bằng trí tuệ thăng tri nên thấu đáo duyên (của danh 
sắc) được thâm sâu vi tế và rỗng không. 


Kammam natthi vipakamhi  Päko kamme na viJJatI 
Aññamaññam ubho suññã Na ca kammam vma phalam 


Nghiệp không có trong quả, quả cũng không có trong 
nghiệp, nghiệp và quả đều rỗng không như nhau nhưng nếu 
loại trừ nghiệp thì quả cũng không có. 


Phalena suññam tam kammam Phalam kamme na vIJJatI 


l5i 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Kammañca kho upadäya Tato nibbattatT phalam 


Nghiệp rỗng không lìa khỏi ngã, quả cũng không có 
trong nghiệp nhưng nương vào nghiệp, quả mới sanh lên. 


Na hettha devo brahma va Samsärassatthi karako 
Suddhadhammä pavattanti Hetusambhãrapaccayä 


Thật vậy trên thế gian này không có thiên chủ, không 
có phạm thiên, không có người sáng tạo ra vòng luân hồi 
mà chỉ hoàn toàn là pháp diễn tiễn do kết hợp cùng với 
nhân duyên. 


Việc ghi nhận biết nhân duyên của danh sắc theo nghiệp 
luân hồi và quả luân hồi thì đoạn trừ được hoài nghỉ trong 
ba thời cũng là biết được tất cả quá khứ, vị lai và hiện tại, 
sự biết như vậy gọi là tuệ tri (ñatapariññ3) tức ghi nhận biết 
được danh sắc cùng với nhân duyên của danh sắc. 


Ví Dụ Giữa Nhân Với Quả 


Tất cả uẫn đã sanh lên trong quá khứ do có nghiệp làm 
duyên cũng đã diệt đi trong quá khứ, còn uẫn mới sanh lên 
trong kiếp này cũng là một nhóm nữa mà không là uân đến 
từ trong kiếp quá khứ, còn uân sẽ sanh lên trong kiếp vị lai 
cũng là một nhóm nữa mả không là uẫn đến từ kiếp hiện tại 
này so sánh như: 


I- Việc đọc thuộc lòng kinh của thầy giáo thọ với việc 


l2 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


đọc thuộc lòng kinh của đệ tử không phải là pháp giống 
nhau, nhưng việc đọc thuộc lòng kinh của đệ tử hiện khởi 
được phải nương vào việc đọc thuộc lòng kinh của thầy giáo 
thọ làm nhân duyên. 


2- Gương mặt được trang điểm với bóng của gương mặt 
được trang điểm không phải như nhau, nhưng bóng gương 
mặt được trang điểm hiện khởi được phải nương vào việc 
trang điểm gương mặt làm nhân duyên. 


3- Ngọn đèn thứ nhất với ngọn đèn thứ hai không phải 
cùng tim đẻn như nhau, nhưng ngọn đèn thứ hai hiện khởi 
lên được phải nương vảo ngọn đèn trước làm nhân duyên. 


Tất cả pháp từ kiếp quá khứ không dính liền theo trong 
kiếp hiện tại hoặc kiếp vị lai, nhưng uân, xứ, giới sanh lên 
trong kiếp hiện tại này phải nương vào uấn, xứ, giới trong 
kiếp quá khứ làm duyên và uẫn, xứ, giới sanh lên trong 
kiếp vị lai phải nương vào uân, xứ, giới trong kiếp hiện tại 
làm duyên. 


Yatheva cakkhuviññanam Nanodhaãtu anantaram 


Na ceva ãgatam nãpI Na nibbattam anantaram 
Tatheva patisandhimhi Vattate c1ftasantatI 
Purimam bhI1JJafI cittam Pacchimam JayafI tato 
Tesam antarikã natthi VTIci tesam na vIJJatI 

Na cIto gacchati kiãc1 Patisandhi ca Jäyati 


J3) 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Tâm nhãn thức sanh lên tuần tự theo ý giới tức tâm khai 
ngũ môn nhưng không đến từ tâm khai ngũ môn và không 
sanh lên theo tuần tự của tâm khai ngũ môn cũng chẳng được 
như thế nảo thì sự nối tiếp của tâm luôn diễn tiến theo tâm 
tục sinh như thế đó, tâm trước tức tâm tử diệt đi thì tâm sau 
là tâm tục sinh sanh lên từ tâm tử không có khoảng cách g1ữa 
tâm tử với tâm tục sinh cũng không có tâm nào sanh g1ữa hai 
tâm này, từ tâm tử chỉ có tâm tục sinh sanh lên mà thôi. 


Duyên Đạt Tuệ Trong Tên Gọi Khác 


Tuệ ghi nhận biết nhân duyên của danh sắc gọi là Duyên 
đạt tuệ (paccayapariggahañana) theo trạng thái diệt và sanh 
của danh sắc, khi sức mạnh của Duyên đạt tuệ nhiều lên thì 
có thể 16 loại hoài nghi cho đến 8§ loại hoải nghi nữa cũng 
đoạn trừ được và ngay cả 62 loại tà kiến cũng được đình chỉ. 


Sự thấy thanh tịnh do thoát khỏi hoài nghi trong 3 thời 
bởi ghi nhận biết duyên của danh sắc gọi là Đoạn nghi 
thanh tịnh (kankhävitaranavisuddhn), việc ghi nhận biết 
đến sự tồn tại của pháp làm duyên gọi là pháp trụ trí 
(dhammathitiñãna), việc ghi nhận biết đến danh sắc theo sự 
thật gọi là như thật trí (yathäbhũtañana), sự thấy đúng đắn 
gọi là chánh tri kiến (sammãdassana). 


Pháp trụ trí, như thật trí và chánh tri kiến là từ có ý 
nghĩa giông như đoạn nghi thanh tịnh. 


154 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Quả Báu Của Duyên Đạt Tuệ 


Nếu hành giả nảo tu tiến minh quán cho đến khi định 
tuệ già mạnh lên thấy được danh sắc rõ ràng thì có thể biết 
được răng cả hai danh và sắc đều là nhân là quả làm duyên 
lẫn nhau như sắc là nhân thì danh là quả hoặc danh là nhân 
thì sắc là quả chăng phải là bản ngã, người, thú, ta, họ thì 
thoát khỏi được các sự hoài nghi, như vậy được gọi là Đoạn 
nghỉ thanh tịnh. 


Quả báu của tuệ này trong Phật Giáo gọi là Tiểu Nhập 
Lưu (cũlasotapanna) là bậc xứng đáng được thanh thản khi 
chết. Tức nếu như tuệ mà mình chứng đạt không bị hoại 
trong kiếp tiếp theo sau kiếp này thì sẽ sanh lên nhàn cảnh 
tức thiên giới... chắc chắn khép lại bốn khổ cảnh nhưng 
trong kiếp tiếp theo nữa tức kiếp thứ ba thì việc khép lại khổ 
cảnh không chắc chăn, nếu muốn chắc chắn khép lại hoàn 
toàn thì phải tinh cần thực hành minh quán tiếp tục nữa cho 
đến khi tác chứng Thánh Đạo Thánh Quả thích hợp với lời 
mà Ngài đề cập trong päli: 

Iminäpanañanena samannäagato vipassako buddhasasane 
saddhassaso laddhapatittho niyatagatko cũlasotapanno 
nama hot. 


Apparihrnakankhavrtaranavisuddhiko vIpassako 
lokiyasTlasamadhipaññasampadahi samannasatottä uttarimm 
appativijjihanto sugatiparayanova hoffti vutfam niyatagati 
koti tatoeva cũlasotapanno nãma hot. 


J3 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Hành giả đạt đến tuệ này thường được an tâm nương 
tựa trong Phật Giáo gọi là bậc Tiểu Nhập Lưu có sanh hữu 
nhất định trong kiếp sau tiếp theo kiếp này sẽ sanh lên nhàn 
cảnh khép lại khổ cảnh nếu như tuệ này không hoại, nhưng 
trong kiếp thứ ba tiếp theo sau đó thì không chắc chăn khép 
lại khổ cảnh được chỉ chắc chắn hai kiếp mà thôi, nễu muốn 
chắc chắn khép lại thì phải tinh cần tu tiến minh quán nghiệp 
xứ tiếp tục cho đến khi tác chứng Thánh Đạo Thánh Quả. 


Người tu tiễn minh quán hội đủ Duyên đạt tuệ là người 
an tâm được nơi nương tựa trong Phật Giáo và là người có 
sanh hữu chăc chăn gọi là bậc Tiêu Nhập Lưu. 


Do đó người có ước muôn thoát khỏi hoài nghi nên là 
người có niệm ghi nhận biêt duyên của danh sắc theo sự thật. 


Kết Thúc Duyên Đạt Tuệ 


-'()k@ 
= "<< 


156 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


3- Thẩm (tán Tuệ 


(Sammasanañana) 


Tuệ thấy được danh sắc theo tam tướng sanh lên với 
người tinh cân tu tiên minh quán gọi là 7ám quán tuệ. 


Ngài trình bày định nghĩa như sau: 


Khandhadnam kaläpato sammasanavasappavattam 
ñanam sammasanafñanam. 


Tuệ tiễn hành theo mãnh lực quán pháp như uẩn... theo 
bọn, nhóm gọi là Thám quản tuệ. 


Chỉ pháp: Tâm sở trí tuệ hợp trong tâm đại thiện tương 
ưng trí. 

Hành giả tu tiến minh quán với Thẩm quán 
tuệ muốn đạt được Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh 
(maggãmaggañanadassanavisuddhi) trong giai đoạn đầu 
phải tu tiến tỉnh cần liên quan với việc ghi nhận pháp thực 
tánh theo nhóm, bọn (kalãpasammasana) trước, khi tùy quán 
phiền não (vipassanũpakilesa) như ánh sáng... sanh lên với 
hành giả tu tiến minh quán cũng tức là Đạo phi đạo tri kiến 
thanh tịnh sanh lên và Thâm quán tuệ theo nhóm, bọn mới 
là tuệ bắt đầu của tuệ quán. 


157 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh sanh lên và diễn tiễn theo 
đạt tri (tiranapariññ8), đạt tri sanh lên tiêp theo sau tuệ tri 
(ñatapariñña) cho nên người muôn đạt đên Đạo phi đạo trì 
kiên thanh tịnh phải tu tiên tính cân liên quan với việc ghi 
nhận thâm quán pháp thực tánh theo nhóm, bọn trước. 

Hiệp thể biến tri (lokiyapariññä3) tức ghi nhận biết pháp 
thực tánh hiệp thê có 3 loại: 

1- Tuệ tri (ñãtapariññä): Ghi nhận biết bằng cách biết. 


2- Đạt tri (tiranapariññä): Ghi nhận biết bằng cách thâm 
nghiệm suy xét. 


3- Đoạn tri (pahãnapariññã): Ghi nhận biết bằng cách 
đoạn trừ. 


Tuệ ghi nhận trạng thái riêng biệt của tất cả pháp như 
sắc có trạng thái tiêu hoại đôi thay, thọ có trạng thái hưởng 
cảnh gọi là Tuệ tri. 

Tuệ có tam tướng làm cảnh tức phơi bày tất cả pháp 
lên theo phô thông tướng (samaññalakkhana) như sắc vô 
thường, thọ vô thường gọi là Đạt tri. 

Tuệ có tam tướng làm cảnh và diễn tiến cùng với việc 
đoạn trừ pháp điên đảo (vipallasadhamma) như thường 
tưởng (niccasañña)... trong tât cả pháp gọi là Đoạn tri. 


158 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Tuệ Quán Trong Việc Biên Tri 


Trong ba biến tri thì kế từ Danh sắc phân tích tuệ cho 
đên Duyên đạt tuệ thuộc lãnh vực tuệ tri bởi vì trong giai 
đoạn này thâu đáo được trạng thái riêng biệt của tât cả pháp. 


Kế từ Thẩm quán tuệ cho đến Sanh diệt tuệ 
(udayabbayañana) thuộc lãnh vực đạt tri bởi vì trong giai 
đoạn này thâu đáo riêng biệt được phô thông tướng. 


Kế từ Hoại điệt từy quán (bhangãänupassanä) cho đến 
Thuận thứ tuệ (anulomañana) thuộc lãnh vực đoạn tri hiệp 
thế hoặc đạo tuệ siêu thế bởi vì trong giai đoạn này (Hoại 
diệt tuệ cho đến Thuận thứ tuệ thuộc lãnh vực hiệp thế biến 
tr1) sự sanh lên của 7 loại tùy quán làm hoàn thành phận sự 
tức đoạn trừ việc nhận thức các hiện tượng như nhận thức 
thấy rằng thường còn... như sau: 


1- Khi thường xuyên thấy vô thường thì đoạn trừ được 
hiện tượng nhận thức răng thường còn (aniccänupassan8). 

2- Khi thường xuyên thấy khổ thì đoạn trừ được hiện 
tượng nhận thức răng lạc (dukkhãnupassan8). 

3- Khi thường xuyên thấy vô ngã thì đoạn trừ được hiện 
tượng nhận thức răng có ngã (anatfanupassan3). 


4- Khi nhàm chán danh sắc thì đoạn trừ được hiện tượng 
nhận thức ái dục làm cho hân hoan thỏa thích trong danh sắc 
băng Yêm ô tùy quán (nibbidanupassan3). 


5- Khi ly tham đối với danh sắc thì đoạn trừ được hiện 


55 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


tượng nhận thức rằng danh sắc đáng vui thích, xa lìa tham 
ái trong danh sắc bằng Ly tham tùy quán (virägãnupassanä) 

6- Khi biết rõ Níp Bàn là pháp chấm dứt, có đặc 
tánh tịch tịnh thì đoạn trừ được hiện tượng nhận thức về 
ái tập khởi là nhân làm cho tái sanh bằng Diệt tùy quán 
(mrodhanupassan8). 

7- Khi buông bỏ ngũ thủ uẫn thì đoạn trừ được hiện 
tượng nhận thức chấp thủ do ái và kiến bằng Xả ly tùy quán 
(patinissaøøanupassan3). 

Khi hành giả tu tiến minh quán đạt đến tuệ tri 
(ñãtapariññã) bởi vì làm cho Danh sắc phân tích tuệ và 
Duyên đạt tuệ sanh lên rồi thì hai loại biến tri (pariññä) nữa 
cũng đạt đến bởi vì khi đạt tri (tranapariññä) đang diễn tiễn 
thì Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh cũng sẽ sanh lên, đạt tri 
sẽ sanh lên tiếp theo sau tuệ tri cho nên người muốn đạt đến 
Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh phải tinh cần ghi nhận biết 
pháp thực tánh theo nhóm, bọn trước. 


Cảnh Của Thẩm Quán Tuệ 


Pháp theo nhóm, bọn thuộc quá khứ vị lai hiện tại, bên 
trong bên ngoài, thô tê, thù thăng hạ liệt, xa gân, các nhóm 
này diễn tiên trong môn cùng với môn và cảnh phải ghi 
nhận thâm quán băng trí tuệ theo vô thường, khổ và vô ngã. 

Có 25 nhóm: 


160 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


1- 5 uẫn. 

2- 6 môn. 

3- 6 cảnh. 

4- 6 thức. 

5- 6 xúc. 

6- 6 thọ. 

7- 6 tưởng. 

6- 6 tư. 

9- Óái. 

10- 6 tầm. 

II- 6 tứ. 

12- 6 giới. 

13- 10 án xứ (kasina). 
14- 32 thể trược. 
15- 12 xứ. 

16- 18 giới. 

17- 22 quyên. 
18- 3 giới ! 

19- 3 hữu '. 


13 giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 
? 3 hữu là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. 


1ó] 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


20- 3 loại hữu nữa !. 

21- 3 loại hữu khác nữa ˆ. 

22- 4 thiền hữu sắc. 

23- 4 vô lượng tâm (appamaññ3). 

24- 4 thiền chứng vô sắc (arũpasamapatti). 

25- 12 pháp duyên khởi. 

Việc ghi nhận thắm quán 25 nhóm pháp như 5 uấn... 
băng thâm quán tuệ như sau: 

Sắc uân cho dù một loại nào đi nữa thuộc quá khứ vị lai 
và hiện tại, bên trong hoặc bên ngoài, thô hoặc tê, thù thăng 
hoặc hạ liệt, xa hoặc gân thì hành giả cũng ghi nhận biệt tât 
cả sắc uân đó theo vô thường. Đây là một loại thâm quán tuệ. 

(Sắc uân... hành giả ghi nhận biết tất cả sắc uẫn đó theo 
khô cũng là một loại thâm quán tuệ nữa. 

Sắc uần... hành giả ghi nhận biết tất cả sắc uân đó theo 
vô ngã cũng là một loại thâm quán tuệ nữa). 

Tóm lại: Sắc uẫn làm duyên cho thâm quán tuệ sanh lên 
có 3 loại, vì vậy 5 uân làm duyên cho thâm quán tuệ sanh 
lên có I5 loại, 6 môn làm duyên cho thâm quán tuệ sanh lên 
có I8 loại, 4 thiên chứng làm duyên cho thâm quán tuệ sanh 
lên có 12 loại và I2 pháp duyên khởi làm duyên cho thâm 
quán tuệ sanh lên có 36 loại. 


P Tưởng | hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng phi phi tưởng hữu. 
+ Nhất uẩn hữu, tứ uẩn hữu, ngũ uẫn hữu. 


162 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Tổng cộng số lượng thẩm quán tuệ trong 25 nhóm pháp 
là 603 loại (201 x 3). 


Thẩm Quán Tuệ Theo Riêng Biệt Nữa 


Việc dùng trí tuệ gom gọn hoặc tóm lược theo 25 nhóm 
pháp thuộc quá khứ vị lai hoặc hiện tại... theo vô thường, 
khổ, vô ngã vẫn không chỉ được riêng biệt thuộc quá khứ, là 
pháp bên trong, pháp thù thắng chi cả chỉ ghi nhận tóm lược 
gom chung mà thôi. 

Nếu thấm quán theo riêng biệt nữa thì trong thẩm quán 
tuệ có 603 loại mỗi loại thầm quán tuệ còn phân ra thành 
I1 loại phụ theo pháp thực tánh quá khứ vị lai hiện tại, bên 
trong bên ngoài, thô tế, thù thắng hạ liệt, xa gần. 

Cho nên khi tổng cộng gom lại số lượng của thẩm quán 
tuệ thì có 6633 loại (603 x 11). 


Phương Pháp Ghi Nhận Biết 11 Loại Pháp 
Theo Riêng Biệt Của Thầm Quán Tuệ 
I- Sắc nào thuộc quá khứ sắc đó diệt đi trong quá khứ 
không tôn tại đên kiêp này, cho nên mới là pháp vô thường 
bởi vì có sự tiêu hoại. 
2- Sắc nào thuộc vị lai cũng sẽ sanh lên trong kiếp vị lai 
rôi sẽ diệt đi trong kiêp đó mà không diệt đi trong kiêp khác, 
cho nên mới là pháp vô thường bởi vì có sự tiêu hoại. 


163 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


3- Sắc nào thuộc hiện tại thì sắc đó cũng diệt đi trong 
kiêp này không tôn tại đên kiêp khác, cho nên mới là pháp 
vô thường bởi vì có sự tiêu hoại. 

4- Sắc nào diễn tiễn bên trong thì săc đó cũng diệt đi bên 
trong không tôn tại đên bên ngoài, cho nên mới là pháp vô 
thường bởi vì có sự tiêu hoại. 

5- Sắc nào diễn tiên bên ngoài thì sắc đó cũng diệt đi bên 
ngoài không tôn tại đên bên trong, cho nên mới là pháp vô 
thường bởi vì có sự tiêu hoại. 

6- Sắc nào thuộc sắc thô thì sắc đó cũng diệt đi trong 
chính sát na sắc thô ây không tôn tại cho đên sắc tê, cho nên 
mới là pháp vô thường bởi vì có sự tiêu hoại. 

7- Sắc nào thuộc sắc tê thì sắc đó cũng diệt đi trong 
chính sát na sắc tê ây không tôn tại cho đên sắc thô, cho nên 
mới là pháp vô thường bởi vì có sự tiêu hoại. 

S- Sắc nảo thuộc sắc hạ liệt thì sắc đó cũng diệt đi trong 
chính sát na sắc hạ liệt ây không tôn tại cho đên sắc thù 
thăng, cho nên mới là pháp vô thường bởi vì có sự tiêu hoại. 

9- Sắc nào thuộc sắc thù thăng thì sắc đó cũng diệt đi 
trong chính sát na sắc thù thăng ây không tôn tại cho đên sắc 
hạ liệt, cho nên mới là pháp vô thường bởi vì có sự tiêu hoại. 

10- Sắc nào thuộc sắc xa thì sắc đó cũng diệt đi trong 
chính sát na sắc xa ây không tôn tại cho đên sắc gân, cho 
nên mới là pháp vô thường bởi vì có sự tiêu hoại. 


164 


Tỳ kheo Khái Minh dịch 


11- Săc nào thuộc sắc gân thì sắc đó cũng diệt đi trong 
chính sát na sắc gân ây không tôn tại cho đên sắc xa, cho 
nên mới là pháp vô thường bởi vì có sự tiêu hoại. 


Thâm Quán Tuệ 


Theo Trường Hợp Khác Nữa 


Việc ghi nhận biết các pháp bằng thâm quán tuệ như đã 
đề cập trên chỉ diễn tiến theo vô thường, ngay cả việc ghi 
nhận biết theo khổ bởi vì là pháp đáng kinh sợ hoặc có sự 
hiểm họa đang đối đầu chắc chăn vì pháp nào vô thường thì 
pháp đó dẫn đến đáng sợ hãi giống như đáng kinh sợ đối với 
tất cả chư thiên trong kinh ví dụ về con sư tử (sĩhopamasutta), 
ngay cả việc ghi nhận theo vô ngã bởi vì là pháp không cốt 
lõi tức không có ta, không có người thường hằng, không có 
người tạo tác, không có người thọ lãnh hoặc không có người 
quyền lực trong tự ngã, sắc nào vô thường thì sắc đó là khổ 
không thể ngăn chặn được vô thường hoặc sự áp bức trước 
mặt bởi sự sanh diệt được, nếu pháp đó là ngã thì hãy đừng 
bệnh tật. 

Việc trình bày theo đường lỗi vô thường hoặc trình bảy 
phương pháp tiến hành theo 6 trạng thái khác nữa như: 

1- Trí tuệ trong việc ghi nhận tóm tắt biết rằng tất cả sắc 
quá khứ vị lai và hiện tại gọi là vô thường bởi vì có sự tiêu 
hoại, gọi là khổ bởi vì đáng sợ kinh hãi, gọi là vô ngã bởi vì 
là pháp không cốt lõi. 


165 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


2- Trí tuệ trong việc ghi nhận vắn tắt biết rằng tất cả sắc 
quá khứ vị lai và hiện tại là pháp vô thường bị duyên tạo tác 
nương vào duyên mới sanh lên được, có sự tiêu hoại, không 
có tham ái, có sự diệt mất là thường nhiên. 


3- Trí tuệ trong việc ghi nhận văn tắt biệt răng bởi vì có 
hữu làm duyên mới có sanh... do vô minh làm duyên mới có 
tât cả hành, khi không có vô minh thì không có hành. 


6- Trí tuệ trong việc ghi nhận vắn tắt biết rằng tất cả 
trong thời quá khứ và thời vị lai do vô minh làm duyên 
nên có tất cả hành, khi không có vô minh thì không có tất 
cả hành. 

Trong thấm quán tuệ gọi là trí (ñãna) do có ý nghĩa biế 
rõ và gọi là tuệ (paññã) do có ý nghĩa biết tường tận. 

Ngài SãrTputta nêu lên trong xiến minh thắng trí 
(abhiññãniddesa) đến tất cả pháp nên biết tóm lại là 26 
nhóm pháp nhưng nhóm thứ 1 là tất cả pháp diễn tiến theo 
nội môn, cảnh, thức, xúc và thọ không phải tính thành một 
nhóm theo riêng biệt bởi vì chỉ là trình bày nêu lên ví dụ mà 
thôi và nhóm pháp này cũng hiện bày thành từng nhóm tiếp 
theo cho nên mới có 26 nhóm pháp như đã đề cập. 

Tất cả pháp làm cảnh cho thẩm quán tuệ là pháp hiện 
bày rõ ràng và ghi nhận biết được dễ dàng tức hiệp thế pháp 
ngoàải ra siêu thế pháp. 


1ó6 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Việc Ghi Nhận Biết Ngũ Uẫn 
Theo 40 Trạng Thái 


Việc ghi nhận biết 5 uẫn theo 40 trạng thái để cho thâm 
quán tuệ được vững chắc như sau: 


I- Võ thường (aniccato): Ghi nhận biệt 5 uân theo vô 
thường bởi vì mỗi uân luôn không tôn tại và do có giai đoạn 
đâu vả gia1 đoạn cuôi. 


2- Khổ (dukkhato): Ghi nhận biết 5 uân theo khổ bởi 
vì có sự bức ép trước mặt bởi vì sự sanh diệt là cứ điểm 
của khổ. 


3- Bệnh tật (rogato): Ghi nhận biết 5 uẫn theo bệnh tật 
bởi vì phải đợi chờ chăm nom chữa trị và là nơi nương sanh 
của bệnh hoạn. 


4- Mụn nhọt (gandato): Ghi nhận biết 5 uân là mụn nhọt 
bởi vì nhức nhối làm cho đau đớn là nơi chảy ra vật uề trược 
tức phiền não, do có sự cương mủ chín mùi rồi vỡ ra bởi sự 
sanh già và chết. 

5- Mũi tên (sallato): Ghi nhận biết 5 uẫn là mũi tên xuyên 
thủng bởi vì làm phát sanh sự bức hại, là vật đâm thủng vào 
bên trong và khó nhỗ ra được. 

6- Bất hạnh (aghato): Ghi nhận biết 5 uấn là bất hạnh 
đáng chê bai chỉ trích bởi vì dẫn đến sự tiêu hoại và là cứ 
điểm của sự bất hạnh. 


167 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


7- Đau bệnh (ãäbadhato): Ghi nhận biết 5 uẫn là đau 
bệnh bởi vì làm cho không được tự do.. và là nhân của sự 
đau bệnh. 


8- Kẻ khác (parato): Ghi nhận biết 5 uấn là kẻ khác bởi 
vì không có quyên lực sai khiên và sai khiên không được. 


9- Rã tan (palokato): Ghi nhận biết 5 uẫn là rã tan bởi vì 
rã tan do bệnh, giả và chết. 


10- Hoạn nạn (Ttito): Ghi nhận biết 5 uấn là hoạn nạn bởi 
vì dân đên vô sô điêu tàn. 

11- Rủi ro (upaddavato): Ghi nhận biết 5 uẫn là rủi ro 
bởi vì dân đên vô sô điêu không lợi ích không thê ngờ được 
và là cứ điêm của tât cả tai họa rủi ro. 

12- Nguy hiểm (upassaggato): Ghi nhận biết 5 uẫn là 
nguy hiêm bởi vì dính theo nhiêu điêu không lợi ích tạo điêu 
tội lôi lân nguy hiêm do không dân đên nhân nại. 

14- Giao động (calato): Ghi nhận biết 5 uẫn theo sự giao 
động bởi vì giao động do bệnh, già và chêt lần giao động bởi 
các pháp thê gian như được lợi và mât lợi... 

15- Lụn bại (pabhanguto): Ghi nhận biết 5 uân theo sự 
lụn bại bởi vì thường nhiên dân đên lụn bại do sự cô tình của 
pháp khác và theo thực tánh của chính nó. 

16- Không trường tồn (addhuvato): Ghi nhận biết 5 uân 
không trường tôn bởi vì thường nhiên có sự diệt mât trong 
mọi nơi và không có sự vững chắc. 


168 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


17- Vô hộ (atanato): Ghi nhận biết 5 uân không là nơi 
chông đỡ bởi vì không bảo vệ chông đỡ được và không có 
sự an toàn. 


18- Không là nơi ân náu (alenato): Ghi nhận biết 5 uân 
không là nơi ân náu bởi vì không thích hợp đê trôn tránh tât 
cả, cũng không làm được phận sự đê trôn tránh. 


19- Không là nơi nương tựa (asaranato): Ghi nhận biết 
5 uân không là nơi nương tựa bởi vì không an toàn đôi với 
người nương tựa. 

20- Trống rỗng (tucchato): Ghi nhận biết 5 uân trồng 
rỗng bởi vì trông rỗng khỏi sự thường, lạc, ngã, mỹ theo như 
đã ước lượng quy định. 

21- Nhỏ nhoi (rittato): Ghi nhận biết 5 uẫn là pháp rỗng 
tuêch bởi vì là pháp vô ích nhỏ nhoI, ngay cả thứ nhỏ nhoi 
trong thê gian người ta cũng gọi là đô lặt vặt. 

22- Rỗng không (suññato): Ghi nhận biết 5 uấn là pháp 
rồng không bởi vì không có ngã là người làm chủ, là người 
thường tôn, là người tạo tác, là người thọ lãnh và sai khiên. 

23- Vô ngã (anattato): Ghi nhận biết 5 uân không phải là 
ta bởi vì không có người làm chủ tự ngã... 

24- Tai họa (ãdĩnavato): Ghi nhận biết 5 uẫn là tai họa 
bởi vì là khô do dẫn đến sanh hữu tức luân hôi, và chính 
khô này là tai họa vì đưa đên sự gian truân (từ dynava này 
là người gian truân ngay cả 5Š uân cũng là pháp gian truân 
giông như vậy). 


169 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


25- Biến đồi theo thường nhiên (viparinãmadhammato): 
Ghi nhận biết 5Š uân là thường nhiên biên đôi bởi vì thông 
thường có 2 sự biên đôi là sự già và sự chết. 

26- Không thực thể (asärakato): Ghi nhận biết 5 uân 
không có côt lõi bởi vì có sự yêu ớt và dê gãy giông như 
khúc cây mục. 

27- Nguồn gốc bất hạnh (aghamũla): Ghi nhận biết 5 
uân là nhân của sự bât hạnh bởi vì là nguyên nhân của đa 
dạng bât hạnh. 

28- Kẻ sát hại (vadhakato): Ghi nhận biết 5 uẫn là người 
sát hại bởi vì người sát hại làm cho mình được tin tưởng 
giông như kẻ thù trước mặt là bạn mình. 

29- Thối hóa (vibhãvato): Ghi nhận biết 5 uân không có 
sự tăng trưởng bởi vì khi không có sự tăng trưởng thì làm 
cho phát sanh thôi hóa. 

30- Hữu lậu (sãsavato): Ghi nhận biết 5 uân là pháp hữu 
lậu bởi vì là con đường đưa đên hữu lậu. 

31- Hữu vi (sankhatato): Ghi nhận biết 5 uân là pháp tạo 
tác bởi vì là pháp do nhân và duyên tạo tác lên. 

32- Miếng mỗi của ma vương (mãrãmisato): Ghi nhận 
biệt Š uân là môi nhử của ma vương bởi vì là môi nhử của 
tử thân ma vương và phiên não ma vương. 

33- Thường nhiên sanh (jãtidhammato): Ghi nhận biết 
5 uân có sự sanh là thường nhiên bởi vì thông thường luôn 
có sự sanh. 


170 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


34- Thường nhiên già (jãäradhammato): Ghi nhận biết 5 
uẩn có sự già là thường nhiên bởi vì thông thường luôn có 
SỰ gIả. 

35- Thường nhiên bệnh (byadhidhammato): Ghi nhận 
biết 5 uân có sự bệnh là thường nhiên bởi vì thông thường 
luôn có sự bệnh. 


36- Thường nhiên chết (maranadhammato): Ghi nhận 
biệt Š uân có sự chêt là thường nhiên bởi vì thông thường 
luôn có sự chết. 


37- Thường nhiên sâu (sokadhammato): Ghi nhận biệt 
5 uân có sự buôn râu là thường nhiên bởi vì là nhân của sự 
buôn râu. 


38- Thường nhiên bị (paridevadhammato): Ghi nhận 
biệt 5 uân có sự than van là thường nhiên bởi vì là nhân của 
sự than van. 


39- Thường nhiên ảo não (upayäsadhammato): Ghi nhận 
biết 5 uân có sự khốn đón là thường nhiên bởi vì là nhân của 
sự khốn đốn. 

40- Thườngnhiêncảnhphiềnnão(sankilesikadhammato): 
Ghi nhận biết 5 uân có sự bợn nhơ là thường nhiên bởi vì là 
pháp thuộc lãnh vực (làm cảnh) của phiền não ái dục và tất 
cả ác hạnh. 


[VI 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Gom Lại 40 Thẩm Quán Tuệ Theo 3 Tùy Quán 


1- Việc gom lại 40 thẩm quán tuệ theo 3 tùy quán bằng 


5 uấn có 3 loại thì việc ghi nhận trong mỗi uân bằng 50 vô 
thường tùy quán theo 10 loại: 


1- Vô thường (aniccato). 

2- Rã tan (palokato). 

3- Giao động (calato). 

4- Lụn bại (pabhanguto). 

5- Không trường tồn (addhuvato). 

6- Thường nhiên biến đổi (viparinamadhammato). 
7- Không thực thể (asãrakato). 

8- Phi thành tựu (vibhãvato). 

9- Hữu vi (sankhatato). 

10- Thường nhiên chết (maranadhammato). 


2- Việc ghi nhận biết trong mỗi uân bằng 25 vô ngã tùy 


quán theo Š loại: 


|V#/ 


1- Kẻ khác (parato). 

2- Trồng rỗng (tucchato). 
3- Nhỏ nhoi (rittato). 

4- Rỗng không (suññato). 
5- Vô ngã (anattato). 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


3- Việc ghi nhận biết trong mỗi uấn bằng 125 khổ tùy 
quán theo 25 loại còn lại, gom lại 3 tùy quán trong 5 uần thì 
việc ghi nhận biết trong 5 uấn theo 3 tùy quán tổng cộng có 
200 loại hoặc 200 thâm quán tuệ. 

Khi hành giả ghi nhận biết 5 uẫn băng việc ghi nhận biết 
theo tam tướng phân ra thành 200 loại như đã đề cập thì 
thâm quán tuệ theo vô thường, khổ và vô ngã gọi là phương 
pháp minh quán (nayavipassanã) được vững chắc. Đây là 
cách thức sơ khởi ghi nhận biết danh sắc tiễn hành theo pãÏï 
về thâm quán tuệ. 


Phương Pháp Phát Triển Tuệ Quán 
Tăng Trưởng Lên 
Khi hành giả muốn làm cho tuệ quán tăng trưởng lên 
nên làm cho 5 quyền như tín quyên... được giả mạnh lên 
bằng 9 phương cách như: 


I- Tỉnh cần ghi nhận làm cho biết rõ đến sự diệt của 
pháp hành (danh sắc) đã sanh lên. 


2- Trong sát na thấy sự diệt của pháp hành nên tinh cần 
làm cho niệm đồng sanh. 

3- Tinh cần làm cho tuệ quán sanh lên tiếp nối nhau. 

4- Tinh cần làm cho tuệ quán tiễn hành được thuận lợi 


dễ dàng. 


173 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


5- Tinh cần làm cho tuệ quán ghi nhận ấn tướng của định. 

6- Tỉnh cần làm cho tuệ quán tiễn hành theo thích hợp 
với thất giác chi. 

7- Tĩnh cần không cho dính mắc trong thân thể và sanh mạng. 


8- Tinh cần không cho dính mắc trong thân thê và sanh 
mạng bằng cách đè nén (đè nén khổ thọ sanh lên). 


9- Tinh cần không cho dính mắc trong thân thể và sanh 
mạng bằng sự không hăng say hoặc thụ động giữa chừng và 
nên tránh xa 7 điều bắt lợi (asappäya) rồi tiến hành 7 điều 
thuận lợi. 


Phương Pháp Ghi Nhận Danh Sắc 
Trong Thẩm Quán Tuệ 


Hành giả suy xét sự sanh lên của sắc theo thường nhiên, 
sắc sanh lên do 4 nhân như nghiệp... Trong 4 nhân thì sắc của 
tât cả chúng sanh lân đâu tiên phải sanh lên từ nghiệp trước. 


Đối với nhóm chúng sanh thai sanh trong sát na tục sinh 
tức sát na sanh của tâm tục sinh thì sắc sanh lên từ nghiệp 
có 30 sắc như bọn thân thập sắc, bọn tánh thập sắc, bọn \ 
vật thập sắc, 30 nhóm sắc này trong sát na trụ và sát na diệt 
vẫn còn đang sanh lên chưa diệt đi và mỗi sát na tăng thêm 
30 sắc nữa theo tuần tự như vậy suốt trở đi cho đến khi có 
sự thay đôi. 


174 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Tuôi thọ của danh và sắc thì tuổi thọ của sắc đài hơn tuôi 
thọ của danh, sát na sanh và sát na diệt của danh và sắc bằng 
nhau tức bằng nhau một sát na tiểu hoặc bằng nhau một sát 
na trong ba sát na tâm đại, nhưng đối với sát na trụ của sắc 
có tuôi thọ dài bằng với 49 sát na tiêu hoặc bằng 16 tâm với 
một sát na tiểu, còn sát na trụ của danh có tuôi thọ bằng VỚI 
một sát na tiểu cho nên sắc ý vật đồng sanh với sát na sanh 
của tâm tục sinh chưa diệt đi còn đang trụ là nơi nương của 
tâm hữu phần thứ nhất hoặc sắc ý vật đồng sanh với tâm hữu 
phần thứ nhất chưa diệt đi và đang trụ cũng là nơi nương 
cho tâm hữu phần thứ hai. 


Đối với người khi cận tử thì 16 tâm đang sanh trước đều 
nương vào sắc ý vật và đang trụ (rồi sắc ý vật này cũng sẽ 
diệt đi cùng với tâm tử là tâm thứ 16) và sắc sanh lên vào 
sát na sanh của tâm tục sinh sẽ diệt đi cùng với tâm thứ l6 
tính từ tâm tục sinh, còn sắc sanh lên vào sát na trụ của tâm 
tục sinh sẽ diệt đi cùng với sát na sanh của tâm thứ 17 tính 
từ tâm tục sinh, và sắc sanh lên vảo sát na diệt của tâm tục 
sinh sẽ cùng diệt đi với sát na trụ của tâm thứ 17 tính từ tâm 
tục sinh. 


Tóm lại sự sinh diễn của danh hiện hữu chừng nào thì 
sắc cũng sinh diễn chừng đó, cho dù nhóm chúng sanh hóa 
sanh vào sát na sanh của tâm tục sinh cũng có 70 sắc sanh 
lên tức bọn nhãn thập sắc, bọn nhĩ thập sắc, bọn tỷ thập sắc, 
bọn thiệt thập sắc, bọn thân thập sắc, bọn tính thập sắc, bọn 
ý vật thập sắc. 


175 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


1- Phân tích sắc sanh lên từ nghiệp 


Nghiệp tức 13 tư thiện hiệp thế (trừ 4 tư thiện vô sắc) và 
12 tư bất thiện, tổng cộng 2Š tư. 


Nghiệp sở sanh, nghiệp duyên tức sắc có nghiệp làm sở 
sanh có nghiệp làm duyên hoặc gọi là sắc nghiệp, nói theo 
loại có 18 là 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng 
quyền, 8 sắc bất ly, sắc giao giới, nói theo bọn có 9 bọn là 
bọn nhãn thập sắc... cho đến bọn mạng quyền cửu sắc. 


Nghiệp làm duyên cho sắc tâm sở sanh 
(kammapaccayacittasamutthãna) tức sắc tâm có nghiệp làm 
sở sanh ám chỉ đến sắc sanh lên từ tâm quả, nhóm tâm quả 
này sanh lên từ tâm thiện và tâm bắt thiện đồng sanh với tâm 
sở tư là hiện thân của nghiệp. 


Nghiệp làm duyên cho sắc vật thực sở sanh 
(kammapaccayaahãrasamutthäna) tức sắc vật thực có 
nghiệp làm sở sanh ám chỉ đến sắc dưỡng tố (ajãrũpa) trong 
9 bọn sắc nghiệp trong sát na đang trụ sẽ làm cho bọn sắc 
khác nữa sanh lên và sắc dưỡng tố trong bọn sắc đó trong sát 
na đang trụ cũng sẽ làm cho bọn sắc khác nữa sanh lên nối 
tiếp nhau như vậy 4 hoặc Š lần. 


Nghiệp làm duyên cho sắc quý tiết sở sanh 
(kammapaccayautusamutthãna) tức sắc quý tiết có nghiệp 
làm sở sanh ám chỉ đến hỏa giới (tejodhätu) trong 9 bọn 
sắc nghiệp trong sát na đang trụ sẽ làm cho bọn sắc quý tiết 
khác sanh lên và hỏa giới hiện hữu trong bọn sắc quý tiết 


176 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


khác đó trong sát na đang trụ làm cho bọn sắc khác nữa sanh 
lên nối tiếp theo nhau như như vậy 4 hoặc 5 lần. 


Nên thấy sự sanh lên của sắc nương từ nghiệp như đã đề 
cập ở phần đầu. 


2- Phân tích sắc sanh lên từ tâm (75 tâm trừ 10 tâm ngũ 
song thức, 4 tâm quả vô sắc). 


75 tâm là nhân làm cho sắc sanh lên như sau: 


Tất cả 75 tâm làm cho sắc tâm thông thường sanh lên, 
13 tâm là 4 tâm tham hỷ thọ, tâm ứng cúng vi tiêu, 4 tâm đại 
thiện hỷ thọ, 4 đại tố hỷ thọ làm cho sắc tâm liên quan với 
việc cười sanh lên. 

2 tâm là 2 tâm sân làm cho sắc tâm liên quan với việc 
khóc sanh lên. 

32 tâm là tâm khai ý môn, 29 tâm đồng, lực dục giới, 2 
tâm thông làm cho sắc tâm liên quan với tiêu oai nghi, nói 
năng và 4 đại oaI nghi sanh lên. 

58 tâm là tâm khai ý môn, 29 tâm đồng lực dục giới, 2 
tâm thông và 26 tâm đông lực kiên cô làm cho sắc tâm liên 
quan với việc kìm vững 4 đại oal nghi sanh lên. 

16 tâm là 10 tâm ngũ song thức, tâm tục sinh của tất cả 
chúng sanh, tâm tử của bậc lậu tận, 4 tâm quả vô sắc không 
làm cho sắc tâm sanh lên. 


Trong sát na sanh của tâm thì làm cho sắc tâm sanh lên 


H77 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


được, còn trong sát na trụ và sát na diệt thì sắc tâm không 
sanh lên được bởi vì yêu sức mạnh. 

Sắc tâm sở sanh (c1ftasamutthanikarupa) là sắc có tâm 
làm sở sanh gôm có l5 sắc tâm là sắc thính, 2 sắc biêu tri, 3 
sắc kỳ dị (vikararupa), 8 sắc bât ly, sắc g1ao gIớI. 

Sắc tâm duyên tức sắc có tâm làm duyên gồm có 3 bọn 
sắc (tijakaya) hoặc 4 bọn sắc (catuJakaya) sanh trước (tâm, 
tâm sở sanh sau băng hậu sanh duyên). 


lâm làm duyên cho sắc vật thực sở sanh 
(cIttapaccayaaharasamutthanikarupa) là sắc vật thực có tâm 
làm sở sanh gồm có sắc dưỡng tố trong tất cả bọn sắc tâm 
trong sát na đang trụ làm cho bọn sắc khác sanh lên và nối 
tiếp nhau như vậy nữa 2 hoặc 3 lần. 


lâm duyên cho sắc quỷ tiết sở sanh 
(cittapaccayasamutthãnikaruipa) là sắc quý tiết có tâm làm 
sở sanh gồm có hỏa giới trong bọn sắc tâm trong sát na đang 
trụ làm cho bọn sắc quý tiết khác sanh lên và nối tiếp như 
vậy 2 hoặc 3 lần. 


Nên thây việc sanh lên của sắc sanh lên từ tâm như đã 
đê cập ở phân đâu. 


3- Phân tích sắc sanh lên từ vật thực 


Vật thực gồm có vật thực làm thành vắt, miếng hoặc 
chính là sắc dưỡng tô. 


Sắc vật thực sở sanh (aharasamutthãnika) là sắc có vật 


178 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


thực làm sở sanh gồm có 12 sắc vật thực là 3 sắc kỳ dị, 8 sắc 
bât ly, sắc g1ao gIớI. 


Vật thực duyên (ahãrapaccaya) là sắc có vật thực làm 
duyên gôm có 3 bọn sắc hoặc 4 bọn sắc sanh lên do vật 
thực duyên. 


Vật thực làm duyên cho sắc vật thực sở sanh 
(aharapaccayaahãrasamutthanikarupa) là sắc vật thực có vật 
thực làm sở sanh gồm có dưỡng tố trong bọn sắc vật thực 
trong sát na đang trụ làm cho bọn sắc vật thực khác sanh lên 
nỗi tiếp như vậy 10 hoặc 12 lần. Ví dụ như vật thực ăn vào 
trở thành sắc trợ giúp được 7 ngày, nhưng nếu là dưỡng tố 
chư thiên trợ giúp được suốt 1-2 tháng, sắc vật thực sanh lên 
từ nghiệp gọi là “vật /iực do chấp thủ” (upädinnakahara, vì 
là sắc vật thực sanh lên với đối tượng có sanh mạng) trong 
sát na vật thực do chấp thủ đang trụ cũng làm cho sắc dưỡng 
tố và sắc vật thực khác nữa sanh lên nối tiếp như vậy 4 hoặc 
5 lân. 


Vật thực làm duyên cho sắc quỷ tiẾt sở sanh 
(ãharapaccayautusamutthanikaripa) là sắc quý tiết có vật 
thực làm sở sanh gôm có hỏa giới trong bọn sắc vật thực và 
sát na đang trụ cũng làm cho bọn quý tiết sanh lên. 


Vật thực sở sanh (ahãarasamutthana) làm duyên cho 
sắc vật thực sanh lên và làm duyên cho sắc nghiệp, sắc 
tâm và sắc quý tiết sanh lên nữa bằng mãnh lực y duyên 
(nissayapaccaya), vật thực duyên (aharapaccaya), hiện hữu 
duyên (atthipaccaya) và bất ly duyên (avigatapaccaya). 


179 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


4- Phân tích sắc sanh lên từ quý tiết 


Quý tiết là sự nóng và lạnh (hỏa giới có 4 sở sanh). Sắc 
quý tiết sở sanh (utusamutthänikarũpa) là sắc có quý tiết 
làm sở sanh gồm có 13 sắc quý tiết là 3 sắc kỳ dị, sắc thinh, 
§ sắc bất ly, sắc giao giới. 


Quý tiết duyên là sắc có quý tiêt làm duyên gôm có 4 sắc 
sở sanh thường nhiên có sự diễn tiên và tiêu hoại. 


Quý tiết làm duyên cho sắc quý tiết sở sanh 
(utupaccayasamutthãnikaruipa) là sắc quý tiết có quý tiết 
làm sở sanh gồm có hỏa giới do quý tiết làm sở sanh trong 
sát na đang trụ cũng làm cho bọn quý tiết sanh lên và hỏa 
giới trong bọn quý tiết đó cũng làm cho bọn quý tiết sanh 
lên tiếp theo nữa, sắc quý tiết sanh lên với đối tượng có sanh 
mạng còn diễn tiễn được lâu chừng nảo thì sanh mạng cũng 
tồn tại cũng lâu chừng đó. 


Quý tiết làm duyên cho sắc vật thực sở sanh 
(utupaccayaaharasamuftthanikarupa) là sắc vật thực có quý 
tiết làm sở sanh gồm có dưỡng tố có quý tiết làm sở sanh 
trong sát na đang trụ cũng làm cho bọn sắc khác sanh lên và 
dưỡng tổ trong bọn sắc đó cũng làm cho bọn sắc khác nữa 
sanh lên nối tiếp như vậy 10 hoặc 12 lần. 

Quý tiết sở sanh làm duyên cho sắc quý tiết sanh lên 
và làm duyên cho sắc nghiệp, sắc tâm, sắc vật thực sanh 
lên nữa bằng mãnh lực y duyên, hiện hữu duyên và bất 
ly duyên. 


180 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Nên thấy việc sanh lên của sắc sanh từ quý tiết như đã 
đê cập ở phân đâu. 


Khi hành giả thấy được sự sanh lên của sắc bằng trạng 
thái như đã đề cập trên cũng gọi là ghi nhận biết sắc theo 
thời (tức trong thời gian một sát na). 


Phương Pháp Ghi Nhận Đề Biết Danh 


Khi hành giả ghi nhận biết sắc thì có thể thấy sự sanh 
lên của sắc cũng như khi ghi nhận biết danh thì có thê thấy 
được sự sanh lên của danh, thấy được sự sanh lên của danh 
phải ghi nhận biết 81 tâm hiệp thế có 19 tâm tục sinh sanh 
lên trước trong thời tục sinh do mãnh lực của nghiệp trong 
thời tục sinh bằng mãnh lực của nghiệp trong kiếp quá khứ. 
Việc sanh lên của 19 tâm tục sinh này đã trình bày trong 
phần xiến minh của pháp duyên khởi (paticcasamuppãäda). 


Việc sanh lên lần đầu tiên của danh là 19 tâm tục sinh 
sau đó biến đồi thực tánh thành tâm hữu phần và sau cùng 
khi hết tuổi thọ hoặc chấm dứt thì sẽ biến đổi thực tánh 
thành tâm tử và trong 19 tâm tục sinh thì tâm nào là tâm 
dục giới thì tâm đó làm phận sự trở thành tâm na cảnh 
(tadãrammanacitta) trong sát na đó nhận cảnh có nhiều sức 
mạnh trong 6 môn. 


Nhưng trong thời bình nhật khi cảnh sắc hiện bảy theo 
đường nhãn môn, có thần kinh nhãn tốt, nhãn thức nương 


181 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


vào ánh sáng và tác ý (manasikãra) sanh lên cùng với tất cả 
pháp tương ưng tức 7 tâm sở tợ tha biến hành thì trong giai 
đoạn trụ của 49 sắc thần kinh nhãn khi cảnh sắc hiện bày 
lên thì sẽ xúc chạm với thần kinh nhãn làm cho tâm hữu 
phần sanh lên như sau: Hữu phần vừa qua (atfitabhavanga), 
hữu phần rúng động (bhavangacalana), hữu phần dứt dòng 
(bhavangapaccheda) kế đến tâm khai ngũ môn sanh lên 
hướng đến cảnh sắc cho nên tâm nhãn thức quả thiện hoặc 
quả bất thiện cũng sanh lên thấy cảnh sắc và từ đó tâm tiếp 
thâu sanh lên bắt lẫy cảnh sắc, kế tiếp là tâm quan sát cũng 
sanh lên xem xét cảnh sắc, tiếp theo tâm phán đoán sanh lên 
khẳng quyết cảnh sắc rồi đến tâm đồng lực thiện, bất thiện 
và tô (có 1 tâm tô vô nhân) thuộc tâm dục giới sanh lên 5 
hoặc 7 sát na và tiếp đến là một tâm na cảnh nào trong II 
tâm na cảnh sanh lên bắt lấy cảnh từ đồng lực theo tương 
ứng hoặc theo tương ứng với cảnh. 


Ngay cả trong môn khác cũng diễn tiến tương tự giống 
như vậy, nhưng trong ý môn cho dù tâm đáo đại cũng sanh 
lên được. Khi hành giả có thê thấy sự sanh lên của danh theo 
trường hợp như đã đề cập thì gọi là ghi nhận biết danh theo 
thời (tức trong một lúc). 

Khi hành giả ghi nhận biết danh và sắc rồi mới quán 
xét làm cho thấy được tam tướng theo tuần tự thì sẽ đạt đến 
Sanh diệt tuệ và có thê đạt được tuệ tu tiễn. 


182 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Phương Pháp Ghi Nhận Biết Sắc 
Theo Bảy Cách 
Việc ghi nhận biết sắc pháp để thấy được tam tướng theo 
phương pháp ghi nhận biệt băng 7 cách là: 

1- Quản xét sự chấp thủ và buông bỏ. 
2- Quán xét sự điệt mắt của sắc lớn lên theo lứa tuổi. 
3- Quản xéf sắc sanh lên từ vật thực. 
4- Quán xét sắc sanh lên từ quý tiết. 
5- Quán xét sắc sanh lên từ nghiệp 
6- Quản xét sắc sanh lên từ tâm. 
7- Quán xét sắc sanh lên theo thông thường. 


Ngài giáo thọ sư tiên bôi mới đê cập răng: 


Adãnanikkhepanato Vayavuddhatthagämito 
Ahãrafo ca ututo Kammato cäãpI attato 
Dhammataripato satta Vittharena vipassatI 


Hành giả thấy biết tam tướng theo 7 cách là theo sự chấp 
thủ và buông bỏ, theo sự diệt mất của sắc lớn lên theo lứa 
tuổi, theo vật thực, theo quý tiết, theo nghiệp, theo tâm vả 
theo sắc thông thường. 


1- Quán xét sự chấp thủ và buông bỏ. 


Chấp thủ ám chỉ đến /ục sinh, buông bỏ ám chỉ đến ứ, 


183 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


ghi nhận sự chấp thủ trong pháp hành là một giai đoạn, ghi 
nhận sự buông bỏ trong pháp hành là một giai đoạn nữa rồi 
nêu tam tướng lên trong tất cả hành (sankhãra) như: 


Tắt cả hành là vô thường: 

a- Có sự sanh lên và hoại diệt. 

b- Có sự biến đổi. 

c- Có sự diễn tiến tạm thời. 

d- Có sự đối lập lại thường. 

Tất cả hành là khổ: 

a- Thường xuyên bị áp bức. 

b- Là đau khô. 

c- Khó chịu đựng được. 

d- Là cứ điểm của khô. 

e- Đối lập lại lạc. 

†- Là nguyên nhân mà bất cứ ai cũng không có quyền lực 
sai khiên, có 3 là: 

Tắt cả hành sanh lên rồi tồn tại. 

Tôn tại rồi hãy đừng già. 

Già rồi hãy đừng diệt mắt. 

Tắt cả hành là vô ngã: 

a- Là pháp rỗng không. 


184 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


b- Vô chủ. 

c- Không diễn tiến theo quyên lực. 

d- Đối lập lại ngã. 

2- Quán xét sự diệt mắt của sắc lớn lên theo lứa tuổi. 


2.1 Phân 100 năm ra thành 3 lứa tuôi như lứa tuổi sơ thời 
(pathamavaya) 33 năm, lứa tuổi trung thời (majjhimavaya) 
34 năm, lứa tuổi hậu thời (pacchimavaya) 33 năm. Khi phân 
tuôi thọ ra như vậy rồi thì quán xét 3 lứa tuổi cho thấy được 
tam tướng như sau: 


“Sắc diễn tiến trong lứa tuổi sơ thời không đến kịp lứa 
tuổi trung thời thì diệt đi trong lứa tuổi sơ thời vì vậy sắc 
đó là pháp vô thường, pháp nào vô thường pháp đó là khổ, 
pháp nào khổ thì pháp đó là vô ngã, cho dù sắc diễn tiến 
trong lứa tuổi trung thời không đến kịp lứa tuôi hậu thời thì 
diệt đi trong lứa tuôi trung thời cho nên ngay cả sắc đó cũng 
là pháp vô thường, khổ, vô ngã, ngay đến sắc diễn tiến suốt 
33 năm trong lứa tuôi hậu thời cũng không thể bảo tồn đến 
sau sự chết được cho nên ngay cả sắc đó cũng làvô thường, 
khổ, vô ngã. 


2.2 Phân 100 năm ra thành 10 giai đoạn. 


Hành giả quán xét phân tuổi thọ 100 năm ra thành 10 
giai đoạn là: 


1- Giai đoạn thập niên trẻ thơ (mandadasaka). 


185 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


2- Giai đoạn thập niên chơi đùa (khiddadasaka). 

3- Giai đoạn thập niên nhan sắc (vannadasaka). 

4- Giai đoạn thập niên sức khỏe (baladasaka). 

5- G1ai đoạn thập niên dụng trí (paññadasaka). 

6- Giai đoạn thập niên thối hóa (hãnidasaka). 

7- Giai đoạn thập niên biến dịch (pabbhãradasaka). 
8- GIai đoạn thập niên khúc bối (vankadasaka). 

9- Giai đoạn thập niên lú lẫn (momũhadasaka). 
10- G1ai đoạn thập niên thường ngọa (sayanadasaka). 


Rồi nên ghi nhận mỗi giai đoạn tuổi thọ 10 tuổi cho thấy 
sự sanh diệt của sắc như sau: 

“Sắc diễn tiến trong giai đoạn thập niên đầu tiên chưa 
đến giai đoạn thập niên thứ hai thì diệt đi trong giai đoạn 
thập niên đầu tiên cho nên sắc đó mới là vô thường, khổ, vô 
ngã... sắc diễn tiến trong giai đoạn thập niên thứ 10 chưa kịp 
đến trong kiếp sau cũng diệt đi trong chính giai đoạn thập 
niên thứ 10 vì vậy cho nên sắc đó mới là vô thường, khô, 
vô ngã”. 

2.3 Phân 100 năm ra thành 20 giai đoạn 


Hành giả quán xét phân 100 năm ra thành 20 giai đoạn 
tức phân mỗi giai đoạn ra thành 5 năm rồi quán xét như sau: 


“Sặc diễn tiễn trong giai đoạn 5 năm đầu tiên chưa đến kịp 


186 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


giai đoạn 5 năm thứ hai thì diệt đi trong giai đoạn 5 năm đầu 
tiên cho nên sắc đó mới là vô thường, khổ, vô ngã... sắc diễn 
tiến trong giai đoạn 5 năm thứ 20 không thê vượt quá hơn sự 
chết được vì vậy sắc đó cũng là vô thường, khổ, vô ngã”. 


2.4 Phân 100 năm ra thành 25, 33, 50 và 100 giai đoạn 
diễn tiến tương tự như phân 100 năm ra thành 20 giai đoạn. 


2.5 Phân l năm ra theo 3 mùa 

Hành giả quán xét phân tuôi thọ 1 năm ra thành 3 mùa như: 
1- Mùa mưa (utuvassãna). 

2- Mùa lạnh (utuhemanta). 

3- Mùa nóng (utugtmha). 

Rồi quán xét như sau: 


“Sắc diễn tiễn trong mùa mưa chưa kịp đến mùa lạnh thì 
diệt đi trong mùa mưa, sắc diễn tiễn trong mùa lạnh chưa 
kịp đến mùa nóng thì diệt đi trong chính mùa lạnh, sắc diễn 
tiễn trong mùa nóng chưa kịp đến mùa mưa thì diệt đi trong 
mùa nóng vì vậy sắc đó mới là vô thường, khổ, vô ngã”. 


2.6 Phân l năm ra theo 6 mùa 

Hành giả quán xét phân tuổi thọ 1 năm ra thành 6 mùa là: 
I- Mùa mưa (utuvassäna). 

2- Mùa lá rụng (utusarada). 


3- Mùa lạnh (utuhemanta). 


187 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


4- Mùa mát (ufus1s1ra). 

5- Mùa đâm chồi nảy lộc (utuvassanta). 

6- Mùa nóng (utugtmha). 

Rồi quán xét như sau: 

“Sắc diễn tiến trong mùa mưa chưa kịp đến mùa lá rụng 
thì diệt đi trong mùa mưa... sắc diễn tiên trong mùa nóng 
chưa kịp đên mùa mưa mới thì diệt đi trong chính mùa nóng 
cho nên sắc đó mới là vô thường, khô, vô ngã”. 

2.7 Phân 1 tháng ra thành 2 tuần trăng 

Hành giả phân tuổi thọ 1 tháng thành 2 tuần trăng là: 

I- Thượng tuần. 

2- Hạ tuần. 

Rồi quán xét như sau: 

“Sắc diễn tiễn trong hạ tuần chưa kịp đến thượng tuần 
thì diệt đi trong hạ tuân và sắc diễn tiên trong thượng tuân 
chưa kịp đên hạ tuân kê tiệp thì diệt đi trong thượng tuân vì 
vậy sắc đó mới là vô thường, khô, vô ngã”. 

2.8 Phân l ngày ra thành ban đêm và ban ngày, hành giả 
nên quán xét như sau: 

“Sắc diễn tiễn trong ban đêm chưa kịp đến ban ngày thì 
diệt đi trong ban đêm, còn sắc diễn tiên trong ban ngày chưa 
kịp đên ban đêm thì đã diệt đi trong chính ban ngày vì vậy 
sắc đó mới là vô thường, khô, vô ngã”. 


188 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


2.9 Phân I ngày ra thành 6 giai đoạn: 

I- Buổi sáng. 

2- Buổi trưa. 

3- Buổi chiều. 

4- Canh đầu. 

5- Canh giữa. 

6- Canh cuối. 

Rồi quán xét như sau: 

“Sắc diễn tiền trong buôi sáng chưa kịp đến buồi trưa thì 
diệt đi trong buôi sáng... sắc diễn tiên trong canh cuôi chưa 
kịp đên buôi sáng sớm thì diệt đi trong chính canh cuôi cho 
nên sắc đó mới là vô thường, khô, vô ngã”. 

2.10 Phân theo 6 trường hợp hành giả quán xét phân 6 
trạng thái của thân ra thành 6 giai đoạn: 

I- Đi tới trước. 

2- ĐI luI trở lại. 

3- Nhìn xem. 

4- Ngoảnh lại nhìn. 

5- Co vảo. 

6- Duỗi ra 


Rôi quán xét như sau: 


189 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


“Sắc diễn tiễn trong sự đi tới trước chưa kịp đến sự đi lui 
trở lại thì diệt đi trong sự đi tới trước... sắc diễn tiến trong sự 
co vào chưa kịp đến sự duỗi ra thì diệt đi trong chính sự co 
vào cho nên sắc đó mới là vô thường, khổ, vô ngã”. 


2.11 Phân sự bước chân ra thành 6 giai đoạn, hành giả 
phân giai đoạn của sự bước chân ra thành 6 giai đoạn như sau: 


1- Nhắc (uddharana). 

2- Giở (atiJarana). 

3- Bước (vitiharana). 

4- Hạ (vassaJJana). 

5- Chạm (sannikkhepana). 

6- Đạp (samnirumabhana). 

4 sắc tứ đại trong 6 trạng thái của sự bước chân như sau: 


a- Việc nhâc chân thì đât, nước có trọng lượng ít và yêu, 
còn lửa, gió có trọng lượng nhiêu và mạnh. Trong việc g1ở 
chân và bước chân cũng giông như vậy. 


b- Trong việc hạ chân xuống thì lửa, gió có trọng lượng ít 
và yếu, còn đất, nước có trọng lượng nhiều và mạnh. Trong 
việc chạm và đạp cũng như vậy, rồi quán xét rằng: 

“Tất cả giới (dhãtu) diễn tiễn trong việc nhắc chân thì tất 
cả sắc nương vào giới đó, nhóm pháp này chưa kịp đến việc 
giở chân thì diệt đi trong chính việc nhắc chân vì vậy nhóm 
pháp này mới là vô thường, khổ, vô ngã... Tất cả hành sanh 


190 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


lên trong giai đoạn đó như việc giở chân... chưa kịp đến giai 
đoạn khác thì vỡ ra thành khúc, đoạn, miếng, thành tiếng 
“tách”, giống như hạt mè mà họ đặt trên miếng sảnh nóng 
nên vỡ ra thành tiếng “tách” như thế đó cho nên tất cả hành 
mới là vô thường, khổ, vô ngã”. Việc ghi nhận biết tất cả 
hành thành khúc... là ghi nhận biết chỉ li, việc ghi nhận biết 
chị li có ví dụ như sau: 


a- Biết rằng ngọn đèn sẽ tắt trong lúc hết dầu và tim đèn 
cũng giông như việc ghi nhận biệt sự diệt của sắc trong g1ai 
đoạn châp thủ (tục sinh) và giai đoạn buông bỏ (tử). 


b- Biết rằng ngọn đèn sẽ tắt trong lúc tim đèn bị đốt cháy 
một phần ba cũng giống như việc ghi nhận biết sự diệt của 
sắc trong giai đoạn lứa tuổi sơ thời, lứa tuôi trung thời, lứa 
tuổi hậu thời. 

c- Biết rằng ngọn đèn sẽ tắt trong lúc tim đèn bị đốt cháy 
mỗi lóng tay cũng giống như việc ghi nhận biết sự diệt của sắc 
trong giai đoạn phân 100 năm ra thành 10, 5, 4, 3, 2, I năm. 

d- Biết rằng ngọn đèn sẽ tắt trong lúc tim đèn bị đốt cháy 
mỗi nửa lóng tay cũng giống như việc ghi nhận biết sự diệt 
của sắc trong giai đoạn phân I năm ra thành 3, 6 phần. 

e- Biết rằng ngọn đèn sẽ tắt trong lúc tim đèn bị đốt cháy 
mỗi sợi chỉ cũng giống như việc ghi nhận biết sự diệt của 
sắc trong giai đoạn phân 1 ngày ra thành trăng hạ tuần, trăng 
thượng tuần, ban ngày, ban đêm hoặc 6 giai đoạn. 


f- Biết rằng ngọn đèn sẽ tắt trong lúc tim đèn bị đốt cháy 


lội 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


mỗi cọng tơ của sợi chỉ cũng giống như việc ghi nhận biết 
sự diệt của sắc trong giai đoạn phân bước chân ra thành 6 
g1ai đoạn. 

3- Quán xét sắc sanh lên từ vật thực (sắc vật thực). 

Sắc diễn tiễn trong lúc đói lả, ốm yếu, kiệt sức, nước da 
xanh xao chưa kịp đên no vui thì diệt đi trong chính lúc đói 
lả, ngay cả sắc hiện khởi trong lúc no vui cũng chưa kịp đên 
lúc đói lả thì diệt đi trong chính lúc no vui vì vậy sắc sanh 
lên từ vật thực cũng là vô thường, khô, vô ngã. 

4- Quán xét sắc sanh lên từ quý tiết (sắc quý tiết). 

“Sắc diễn tiến trong lúc nóng chưa kịp đến lúc lạnh thì 
diệt đi trong lúc nóng, sắc diễn tiên trong lúc lạnh chưa kịp 
đên lúc nóng thì cũng diệt đi trong chính lúc lạnh cho nên 
sắc sanh lên từ quý tiệt mới là vô thường, khô, vô ngã”. 

5- Quán xét sắc sanh lên từ nghiệp (sắc nghiệp). 

“Sắc diễn tiễn nơi nhãn môn chưa kịp đến nhĩ môn thì 
diệt đi nơi nhãn môn... sắc diễn tiên nơi thân môn chưa kịp 
đên ý môn thì diệt nơi thân môn cho nên sắc sanh lên từ 
nghiệp mới là vô thường, khô, vô ngã”. 

6- Quán xét sắc sanh lên từ tâm (sắc tâm). 

Sắc diễn tiến trong lúc hỷ thọ chưa kịp, đến ưu thọ thì 
diệt đi trong lúc hý thọ, ngay cả sắc diễn tiến trong lúc ưu 
thọ cũng chưa kịp đến lúc hý thọ thì diệt đi trong chính lúc 
ưu thọ, vì vậy cho dù sắc sanh lên từ tâm cũng là vô thường, 
khô, vô ngã. 


J5 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


7- Quán xét sắc theo thông thường. 


Sắc sanh lên kể từ khi kiếp thành (vivaftakappa) là sắc 
bên ngoài không liên quan đến Quyên như sắt, kim loại, thiếc, 
chì, vàng, bạc, ngọc trai, ngọc ma, ngọc màu xanh da trời, 
ốc tù và, đá, ngọc san hô, hồng ngọc, ngọc lưu ly, núi đôi, mặt 
đất, cỏ, cây cối, dây leo... gọi là sắc thông thường, sắc thông 
thường hiển lộ với hành giả như cây asoka... như sau: 


“Sắc diễn tiễn trong lúc màu đỏ lợt chưa kịp đến màu đỏ 
đậm (tức qua 2-3 ngày) thì đã diệt đi. 

Sắc diễn tiến trong lúc màu đỏ đậm chưa kịp đến màu đỏ 
phần thì đã diệt đi. 

Sắc diễn tiễn trong lúc màu đỏ phần chưa kịp đến màu 
lá cây nhạt thì đã diệt đi. 

Sắc diễn tiến trong lúc màu lá cây nhạt chưa kịp đến 
màu lá cây đậm thì đã diệt đi. 

Sắc diễn tiến trong lúc màu lá cây đậm chưa kịp đến 
màu xanh lá cây thì đã diệt đi. 

Sắc diễn tiến trong lúc màu xanh lá cây chưa kịp đến 
màu xanh lá cây đậm thì đã diệt đi. 

Sắc diễn tiến trong lúc màu xanh lá cây đậm chưa kịp 
đên màu lá cây vàng thì đã diệt đi. 

Sắc diễn tiến trong lúc màu lá cây vàng chưa kịp đến 
lúc rơi khỏi cuông thì diệt đi vì vậy lá cây asoka mới là 


lệ 6) 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


vô thường, khổ, vô ngã”. Việc ghi nhận sắc khác nữa theo 
thông thường cũng phải có phương pháp tương tự như vậy. 


Phương Pháp Ghi Nhận Biết Danh Pháp 
Theo Bảy Cách 
Việc ghi nhận biết danh pháp để thấy được tam tướng 
theo phương pháp ghi nhận đê biệt băng 7 cách là: 
1- Kaläpato: Ghi nhận biết danh pháp theo nhóm. 
2- Yamakato: Ghi nhận biết danh pháp theo song hành. 


3- Khanikato: Ghi nhận biết danh pháp diễn tiến theo 
sát na (tâm). 

4- Patipatito: Ghi nhận biết danh pháp theo tuần tự. 

5- Ditthiugghatanato: Ghi nhận biết danh pháp để loại 
trừ tà kiến. 

6ó- Mãnasamugghãtanato: Ghi nhận biết danh pháp để 
loại trừ ngã mạn. 


7- Nikantipariyädanato: Ghi nhận biết danh pháp để 
chấm dứt tham muốn. 


1- Ghỉ nhận biết danh pháp theo nhóm. 
Quán xét như sau: 
Tất cả danh pháp có 5 nhóm của xúc đã sanh lên trong 


sát na ghi nhận tất cả quả là vô thường, khổ, vô ngã... Tất 


194 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


cả danh pháp có 5' nhóm của xúc sanh lên trong sát na ghi 
nhận não là vô thường, khổ, vô ngã và tất cả sắc pháp có 

c... phải tiêu hoại thành từng khúc, từng đoạn có tiếng 
“tách” giống như hạt mè mà họ đặt trên miếng sành nóng thì 
vỡ ra thành tiếng “tách”, vì vậy tất cả danh pháp có 5 nhóm 
của xúc mới là vô thường, khổ, vô ngã. 

“Việc ghi nhận biết tâm đang diễn tiến biết về 7 nhóm 
sắc đã đề cập ở phần đầu là pháp vô thường, khổ, vô ngã 
bằng một tâm khác nữa rằng ngay cả tâm đang quán xét 7 
nhóm sắc cũng vô thường, khổ, vô ngã giống như vậy”. 


2- Ghỉ nhận biết danh pháp theo song hành. 
Quán xét như sau: 


Ghi nhận tâm đang diễn tiến biết rằng sắc khoảng cách 
giữa sự chấp thủ và buông bỏ là vô thường, khổ, vô ngã 
bằng một tâm khác nữa biết rằng ngay cả tâm đang quán xét 
biết về sắc cũng là vô thường, khổ, vô ngã giống như vậy... 
Ghi nhận tâm đang diễn tiến biết răng sắc thông thường là 
vô thường, khổ, vô ngã bằng một tâm khác nữa biết rằng 
cho dù tâm đang quán xét biết đó cũng là vô thường, khổ, 
vô ngã như nhau. 


Việc quán xét như đã đẻ cập trên gọi là ghi nhận biết 
danh pháp và sắc pháp song hành nhau. 


! 5 nhóm của xúc, thọ, tưởng, tư, thức. 


T52 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


3- Ghỉ nhận biết danh pháp diễn tiễn theo sát na tâm. 
Quán xét như sau: 


Ghi nhận biết sắc pháp khoảng cách giữa sự chấp thủ và 
buông bỏ là vô thường, khổ, vô ngã, rồi ghi nhận biết tâm 
thứ nhất bằng tâm thứ hai, ghi nhận biết tâm thứ hai bằng 
tâm thứ ba, ghi nhận biết tâm thứ ba bằng tâm thứ tư, ghi 
nhận biết tâm thứ tư bằng tâm thứ năm rằng ngay cả tâm thứ 
1,2, 3 và 4 cũng là vô thường, khổ, vô ngã như nhau... Ghi 
nhận biết sắc thông thường là vô thường, khổ, vô ngã rồi 
ghi nhận biết tâm thứ nhất bằng tâm thứ hai, ghi nhận biết 
tâm thứ hai bằng tâm thứ ba, ghi nhận biết tâm thứ ba bằng 
tâm thứ tư, ghi nhận biết tâm thứ tư bằng tâm thứ năm rằng 
ngay cả tâm thứ I, 2, 3 và 4 cũng là vô thường, khổ, vô ngã 
như nhau. 


4- Ghỉ nhận biết danh pháp diễn tiễn theo tuân tự. 
Quán xét như sau: 


(Giống như việc ghi nhận biết danh pháp diễn tiến theo 
sát na tâm nhưng thêm sô lượng sát na tâm cho đên sát na 
thứ 10). 


5- Ghỉ nhận biết danh pháp để loại trừ tà kiến, ngã 
mạn và tham ái. 

Quán xét như sau: 

Khi hành giả đang ghi nhận thấy sắc pháp và vô sắc 
pháp thì sẽ không thấy pháp nào khác gọi là người, thú xem 


196 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


như loại trừ được chúng sanh tưởng (sattasañña) và khi ghi 
nhận biết tất cả hành bằng tâm loại trừ được chúng sanh 
tưởng rồi thì tà kiến không sanh lên như vậy đã loại trừ được 
tà kiến, và khi ghi nhận biết tất cả hành bằng tâm loại trừ 
được tà kiến rồi thì ngã mạn cũng không sanh lên xem như 
loại trừ được ngã mạn, khi ghi nhận biết tất cả hành bằng 
tâm loại trừ được ngã mạn rồi thì ái dục cũng không sanh 
lên xem như ái chấp (nikanti) cũng diệt đi. 

Khi hành giả năm giữ rằng /ồi đang thấy rõ thì tuệ quán 
này là tôi, như vậy gọi là chưa loại trừ được tà kiến, nhưng 
nếu khi hành giả nắm giữ rằng tất cả hành đó thấy rõ thì việc 
quán xét phân tích ghi nhận biết này gọi là loại trừ được tà 
kiến. Hoặc khi hành giả năm giữ ứồi fhấy rất rõ thì tôi thấy 
rất rõ là pháp hài lòng như vậy gọi là chưa loại trừ được ngã 
mạn, nhưng nếu khi hành giả nắm giữ chính tất cả hành thấy 
rất rõ thì việc phân tích quán xét ghi nhận biết tất cả hành 
nảy gọi là loại trừ được ngã mạn. Hoặc khi hành giả đang 
hài lòng với tuệ quán rằng tôi có thể thấy rõ như vậy gọi 
là chưa diệt được ái chấp, nhưng nếu khi hành giả năm giữ 
rằng chính tất cả hành thấy rõ thì việc phân tích quán xét ghi 
nhận biết tất cả hành này gọi là là diệt được ái chấp. 


Nếu hành giả thấy rằng tất cả hành là ngã thì chấp thủ 
rằng là ta, nhưng thấy răng tất cả hành là vô ngã không phải 
là ngã cho nên tất cả hành mới là vô ngã bởi vì không diễn 
tiễn đưới quyên lực, là vô thường bởi vì có rồi không, tức 
sanh rồi diệt, là khô bởi vì bị áp bức sanh diệt. Như vậy gọi 
là loại trừ được tà kiến. 


197 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Nếu hành giả thấy rằng tất cả hành là pháp vững chắc 
trường cửu nắm giữ là pháp trường tồn nhưng tất cả hành 
là pháp vô thường không là pháp trường tồn cho nên tất 
cả hành mới là pháp vô thường do tính chất có rồi không, 
là khô do tánh chất bị áp bức, sanh diệt, là vô ngã do tánh 
chất không diễn tiến dưới quyền lực. Như vậy gọi là loại trừ 
được ngã mạn. 


Nếu hành giả thấy rằng tất cả hành là lạc năm giữ là lạc 
nhưng tắt cả hành là khổ, không lạc cho nên tất cả hành mới 
là khổ do tính chất bị sanh diệt, áp bức, vô thường do tánh 
chất có rồi không, là vô ngã do tánh chất không diễn tiến 
dưới quyền lực. Như vậy gọi là diệt đi tham muốn. 


Tóm lại việc loại trừ ái dục, ngã mạn, tà kiên nhự sau: 


Khi hành giả thấy tất cả hành là vó øgã gọi là loại trừ 
(nhồ bỏ) được tà kiến, khi thấy tất cả hành là vô /hường gọi 
là loại trừ được ngã mạn, khi thấy tất cả hành là &»ổ gọi là 
diệt đi tham muốn. 


Việc ghi nhận biết danh pháp bằng phương pháp ghi 
nhận biết pháp vô sắc theo 7 cách để làm cho thấy được tam 
tướng bằng cách như vậy. 


Tóm Lược Trạng Thái Của Thẩm Quán Tuệ 


Việc quán xét tóm lược trạng thái của thâm quán tuệ có 
4 loại: 


198 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


I- Thấm quán theo nhóm (kalãpasammasana) tức 
quán xét danh sắc theo quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong 
bên ngoài, thô tế, thù thắng hạ liệt, xa sần, đều là vô thường, 
khổ, vô ngã bởi vì đơn phương chấm dứt không chịu đựng 
được là pháp đáng kinh sợ và không có cốt lõi không ở trong 
quyền lực sai khiến của bắt cứ ai. 


2- Thắm quán theo thời gian (addhãnasammasana) tức 
quán xét danh sắc sanh diệt vượt quá thời gian lâu dài như 
quán xét danh sắc trong quá khứ không trở thành danh sắc 
hiện tại, danh sắc hiện tại không trở thành danh sắc vị lai, 
danh sắc bên trong không trở thành danh sắc bên ngoài, 
danh sắc quá khứ sanh lên diệt trong quá khứ, danh sắc vị lai 
cũng diệt đi trong vị lai, danh sắc hiện tại không sanh trở lại 
trong kiếp vị lai nhưng có nhân duyên nối tiếp nhau khi hiện 
tại tốt thì vị lai cũng tốt, khi hiện tại xấu thì vị lai cũng xấu. 
Ví dụ giỗng như khi đóng con dấu trên giấy thì hình con dấu 
hiện bày nhưng con dấu không dính theo giấy, điều này như 
thế nào thì sự tốt xấu cũng như thế đó nếu chúng ta làm tốt 
thì sự tốt cũng đóng dấu không mắt đi đâu cả cho nên danh 
sắc mới là vô thường, khổ, vô ngã. 

3- Thẩm quán theo liên lưu (santatisammasana) tức 
quán xét thấy sự nối tiếp của danh sắc như sắc nóng diệt đi 
thì sắc lạnh sanh lên, sắc lạnh diệt đi thì sắc nóng hiện khởi 
thường xuyên luân phiên thay đổi cho nên danh sắc mới thật 
sự là pháp vô thường, khổ, vô ngã. 


J3 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


4- Thâm quán theo sát na (khanasammasana) tức quán 
xét thấy sự diễn tiễn của danh sắc theo mỗi sát na như quán 
xét thấy sự sanh lên, tôn tại, diệt mất của danh sắc gọi là 
sanh, trụ, diệt của sự đi, đứng, ngồi, nằm thì có danh sắc 
sanh diệt như vậy hoài suốt ngày suốt đêm cho nên danh sắc 
mới là vô thường, khổ, vô ngã. 

Sự thấy danh sắc sanh diệt như đã đề cập trên gọi là 
thầm quán tuệ (sammasanañana), sự thấy danh sắc sanh diệt 
của thâm quán tuệ này khi thấy sắc mới sanh lên rồi mới 
thấy sắc cũ diệt đi, như quán xét oal nghi ngôi sẽ thấy rằng 
Oal nghĩ ngồi đó diệt đi đến khi được thay đổi oai nghỉ ngôi 
đó bằng oai nghi khác mới thây được Tăng oai nghi ngồi đó 
diệt đi bởi vì trong tuệ này vẫn còn yếu. 


Lại nữa, kê từ Danh sắc phân tích tuệ, Duyên đạt tuệ, Thầm 
quán tuệ này đều là trí nương vào trí văn (sutamayapaññã) và 
trí tư (cintäamayapaññä). Thắm quán tuệ này theo thất thanh 
tịnh được gom vảo trong Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh và là 
tuệ thứ l trong 10 tuệ quán, là tuệ thứ 3 trong 16 tuệ. 

Kết Thúc Thẩm Quán Tuệ 


\ = (Ð = / 
` 


200 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


4- Sanh Diệt Tuệ 
(Udayabbayañana) 


Sanh diệt tuệ (udayabbayañana) này khi phân từ 
thì có 3 từ là Udaya + Vaya + Ñãna gom lại thành 
udayabbayañana (thay đổi Va thành Ba ghép thêm Ba) tức 
tuệ thấy sự sanh lên và biến đổi của danh sắc. Như có định 
nghĩa: “Uppadabhanganupassanavasappavattan ñãnam 
udayabbayañanam”. 

Tuệ diễn biến bởi mãnh lực quán xét sự sanh và diệt của 
tất cả hành gọi là Sanh diệt tuệ. 

Chỉ pháp: Tâm sở trí tuệ hợp trong tâm đại thiện tương 
ưng trí. 


Sanh Diệt Tuệ Có Hai Loại 


1- Sanh diệt tuệ non yếu (tarunaudayabbayañäna): 
Sanh diệt tuệ non yếu sanh lên vẫn còn lẫn lộn tuệ 
phiền não gọi là Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh 
(maggamaggañanadassanavisuddh) tức còn trong gia1 đoạn 
thâm xét rằng con đường hoặc không phải con đường khi 


201 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


dính mắc trong tùy phiền não quán gọi là phi đạo lộ, nếu 
không dính mắc thì gọi là đạo lộ. 


2- Sanh diệt tuệ già mạnh (balaudayabbayañana): 
Sanh diệt tuệ thuộc loại có trí tuệ già mạnh thấy được sự 
sanh diệt của danh sắc vượt qua chướng ngại tức vượt qua 
tùy phiền não quán (vipassanũpakilesa) tiến hành theo trực 
tiếp đạo hành bằng cách quán xét thấy sự sanh diệt của danh 
sắc diệt đi tiếp tục như sau: 


Sanh diệt ty quản tuệ (udayabbayänupassanañana) là 
tuệ thấy liên tục sự thay đôi của tất cả pháp hiện tại, tuệ thấy 
sự thay đôi của tất cả pháp hiện tại là tuệ thấy danh sắc sanh 
lên thuộc hiện tại (udaya) và thấy sự thay đổi của sắc đó 
đang diệt (vaya)... Hoặc tuệ thấy liên tục trạng thái của sự 
sanh hoặc trạng thái mới của danh sắc là sự sanh lên (udaya) 
và thấy liên tục trạng thái của sự thay đổi diệt mắt tức diệt 
đi (vaya). 


Hành giả nên quán xét rằng trước đó danh sắc sẽ sanh 
lên cũng không hiện hữu trong nơi nảo thì ngay cả khi danh 
sắc đang sanh lên cũng không sanh lên từ nơi nào, ngay đến 
khi danh sắc đang diệt cũng không đi đến trong nơi nào và 
cho dù khi danh sắc diệt đi cũng không tồn tại trong nơi nào 
giống như việc đánh đàn trước đó tiếng sẽ hiện khởi cũng 
chăng có nơi cất giữ được, khi tiếng đang sanh lên cũng 
không đến từ nơi nào, khi tiếng đang diệt đi cũng không 
đến được nơi nào, và khi tiếng đã diệt đi cũng không cất giữ 
được tại nơi nào. Tiếng đàn đó không hiện hữu trước nhưng 


202 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


do nương vào cây đàn và sự nỗ lực tấu đàn thì tiếng đàn mới 
hiện bày lên như thế nào thì tất cả nơi không có danh sắc 
cũng hiện bày sanh lên khi sanh lên rồi cũng trở lại diệt đi 
như thế đó. 


50 Tướng Trạng Sanh Diệt Của Ngũ Uấẫn 
1- Thấy sự sanh lên của sắc uấn có 5 tướng trạng là: 

I- Thấy sắc uân sanh lên do vô minh sanh. 

2- Do dục ái sanh. 

3- Do nghiệp sanh. 

4- Do vật thực sanh. 

5- Do thấy trạng thái của sự sanh lên. 
2- Thấy sự diệt của sắc uân có 5 tướng trạng là: 

1- Thấy sắc uân diệt đi do vô minh diệt. 

2- Do dục ái diệt. 

3- Do nghiệp diệt. 

4- Do vật thực diệt. 

5- Do thấy trạng thái của sự biến đôi. 


3- Thây sự sanh lên của thọ uân, tưởng uân, hành uân 
mọi uân có 5 tướng trạng là: 
I- Thây thọ uân, tưởng uân, hành uân sanh lên do vô 
minh sanh. 


203 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


2- Do dục ái sanh. 

3- Do nghiệp sanh. 

4- Do xúc sanh. 

5- Do thấy trạng thái của sự sanh lên. 


4- Thây sự diệt của thọ uẫn, tưởng uân, hành uẫn mỗi 
uân có Š tướng trạng là: 


1- Thấy thọ uấn, tưởng uân, hành uân diệt do vô minh diệt. 
2- Do dục ái diệt. 
3- Do nghiệp diệt. 
4- Do xúc diệt. 
5- Do thấy trạng thái của sự biến đôi. 
5- Thấy sự sanh lên của thức uẫn có 5 tướng trạng là: 
1- Thấy thức uẫn sanh lên do vô minh sanh. 
2- Do dục ái sanh. 
3- Do nghiệp sanh. 
4- Do danh sắc sanh. 
5- Do thấy trạng thái của sự sanh lên. 
6- Thấy sự diệt của thức uẫn có 5 tướng trạng là: 
I- Thấy thức uầẫn diệt do vô minh diệt. 
2- Do dục ái diệt. 


204 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


3- Do nghiệp diệt. 
4- Do danh sắc diệt. 
5- Do thấy trạng thái của sự biến đổi. 


Hành giả khi quán xét như vậy rồi thì sanh diệt tùy quán 
tuệ còn non yêu sẽ thanh tịnh thêm lên. 


Thấy Danh Sắc Bằng Duyên Và Sát Na 


Việc thấy sự sanh diệt của sắc do nương vào vô minh... 
gọi là /hấy bằng duyên (paccaya), còn việc thấy trạng thái 
riêng biệt của sự sanh lên trong sát na sanh hoặc việc thây 
trạng thái riêng biệt của sự biên đôi trong sát na diệt gọi là 
thấy bằng sát na (khana). Khi hành giả thấy danh sắc bằng 
duyên và sát na như vậy thì Tứ Thánh Đê sẽ hiện bày như: 

I- Thấy sự sanh lên bằng duyên thì tập đề cũng luôn 
hiện bày bởi vì biệt đên duyên làm cho sanh lên. 

2- Thấy sự sanh lên luôn hiện bày bằng sát na khổ đề 
bởi vì biết răng sự sanh lên là khô hoặc thây sự diệt băng sát 
na và biệt răng sự diệt là khô thì khô đê cũng hiện bày. 

3- Thấy sự diệt bằng duyên thì diệt đế luôn hiện bày bởi 
vì thấy răng tất cả pháp không sanh lên do không có duyên. 

4- Thấy sự sanh lên và diệt bằng duyên và bằng sát na 
thì diệt trừ được mê muội trong sự sanh diệt thuộc đạo đê 
hiệp thế. 


205 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Pháp duyên khởi cũng hiện bày như sau: 

Chiều thuận: Khi thấy sự sanh lên bằng duyên bởi vì 
biết rằng: “Imasmim sati, Idam hotI. Khi pháp này có mặt 
thì pháp kia mới có”. 

Chiều nghịch: Khi thấy sự diệt bằng duyên bởi vì biết 
rằng: Imasmim nirodhã, idam nirujjhati. Do pháp này diệt 
pháp kia mới diệt”. 

Theo 4 phương cách cũng hiện bày như sau: 


1- Phương cách đồng nhất (ekattanaya): Thấy sự sanh 
lên bằng duyên và biết đến sự gián đoạn và nối tiếp của 
nhân quả thì đoạn trừ đoạn kiến được tốt hơn. 

2- Phương cách khác biệt (nãnattanaya): Thấy sự sanh 
lên bằng sát na và biết đến sự sanh lên của pháp hành mới 
nữa thì đoạn trừ thường kiến được tốt hơn. 

3- Phương cách bắt tác vi (abyäpäranaya): Thẫy sự sanh 
diệt bằng duyên và biết răng tất cả pháp không diễn tiến 
theo quyên lực thì đoạn trừ ngã kiến được tốt hơn. 

4- Phương cách thưởng nhiên (evamdhammatänaya): 
Thấy sự sanh lên bằng duyên và biết đến sự sanh lên của 
quả theo tương ứng của duyên thì đoạn trừ vô hành kiến 
(akiriyaditthi) được tốt hơn. 

3 tướng trạng cũng sẽ hiện bày như sau: 


1- Vô ngã tướng tức thẫy sự sanh lên bằng duyên và biết 


206 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


rằng tất cả pháp diễn tiến nối tiếp bởi duyên không có người 
sáng tạo. 

2- Vô thường tướng tức thấy sự sanh diệt bằng sát na và 
biết đến sự có rồi không, biết sự rỗng không trong giai đoạn 
đầu và cuối. 

3- Khổ tướng tức sự thẫy áp bức trước mặt bởi sự sanh 
diệt ngay cả thực tướng cũng hiện bày rõ ràng bởi vì nhắm 
vào hiện thân của pháp (danh sắc) sanh diệt ngay đến hữu 
vi tướng diễn tiến tạm thời cũng hiển lộ rõ theo thực tướng 
do biết rằng không có sự diệt trong sát na đang sanh lên và 
biết rằng không có sự sanh lên trong mỗi sát na đang diệt đi. 


Hành Giá Minh Quán Sơ Cơ 
(Araddhavipassako) 


Khi hành giả thấy được sự khác biệt của đế, pháp duyên 
khởi, phương cách vả tướng trạng hiển lộ rõ ràng như vậy 
thì tất cả hành là pháp không thường còn cũng hiện bảy 
ngay tức thì, tất cả pháp gọi tên này từ trước không từng 
sanh lên bây giờ sanh lên, sanh lên rồi cũng diệt đi và không 
phải tất cả hành hiện bày là pháp mới chỉ hiện bày tôn tại 
khoảng thời gian cực ngắn mà thôi giống như giọt sương, 
bọt nước, lằn vạch trên mặt nước, hạt cải trên đầu cây kim, 
tia chớp, hiện bày không có thực chất cốt lõi giống như ma 
thuật, ảo ảnh, giấc mơ, khúc củi bị châm lửa, xây cất thiên 
cung trên hư không, bọt biển, cây chuối. 


207 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Bằng phương pháp như đã đề cập trên thì hành giả được 
gọi là đạt đến tuệ quán còn non yếu (tarunavipassanãñãna) 
hoặc sanh. diệt tùy quán tuệ (udayabbayänupassanafñana) 
còn non yếu bởi vì thấu triệt 40 tướng trạng bằng suy nghĩ: 
“Pháp có sự diệt mất là thường nhiên, chính sự thường 
nhiên sanh lên và khi đã sanh lên rồi thì cũng diệt mất”. 
Hành giả đạt được như vậy gọi là hành giả thiền quán sơ 
cơ (araddhavipassako) tức người khởi đầu thực hành minh 
quán hoặc người khởi sự thấy rõ. 


Trong tuần tự của tuệ quán còn non yếu hoặc sanh diệt 
tùy quán tuệ còn non yếu này thì tùy phiền não quán tức 
pháp làm cho tuệ quán vẫn đục sẽ sanh lên với hành giả khởi 
sự thực hành minh quán. Tùy phiền não quán sẽ không sanh 
lên với 3 nhóm người như đã trình bày. 


Giải Thích Về Mười Tùy Phiền Não Quán 

Mười tùy phiền não quán thường sanh lên với người 
tỉnh cần tu tiễn minh quán khi đạt đến sanh diệt tuệ còn non 
yếu, nếu người đó lỡ mắc vào nhóm tùy phiền não quán 
này để đạt đến thực tánh thì không thê tinh cần thực hành 
minh quán tiếp tục bởi vì hiểu sai suy nghĩ rằng mình đã 
chứng đắc, mình chấm dứt phiền não tác thành bậc A La 
Hán là nhân làm cho thỏa thích và làm mắt đi sự tỉnh cần để 
thực hành tiếp tục, nhưng nếu có nhân duyên ước nguyện 
pháp ba la mật từ kiếp quá khứ tức là người phải tác chứng 
đạo quả do tục sinh bằng tâm tam nhân thì có thể vượt qua 


208 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


nhóm phiền não quán này được, tuệ quán sẽ tiến hành theo 
con đường của danh sắc có trạng thái sanh diệt rõ ràng và 
sẽ càng rõ ràng hơn lên thì trạng thái tưởng (saññalakkhana) 
biểu hiện người tinh cần tu tiến minh quán đó đạt đến sanh 
diệt tuệ già dặn trọn vẹn chỉ chờ đợi thời gian tiễn đến trí tuệ 
bậc cao tiếp theo. 

Ngài trưởng lão tướng quân chánh pháp SãrTputta nói về 
tâm bị tùy phiền não quán hoặc tùy phiền não (upakilesa) 
che án rằng: 


Tỳ kheo đang tác ý đến vô thường thì ánh sáng (okãsa) 
sanh lên, tỳ kheo đó suy nghĩ đến các ánh sáng đó răng: 
“Ánh sáng là pháp” vì sự phóng tán hoặc trạo cử do ánh 
sáng là nhân mới che án vị tỳ kheo ấy không ghi nhận biết 
đến sự hiện bày của vô thường theo sự thật, không ghi nhận 
biết đến sự hiện bày của khổ theo sự thật và không ghi nhận 
biết đến sự hiện bày của vô ngã theo sự thật. 


Ngay cả tùy phiền não quán như trí tuệ... cho đến ái chấp 
(nikanti) cũng diễn tiễn tương tự như ánh sáng. 


1- Ánh sáng (obhãsa): Tức ánh sáng trong lúc tu tiến 
minh quán (vipassanobhasa), khi ánh sáng sanh lên trong 
lúc hành giả đang tu tiến minh quán thì khởi lên suy nghĩ 
rằng: “Ánh sáng như vậy không từng hiển lộ với ta bao giờ, 
có thể ta thực sự đã đắc chứng đạo quả”. Do suy nghĩ như 
vậy nên hành giả năm giữ pháp không phải là đạo cho là 
đạo, pháp không phải là quả cho là quả và từ đó là nhân làm 


209 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


cho tuệ quán bước ra khỏi đạo lộ chơn chánh do hành giả 
từ bỏ cảnh của minh quán ban đầu hoặc nền tảng nghiệp xứ 
ban đầu rồi trở lại ngồi thỏa thích với ánh sáng của minh 
quán bằng mãnh lực của ái dục, ngã mạn và tà kiến. 


Ánh sáng trong minh quán này có sức mạnh sáng tỏ 
không băng nhau như đôi với một sô hành giả như sau: 


I- Ánh sáng chỉ trong chỗ ngồi. 

2- Ánh sáng khắp trong phòng. 

3- Ánh sáng khắp ngoài phòng. 

4- Ánh sáng khắp cả tịnh xá. 

5- Ánh sáng khắp một phần ba do tuần (gvuta). 
6- Ánh sáng khắp nửa do tuần. 

7- Ánh sáng khắp một do tuân. 

8- Ánh sáng khắp hai do tuần. 

9- Ánh sáng khắp ba do tuần... 


10- Ánh sáng thuần nhất kể từ mặt đất trở lên cho đến 
tâng phạm thiên Sắc Cứu Cánh. 

11- Nhưng ánh sáng của Đức Thế Tôn khắp mười ngàn 
luân vi thê giới. 

Điển hình sự khác biệt nhau về ánh sáng trong minh 
quán, ngài nêu lên đê cập răng: 


Hai vị trưởng lão đang ngồi bên trong căn nhà có 2 vách 


210 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


tại núi Cittalapabbata, ngày đó là ngày phát lộ (uposatha) 
trăng hạ tuần có mây dày đặc trong lúc đêm khuya. Vào 
buổi tối đó một vị trưỡng lão nói rằng “Thưa tôn giả, hoa 
ngũ sắc trên bảo tọa con sư tử trong sân bảo tháp đang hiển 
lộ với tôi”. Vị trưởng lão kia nói rằng: “Này hiền giả, chưa 
thật thù diệu vì rằng trong lúc này tất cả rùa và cá cách xa 
một đo tuần trong đại dương đang hiển lộ với tôi”. 


Phần nhiều tùy phiền não quán thường sanh lên với 
người tu tiên minh quán theo phương pháp chỉ quán tức 
tu tiến chỉ tịnh trước rồi mới tu tiến minh quán sau bởi vì 
các phiên não bị áp chê bởi mãnh lực của chỉ tịnh không 
thê phát triên được nên làm cho người tu tiên chỉ quán 
(sammathavipassan3) khởi lên suy nghĩ răng “đã tác chứng 
A La Hán” giông như ngài: 

I- Trưởng lão Mahanäaga ngụ tại Ucchamkavasika. 

2- Trưởng lão Mahadatta ngụ tại Hamkanaka. 


3- Trưởng lão Cũlasumana ngụ tại 
nIinkapeqnakapadhanaghara trên núi Cittala. 

2- Trí tuệ (ñãna) ám chỉ đến /uệ guán trong sát na hành 
giả đang nghiệm suy so sánh tât cả danh pháp và sắc pháp 
thì luông trí tuệ tính tường sắc bén già mạnh rõ ràng sanh 
lên giông như vũ khí của vua trời Đê Thích phóng ra. 

3- Phï lạc (pTfi) ám chỉ đến sự no vui do fu tiến mình 
quán, phi lạc sanh lên trong gia1 đoạn này có Š loại: 


I- Tiểu đản hỷ (khuddakãpTti): Sự no vui chút ít. 


211 


Minh Quán Nghiệp Xứ 

2- Sát na hỷ (khanikãpTti): Sự no vui tăng lên trong mỗi 
sát na. 

3- Khinh thân hỷ (okkantikapTti): Sự no vui lan tỏa. 

4- Hải triều hỷ (ubbengãpTti): Sự no vui như nước nhảy 
lăn tăn. 

5- Sung mãn hỷ (pharanäpti): Sự no vui lan tỏa khắp 
cơ thê. 


Năm loại phi lạc này sanh lên khắp thân thể. 


4- Khinh an (passaddhi) ám chỉ đến sự yên lặng trong 
mình quán khi đang tu tiễn minh quán ngồi nghỉ ngơi giữa 
đêm khuya hoặc giữa trưa đi nữa trong lúc đó cả thân lẫn 
tâm của hành giả không điều gì quấy rầy như: 


1- Chộn rộn. 

2- Nặng nề. 

3- Thô cứng ương ngạnh. 

4- Không thích hợp với việc làm. 
5- Đau ốm. 

6- Gian manh. 


Thế nhưng thân tâm của hành giả sẽ được đầy đủ lợi 
ích như: 


1- Vắng lặng. 
2- Nhẹ nhàng. 


212 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


3- Mềm mỏng. 

4- Thích hợp với việc làm. 
5- Trong sáng. 

6- Bên bỉ ngay thăng. 


Khi hành giả nhận được trợ giúp từ sự khinh an này thì 
sẽ có sự hân hoan thỏa thích mà không phải sanh lên với 
khắp mọi người như Đức Thế Tôn nêu lên thuyết rằng: 


Suññagaram pavitthassa Santacitassa bhikkhuno 


Amãnusl rafi hotI Samma dhammam vipassato 
'Yato yato sammasatI Khandhanam udayabbayam 
LabhafI pTtipamo]Jjam Amatam tam vijanatam 


“Sự thỏa thích không phải sanh lên với khắp mọi người, 
chỉ có thê sanh lên với vị tỳ kheo đạt đến lãnh vực vắng lặng 
và có tâm an tịnh thấy rõ pháp bằng sự chín chắn khi tỳ kheo 
đó ghi nhận biết sự sanh diệt của tất cả uẫn bằng sanh diệt 
tuệ trong danh pháp hoặc sắc pháp thường phi lạc hân hoan, 
phỉ lạc hân hoan của tỳ kheo biết rõ đó là bất tử”. 

Tịnh kết hợp với pháp như nhẹ nhàng... là nhân làm cho 
hành giả nhận được hân hoan mà không phải sanh lên với 
khắp mọi người. 

5- Lạc (sukha) ám chỉ đến sự an lạc trong minh quán 
tức trong sát na mà hành giả bắt đầu tu tiến minh quán thì 
sự an lạc vi tế hơn sanh lên tràn đầy khắp thân thể là tâm an 


213 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


lạc tràn trễ không thể miêu tả cho đúng đắn được vì là lạc có 
vị thâm thúy lạ kỳ là lạc cao quý hơn lạc thông thường mà 
nhân loại thường gặp. Tóm lại tất cả lạc như thế nào cũng 
không bằng lạc của minh quán vì vậy nêu không khéo tác ý 
sẽ làm cho hành giả hiểu sai. 

6- Khẳng quyết (adhĩmokkha) ám chỉ đến sự tin tưởng 
hoặc đức tin tương ưng trong minh quán, khăng quyết thuộc 
tùy phiền não quán là sự trong sáng vô cùng của tâm và tâm 
sở tín có sức mạnh cho nên tâm và tâm sở tín vô cùng trong 
sáng do mãnh lực đức tin dũng mãnh dẫn đến suy nghĩ vĩ 
đại như mong muốn giúp cho mọi người như người thương 
yêu, cha mẹ, thầy tô tu tiễn nghiệp xứ như mình. Đức tin loại 
này có sự nhiệt huyết vô cùng thậm chí người có ân đức với 
mình đã chết thì mình cũng đi đến mang hài cốt của các vị 
đó đến thực hành minh quán nghiệp xứ giống như mình liền 
tức thì. Khi suy nghĩ sắp sửa đi đến thầy giáo thọ bậc ban 
cho nghiệp xứ đến mình trong hiện tại thì phát sanh đức tin 
nơi ngài, nghĩ đến phước đức của ngài cho đến phước đức 
của Phật Giáo răng sự kiện mà mình gặp được Pháp và nhận 
được an lạc trong lúc nảy cũng do thầy giáo thọ chỉ dạy dẫn 
dắt theo đường lối Phật Giáo mà từ trước đã từng có đức tin 
hoặc không có đức tin nhưng bây giờ thì tin tưởng thật sự, 
nếu như tạo thiện pháp nào về sau thì sẽ tạo chỉ riêng biệt 
thiện pháp liên quan với minh quán bởi vì thấy được giá trị 
lợi ích của việc tu tiễn, nếu hành giả là bậc xuất gia thì cũng 
sẽ suy nghĩ đề ra phương án tạo cơ sở trong ý tưởng rằng khi 


214 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


ta chứng đắc rời khỏi nghiệp xứ phải đi mọi nơi tìm trú xứ 
thích hợp với minh quán nghiệp xứ rồi tự mình làm giáo thọ 
sư chỉ dạy cho tất cả mọi người hiểu biết được chánh pháp 
lợi ích thật sự tức chính việc thực hành minh quản mà tất cả 
mọi người còn rất mê muội, không hiểu biết được việc tu 
tiến mà mình đang hành thật đáng tội nghiệp (thương hại) 
vì vậy sẽ giúp cho họ không lầm lạc để thoát khỏi khổ. Khi 
suy nghĩ thì thỏa thích cùng đức tin mãnh liệt nên hành giả 
hoản toàn quên cảnh nghiệp xứ tức dẫn đến thiếu sót việc 
chú niệm ghi nhận nghiệp xứ. Thật ra đức tin sanh lên là 
pháp thiện bởi vì đức tin sanh lên trong lúc tâm thanh tịnh 
trong sáng mà thông thường mọi người không khởi lên đức 
tin loại này được nhưng lại là tùy phiền não quán bởi vì khi 
tâm thỏa thích cùng với đức tin cũng làm cho mất đi cảnh 
nghiệp xứ tức chú niệm ghi nhận, làm cho mất thời gian 
trong việc tu tiến minh quán và khi không khéo tác ý thì ái 
dục, ngã mạn, tà kiến xâm nhập vảo lẫn lộn sẽ làm cho việc 
tu tiến không vững chắc hoặc tiến bộ theo thích hợp. 


7- Tỉnh cần (paggäha) ám chỉ đến sự nổ lực tương ưng 
trong minh quán, là sự nỗ lực được quân bình hoàn hảo 
không trồi không sụt, tinh cần trong việc tu tiến minh quán 
không biết mệt mỏi mà từ trước cho dù thầy giáo thọ sách 
tấn để làm cho tinh cần cũng khó nhận thấy được nên khi 
mệt mỏi chút ít thì chấm dứt sự tinh cần, bây giờ thì sự suy 
nghĩ như vậy đã diệt mất và khởi lên sự tinh cần đặc biệt 
cho đến làm cho tâm của chính mình cũng khác lạ nhưng do 


215 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


nhân nào mà mình có sự tinh cần mãnh liệt không mệt mỏi 
trong việc tu tiễn như vậy, khi không khéo tác ý thì tự mình 
sẽ hiểu sai rằng đã đắc chứng Đạo, Quả, Níp Bàn cho nên 
sự tinh cần này mới là tùy phiền não quán. 


8- Trú niệm (upatthãna) ám chỉ đến niệm tương ng 
trong mỉnh quán, là nệm đạt đến tôn tại vững chắc sâu lắng 
vào không lay động giống như ngọn núi lớn, niệm sâu lắng 
vào khi sanh lên với hành giả rồi thì hành giả ghi nhớ hoặc 
suy nghĩ đến cảnh nào thì cảnh đó cũng gom vào trong lãnh 
vực của niệm giống như các cảnh giới khác hiển lộ rõ với 
người có thiên nhãn. 

9- Xả ám chỉ đến quán xả (vipassanũpekkhã) và 
hướng tầm xả (ävajjanipekkh3), quán xả tức sự /ung 
dung trong tắt cả hành, còn hướng tâm xả tức sự trung dung 
sanh lên trong ý môn. Cả hai xả này thường sanh lên với 
hành giả khởi đầu tu tiến minh quán và khi xả đang tiễn 
hành như vậy thì hành giả nghĩ đến cảnh nảo thì xả đó cũng 
tiến hành theo già mạnh sắc bén không vui buồn đối với 
mọi pháp giống như không có phiền não. Không nao núng 
giao động đối với mọi loại cảnh thuộc xả có sức mạnh dũng 
mãnh nên cho dù có cảnh nào đến xúc chạm cũng không 
lay động, luôn thản nhiên với mọi trường hợp và tự mình 
cũng ngạc nhiên trong trạng thái vô cùng thay đối như vậy, 
nếu không khéo tác ý sẽ làm cho hiểu sai nghĩ rằng ta đã 
chứng đắc A La Hán bởi vì thản nhiên không vui buồn chỉ 
cả, chính như vậy việc chấm dứt phiền não tác chứng đạo, 


216 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


quả, Níp Bàn là như vậy phải chăng. Đây cũng là do nương 
từ tà kiến chen vào, và còn suy nghĩ tiếp tục nữa răng ta có 
nhiều phước quá khứ nên tu tiến không bao lâu cũng đắc 
chứng đạo quả được đễ dàng không có ai giống như ta. Đây 
cũng là do nương từ ngã mạn chen vào. Tiếp đến cũng có 
suy nghĩ răng ta đã an tịnh không phải vui buồn chi nữa cho 
đến khi xuất khỏi nghiệp xứ rồi sẽ ở trong thế gian yên tịnh 
vắng lặng không phải thương không phải ghét không phải 
vui buôn làm cho náo động giống như tất cả mọi người đang 
sống với nhau, xin cho mình được sống với trạng thái trọn 
vẹn như vậy. Đây gọi là có ái dục chen vào. 


Tóm lại xả thật sự là pháp thiện nhưng nếu không khéo tác 
ý thì ái dục, ngã mạn, tà kiến xen vào và trở thành tùy phiền 
não quán giống như vũ khí của vua trời Đề Thích phóng ra 
hoặc giống như mũi tên lửa băn vào trong đồng lá cây. 


10- Ái chấp (nikanti) ám chỉ đến ái chấp trong minh 
quán hoặc sự fhỏa thích trong minh quán, ái chấp là thực 
tánh có trạng thái an tịnh vi tế khi sanh lên với hành giả rồi 
thì thường làm cho dính mắc hoặc ước muốn đối với tùy 
phiền não quán như ánh sáng... Ái chấp trong minh quán 
là sự thỏa thích mà bất cứ ai cũng không thể ghi nhận biết 
được là phiền não. 

10 loại tùy phiền não quán này thường sanh lên với hành 
giả đang tu tiến mà mỗi phàm nhân khi đạt đến sanh diệt 
tuệ còn non yếu, vừa đến giai đoạn này thì vị giáo thọ sư 
minh quán nên nhắc nhở tuyệt đối làm cho hành giả có niệm 


217 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


không sai lầm trong tùy phiền não quán, những gì cần dẫn 
dắt thì phải dân dắt, cân nói thì phải nói không được nê 
nang, phải nhăm đên lợi ích về sau của hành giả. 


Vấn Đề Đặc Biệt Liên Quan Đến 
Tùy Phiền Não Quán 


Vẫn: Khi hành giả đạt đến sanh diệt tuệ còn non yếu thì 
do nhân nào mà phải có tùy phiên não quán sanh lên? 


Đáp: Tùy phiền não quán sanh lên bởi mãnh lực của 
định tức hành giả tu tiễn đến giai đoạn này thì sức mạnh của 
định sẽ tốt lên nhiều làm cho tâm được trong sáng, là nhân 
làm cho thấy được pháp kỳ diệu phi thường mà mình chưa 
từng thấy từ trước như ánh sáng... Sự việc ánh sáng sanh lên 
từ tâm trong sáng này có ví dụ như hào quang sáu màu của 
Bậc Chánh Đăng Giác bậc thầy tối thượng siêu thế khi Ngài 
quán xét về 7 bộ Thắng Pháp, lúc Ngài quán xét bộ thứ nhất 
đến bộ thứ sáu thì giống như việc quán xét pháp theo thông 
thường không có điều nào đặc biệt khởi lên, nhưng khi quán 
xét đến bộ thứ 7 tức bộ Vị Trí (Patthäna) thì hào quang 6 
màu túa ra xung quanh kim thân và vô cùng thù diệu là hào 
quang túa ra từ ngọn tóc trở lên trên xuyên thấu phạm thiên 
giới đến thượng tầng hư không (ajjatakãla), hào quang bên 
dưới chân túa xuống dưới xuyên thấu mặt đất, xuyên thấu 
lớp nước nâng đỡ mặt đất, xuyên thấu lớp gió đến tận hạ 
tầng hư không, hào quang phía trước và phía sau túa ra đến 


218 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


vô tận luân vi (anantacakkavala) bởi do Đức Phật có tâm 
hân hoan trong sáng nên hảo quang 6 màu mới túa ra hiên 
lộ như vậy. 


Lại nữa, lúc Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sanh hữu 
duyên theo thông thường hay Ngài thuyết 6 bộ Thắng Pháp 
thì các pháp đó chưa quảng đại thâm sâu, không đủ với Toàn 
Giác Trí mà Ngài đã kiến tạo trí tuệ ba la mật đến 4 a tăng 
kỳ 100 ngàn đại kiếp, nhưng khi đến bộ Vị Trí có ý nghĩa 
vô tận vi tế sâu sắc thâm thúy quảng đại tương xứng thích 
hợp với Toàn Giác Trí giống như loại kình ngư trên thế gian 
như kình ngư Timingala hoặc kình ngư Ananda nếu bơi lội 
trong sông nhỏ thì sẽ gò bó chật hẹp không được thoải mái 
linh hoạt, không được thỏa sức, nhưng nếu được bơi lội 
trong đại dương thì sẽ chấm dứt được sự gò bó chật hẹp 
và nhận được hân hoan thỏa sức bởi vì bơi lội được thuận 
lợi. Điều này như thế nào thì Đức Phật khi quán xét bộ Vị 
Trí (patthãna) vô tận ý nghĩa giống như đại dương rộng lớn 
mênh mông thích hợp là nơi dạo đi của Toàn Giác Trí mà 
Ngài tạo trữ thời gian lâu không ước lượng được nên có tâm 
thanh tịnh trong sáng. Tùy phiền não quán cũng tương tự 
giống như vậy khi hành giả tu tiến minh quán đạt đến sanh 
diệt tuệ còn non yếu này do mãnh lực của định già mạnh lên 
thì làm cho khởi sanh một loại tùy phiền não quán nào như 
ánh sáng... 

Khi ánh sáng... đã sanh lên thì hành giả chấp trước và 
suy nghĩ răng “Trong thời gian trước thực tánh pháp này 


219 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


không từng hiền lộ sanh lên với ta, như vậy ta chắc là người 
đắc chứng đạo thật sự”. Nên chấp trước pháp không phải 
đạo quả là đạo quả và dẫn đến làm cho tâm lộ minh quán 
vượt ra ngoài con đường chơn chánh bởi vì hành giả từ 
bỏ cảnh nghiệp xứ xuôi theo vui mừng thích thú trong tùy 
phiền não quán. 


Phân 10 Tùy Phiền Não Quán (Upakilesa) 
Theo 3 Loại Chấp Trước (Gäha) 


10 tùy phiền não quán hoặc 10 tùy phiền não gọi là tùy 
phiền não bởi vì làm cảnh hoặc đối tượng của tùy phiền não mà 
không phải là một loại bất thiện nào ngoại trừ ái chấp (nikanti) 
là hiện thân tùy phiên não và là cảnh của tùy phiên não. 

Tùy phiền não (upakilesa) hoặc tùy phiền não quán 
(vipassanipakllesa) nói theo phương pháp làm cảnh hoặc 
là đối tượng thì có 10 loại như ánh sáng... nhưng nói theo 
phương pháp chấp trước thì có 30 loại là: 

Khi hành giả chấp trước răng: 

I- Ánh sáng đã sanh lên với ta thì xếp vào là tà kiến 
chấp trước (dit(higäha), tức chấp trước do mãnh lực của 
tà kiên. 

2- Ánh sáng này sanh lên đẹp ưng ý với ta thật sự thì xếp 
vào là ngã mạn chấp trước (mãnagäha), tức chấp trước 
do mãnh lực của ngã mạn. 


220 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


3- Khi hành giả có sự hân hoan thích thú trong ánh sáng 
thì xếp vào là ái dục chấp trước (tanhägãha), tức chấp 
trước do mãnh lực của ải dục. 


Ngay cả tùy phiền não còn lại cũng có 3 loại giống như 
ánh sáng nên gom lại thành 30 tùy phiền não theo phương 
pháp chấp trước. 


Người Không Tỉnh Thông 
Trong Tùy Phiền Não 


Khi tùy phiền não sanh lên thì làm cho tâm của hành giả 
không tinh thông, không nhạy bén, giao động phóng tán với 
nhóm phiền não đó nên thường làm cho hành giả thấy rằng 
“Tùy phiền não lả ta, ta là tùy phiền não, tùy phiền não là 
bản ngã của ta”. 

9 loại pháp kế từ ánh sáng cho đến xả là thiện pháp thật 
bởi vì sanh lên được cũng phải tinh cần tu tiến minh quán 
nghiệp xứ không ít nhưng có thực tánh là tùy phiền não 
bởi vì khi đã sanh lên thì 3 tùy phiền não áI đục, ngã mạn, 
íà kiến được cơ hội chen vào, khi có cơ hội hiển lộ lên thì 
tà kiến sẽ sanh lên với hành giả làm cho suy nghĩ rằng ánh 
sáng sanh lên là do ta chứng đắc pháp đặc biệt, tiếp đến ngã 
mạn cũng sẽ sanh lên làm cho suy nghĩ rằng ta thật sự có 
phước, sau đó thì vui mừng thỏa thích rằng xin cho đời sống 
được như vậy mãi và hiện bày ái dục sanh lên làm cho cơ 


⁄/2]Ì 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


hội thật sự là pháp thiện trở thành thực tánh tùy phiền não, 
trong vân đê này có ví dụ như sau: 


Có 1 cận sự nam là người tốt, có giới, pháp, là người 
thân tín đứng đầu của một ngôi chùa, là nơi tin tưởng của 
mọi người lẫn tỳ kheo, sadi và dân làng. Một ngày nọ có 
3 người bạn đến rủ đi chợ và cùng nhau đi vào quán rượu, 
khi ngồi xuống thì cả 3 người bạn mới gọi rượu đến uống 
say sưa và trò chuyện ầm ï, nhóm người đi ngang qua nghe 
tiếng nói thì mỗi người quay lại nhìn thấy người cận sự nam 
đang ngồi trong bàn rượu mới cùng nhau nghĩ xấu rằng cận 
sự nam mà mình tin tưởng về đức hạnh ngược lại là người 
uống rượu bởi vì nhìn thấy đang ngồi trong bản rượu và địa 
điểm ngồi cũng là quán rượu, mặc dù người cận sự nam vẫn 
còn giữ giới không uống rượu và ngồi lặng thinh thật nhưng 
cũng phải bị chê trách mắt danh tiếng bởi do 3 người bạn 
xấu là nguyên nhân sanh khởi. 


Điều này như thế nảo thì 9 pháp kể từ ánh sáng cho đến 
xả cũng giống như vậy đều là pháp tốt thật sự, là thiện pháp 
nhưng cũng phải mang tiếng là tùy phiền não bởi do 3 người 
bạn xấu là ái dục, ngã mạn, tà kiến là nguyên nhân sanh 
khởi nhưng khi trí tuệ đã vượt qua thì ái dục, ngã mạn, tà 
kiến sẽ lìa khỏi 9 pháp ấy và trở lại là pháp tốt theo ban đầu 
lẫn tốt đặc biệt bởi vì là giác chi (bojjhanga) là chi phần lợi 
ích quan trọng làm nhân cho đắc chứng đạo, quả. Còn pháp 
sau cùng tức ái chấp (nikanti) là hiện thân của bất thiện, 
là tùy phiền não thật sự không cần phải hoải nghi cho nên 
trong Thanh Tịnh Đạo mới trình bày rằng: 


“20, 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Vipassanipakilesa hi patrvedhapaftassa ariyasav- akassa, 
ceva vippafipannakassa, ca nikkhitakammatthanassa 
kusTtapuggalassa nuppaJjJant. 


Bậc Thánh nhân tác chứng ngài đã vượt qua 16 tuệ 1 lần 
rồi chú nguyện trở lại đến tuệ này nữa hoặc bậc Thánh nhân 
cao hơn, hành giả tu tiễn sai phương pháp hay hành giả lười 
biếng buông bỏ nghiệp xứ thì các bậc này không gặp tùy 
phiền não. 

Lại nữa, ngài đề cập rằng: Sammäãpatipannakassa 
pana yuttapayuttassa araddhavipassakassa kulaputtassa 
uppaJjantiyeva. 

Còn đối với người tu tiễn đúng đạo lộ, tỉnh cần ghi nhận 
minh quán không thối chuyên cho đến sanh diệt tuệ còn non 
yếu thì chắc chắn sẽ gặp tùy phiền não quán. 


Người Tinh Thông Trong Tùy Phiền Não 


Nhưng đối với hành giả tỉnh thông là bậc hiền trí nhạy 
bén (sâu sắc) đây đủ am hiêu khi các tùy phiên não như ảnh 
sáng... sanh lên thì ghi nhận biệt thâm xét băng niệm tuệ răng: 

I- Ảnh sáng sanh lên với ta tùy thuộc theo thực tánh vô 
thường của ánh sáng có duyên tạo tác nương vào duyên mới 
sanh lên thường nhiên, có sự châm dứt, sự hoại đi, sự diệt 
mât là thường nhiên. 

2- Nếu ánh sáng là bản ngã thì việc chấp trước ánh sáng 
là bản ngã cũng thích hợp nhưng ánh sáng không phải là bản 


223 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


ngã mà là vô ngã bởi vì không diễn tiễn theo quyên lực, là 
vô thường vì có rồi không có, là khổ vì có sự áp bức. 

Khi hành giả thâm xét sẽ thường xuyên thấy được ánh 
sáng rằng: “Ánh sáng không phải của ta, ta không phải là 
ánh sáng, ánh sáng không phải là bản ngã của tạ”. Ngay cả 
tùy phiền não còn lại cũng thẩm xét tương tự giống như vậy, 
và khi hành giả thường xuyên thấy như vậy sẽ không Ø1ao 
động, không lay chuyền bởi mãnh lực của các tùy phiền não. 


Do đó ngài giáo thọ sư tiền bối mới đề cập rằng: 
Imãmi dasa thaãnan1 Paññãyassa parTcItä 
Dhammuddhaccakusalo hoti Na ca vikkhepam gacchatI 


Hành giả ghi nhận biết nơi chốn của 10 loại tùy phiền 
não quán bằng trí tuệ thường là người tỉnh thông trong việc 
tự mình thoát ra khỏi tùy phiền não quán và thường không 
đưa đến phóng tán. 


Khi hành giả không phóng tán gọi là phát hoang đủ 30 loại 
tùy phiền não ghi nhận biết được pháp nào là đạo và không 
phải đạo, như tất cả pháp như ánh sáng... không phải là đạo 
từ tuệ quán thoát khỏi tùy phiền não và tiễn hành theo tâm lộ 
của minh quán là đạo. Trí tuệ biết được đạo và không phải là 
đạo sanh lên với hành giả nào thì hành giả đó đạt đến Đạo phỉ 
đạo tri kiến thanh tịnh (maggämaggañãnadassanavisuddhi). 


Khi hành giả tu tiến minh quán cho đến khi đạt đến Đạo 
phi đạo trì kiến thanh tịnh xem như ghi nhận biêt được 3 đê 
bằng tuệ hiệp thế (lokTyapaññã) như: 


224 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


_1- Ghi nhận biết khổ để bởi ghi nhận biết danh sắc trong 
Kiên thanh tịnh (ditthrvisuddh1). 


2- Ghi nhận biết tập để bởi ghi nhận biết danh sắc trong 
Đoạn nghi thanh tịnh (kankhãvitaranavisuddh1). 


3- Ghi nhận biết đạo để bởi ghi nhận biết đạo chín chắn 
trong Đạo phi đạo tri kiên thanh tịnh. 


Sanh Diệt Tuệ Già Mạnh 


Sanh diệt tuệ già mạnh (balavaudayabbayañana) tức 
trong giai đoạn đầu sanh diệt tuệ không thể ghi nhận biết 
tam tướng theo sự thật bởi vì bị 10 tùy phiền não làm cho 
vân đục nên hành giả phải tính cân tiêp tục nữa cho đên khi 
có thê thoát khỏi 10 tùy phiên não thì sanh diệt tuệ g1à mạnh 
thoát khỏi tùy phiên não sẽ sanh lên mới có thê ghi nhận biêt 
được tam tướng vững chắc rõ ràng. 

Vấn: Tất cả tướng không hiển lộ do pháp gì che đậy và 
do không khéo tác ý pháp gỉ? 

Đáp: Thứ tự đầu tiên vô thường tướng không hiển lộ 
bởi vì liên lưu (santatI) che đậy và do không khéo tác ý sự 
sanh và diệt. 

Khỗ tướng không hiền lộ bởi vì các oai nghi che đậy và 
do không khéo tác ý sự áp bức trước mặt bởi sự sanh và diệt. 

Vô ngã tướng không hiền lộ bởi vì thuần khối (ghana) 
thành đông hoặc thành khôi che đậy và do không khéo tác ý 
đên sự tiêu hoại của các nguyên chât (dhaãtu). 


va 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Nhưng khi hành giả ghi nhận biết sự sanh diệt thì loại 
trừ được liên lưu và vô thường tướng sẽ hiển lộ thực tánh 
của mình theo sự thật. Khi thường xuyên khéo tác ý sự áp 
bức trước mặt thì loại trừ được oai nghi và khô tướng sẽ 
hiển lộ theo thực tánh thật của mình và khi chia chẽ các 
nguyên chất ra khỏi để phá vỡ thuần khối thành đóng hoặc 
thành khối thì vô ngã tướng sẽ hiển lộ theo thực tánh thật 
của mình. 

Hành giả tu tiến minh quán cho đến khi đạt được Sanh 
diệt tuệ già mạnh rồi thì quán xét ghi nhận biết tam tướng 
như sau: 

1- Vô thường tướng là tướng của sự vô thường ám chỉ 
đến các hành sanh lên rồi diệt đi hoặc trạng thái thay đổi có 
rồi không có. 

2- Khổ tướng là tướng của sự khổ ám chỉ đến trạng thái 
thường xuyên áp bức trước mặt. 

3- Vô ngã tướng là tướng của sự không có ta ám chỉ đến 
trạng thái không diễn tiến theo quyền lực sai khiến. 


Khi hành giả ghi nhận các tướng như trên gọi là sanh 
diệt tuệ già mạnh được tiên hành theo phận sự tâm lộ của 
mình như sự thật. 


Kết Thúc Sanh Diệt Tuệ 


CA())ÁC 
`¬ 


226 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


ủ- Hoai Diệt Tuệ 
(Bhangañana) 


Hoại diệt tuệ (bhangañãna) là tuệ quán xét thấy sự điệt 
thuần nhất của danh sắc. Như trình bày định nghĩa: 


“Udayammuñcitvävayepavattanñanambhangañanam”. 


Trí tuệ buông bỏ sự sanh rồi diễn tiễn theo sự tiêu hoại 
gọi là Hoại điệt tuệ. 


Chỉ pháp: Tâm sở trí tuệ hợp trong tâm đại thiện tương 
ưng trí. 


Khi hành giả ghi nhận thâm xét cân nhắc thường xuyên 
trong tất cả danh sắc theo vô thường, khổ, vô ngã thì tuệ 
quán sẽ già mạnh lên, thực tánh của tất cả hành hiển lộ 
nhanh chóng làm cho tuệ quán ghi nhận không kịp sự sanh, 
trụ, sự diễn tiễn hoặc tất cả tướng của các hành thì niệm và 
tuệ quán ghi nhận vững trú riêng biệt sự diệt tức sự chấm 
dứt, tiêu hoại hoặc rã tan chỉ thuần nhất của tất cả hành. 

Khi định tuệ giả mạnh thì cảnh của tất cả hành hiển lộ 
với hành giả theo trạng thái diệt mất cho đến lúc sanh lên 
hoặc trụ cũng không thấy được, ngay đến liên lưu nối tiếp 
sự diễn tiễn cũng đứt đoạn, hình tướng cũng hiển lộ trạng 


221 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


thái diệt mất ghi nhận cũng chỉ được sự “diệt”, có sự chấm 
dứt tiêu hoại và tan rã mà thôi. Từ đ7¿/ (mrodha) có 2 loại: 

1- Diệt rồi sanh (uppãdanirodha): Sự diễn tiến vẫn còn 
trạng thái sanh. 

2- Diệt rồi không sanh (anuppãdanirodha): Sự diệt là 
đạo diệt (maggonirodha) như sự diệt của bậc nhập thiên quả 
và nhập thiên diệt. 

Đối với từ “diệt” trong nơi đây ám chỉ đến diệt rồi sanh 
tức diệt vẫn còn sanh lên nữa. 

Trí tuệ trong sự ghi nhận thường xuyên biết sự diệt của 
cảnh hoặc trí tuệ ghi nhận biệt cảnh băng sự châm dứt tiêu 
hoại gọi là Hoại diệt tùy quán trí (bhanganupassanañana). 


Thường Xuyên Ghi Nhận Thấy 


Việc thường xuyên ghi nhận thấy cảnh bằng sự diệt mắt, 
chấm dứt, tiêu hoại thì từ “thường xuyên thấy” cảnh bằng 
sự vô thường mà không phải thường xuyên thấy bằng sự 
thường tồn, thường xuyên thấy khổ mà không phải thường 
xuyên thấy lạc, thường xuyên thấy vô ngã mà không phải 
thường xuyên thấy bản ngã mới sanh lên nhàm chán mà 
không phải sanh lên hân hoan thích thú (ái dục đồng sanh 
với hỷ), sanh lên sự không tham ái mà không phải sanh lên 
sự tham ái, sanh lên sự diệt mà không phải sanh lên sự sanh, 
sanh lên sự buông bỏ mà không phải sanh lên sự chấp thủ. 


228 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Khi thường xuyên thấy vó hưởng thì đoạn trừ được 
thường tưởng tức hiện tượng thường tồn, hay thường xuyên 
thấy khổ thì đoạn trừ được lạc tưởng tức hiện tượng an lạc 
hoặc thường xuyên thấy vó ngã thì đoạn trừ được ngã tưởng 
tức hiện tượng có bản ngã. 


Khi hành giả ghi nhận thường xuyên thấy tất cả hành là 
vô thường, khổ và vô ngã thì làm cho phát sanh nhàm chán 
không hân hoan thích thú, không tham ái (rãga) trong giaI 
đoạn này chỉ diễn tiễn theo mãnh lực của tuệ quán hiệp thế. 


Khi hành giả ghi nhận thường xuyên thấy tất cả hành 
diệt mắt thì trở thành người không có tham ái và có thể ghi 
nhận thường xuyên thấy tất cả hành mà từ trước không từng 
thấy sự diệt bởi mãnh lực của tuệ quán theo tuần tự và sự 
khéo tác ý trong nhóm hành (sankhãra) này cũng chỉ thấy 
thuần nhất sự diệt mà không thấy sự sanh, khi hành giả tu 
tiến đến như vậy thì gọi là buông bỏ tất cả hành mà không 
có sự chấp thủ. 


Khi hành giả thường xuyên thấy tất cả hành vô thường... 
thì làm cho phát sanh xả ly tất cả phiền não lẫn uẫn và tất cả 
tối vi hành (abhisankhara) bằng mãnh lực đoạn trừ tạm thời 
(tadangapahãna) tức đoạn trừ bằng từng chi phần của pháp 
gọi là buông bỏ bằng sự xả ly (pariccägapatinissaggo) làm 
cho phát sanh sự hướng đến Níp Bàn là thực tánh đối lập lại 
pháp hữu vi hoặc thiên về Níp Bàn bởi thấy được nguy hại của 
pháp hữu vi gọi là thê nhập xả ly (pakkhandanapafinissago) 
tức sự buông bỏ bởi hướng đến Níp Bản. 


229 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Khi hành giả hội đủ pháp tùy quản như vô thường tùy 
quán... mới xả ly phiền não bằng cách đoạn trừ tạm thời 
và hướng đến hoặc thiên về Níp Bàn lẫn không chấp trước 
phiền não bằng cách làm cho sanh lên và không nắm giữ 
pháp hành bằng cách không thấy nguy hại nên gọi là “buông 
bỏ chấp thủ”. 

Hành giả ghi nhận thường xuyên biết tâm có sắc làm 
cảnh bởi sự diệt mất có 2 tướng trạng là: 

I- Ghi nhận biết sự chấm dứt, tiêu hoại của sắc (làm 
cảnh cho tâm). 


2- Ghi nhận biêt sự châm dút, tiêu hoại của tâm (có sắc 
làm cảnh) băng một tâm khác nữa. 


Trạch Sát Minh Quán 

Trạch sát minh quán (patisankhävipassan8) là sự thấy rõ 
băng cách thường xuyên ghi nhận biệt cảnh. Trạch sát minh 
quán có 3 tướng trạng là: 

I- Chuyển đổi cảnh nghĩa là khi thấy sự diệt của sắc 
băng tâm nào rôi thì cân phải thây sự diệt của tâm băng tâm 
khác tiêp theo nữa. 

2- Không thay đổi cảnh nghĩa là trong sát na thường 
xuyên ghi nhận biết thì quán xét tập trung chỉ trong sự diệt 
của pháp hành không cân phải quán xét đên sự sanh. 


3- Nỗ lực dũng mãnh trong sự suy nghĩ nghĩa là có khả 


230 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 
năng suy nghĩ nối tiếp nhau không dừng lại như khi đã thấy 
sự diệt của sắc thì cũng thây sự diệt của tâm tiêp theo nữa. 


Trạch sát minh quán cũng gọi là Hoại diệt tùy quán 
như nhau. 


Diệt Tướng Minh Quán 

Diệt tướng minh quán (vayalakkhanavipassan3) là sự 
thây rõ tướng trạng của sự diệt. Diệt tướng minh quán có 2 
tướng trạng là: 

I- Khi ghi nhận biết cảnh pháp hành trong hiện tại bởi 
sự diệt mât thì ngay cả pháp hành quá khứ hoặc vị lai cũng 
ghi nhận biệt giông như vậy, như từng diệt mât và sẽ tiêp tục 
diệt mât theo tuân tự của cảnh đã từng thây. Tương ứng như 
các giáo thọ sư tiên bôi đê cập răng: 

SamvIijjamanamihi visuddhadassino 

Tadanvayam netI afItanagate 

SabbepI sankharagata palokino 

Ussavabindũ surIyeva ugsate. 

Tỳ kheo có tri kiến thanh tịnh trong pháp hành đang có 
hiện tại thường dẫn đến tri kiến thanh tịnh trong pháp hành 
quá khứ và vị lai răng tât cả hành cho dù khắp cả mọi nơi đêu 
thường luôn rã tan giông như giọt sương khi mặt trời ló dạng. 


2- Có tướng trạng hướng đến diệt (nirodha) tức khi ghi 


231 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


nhận biệt sự diệt của cảnh trong hiện tại, quá khứ và vị lai rôi 
thì tâm chắc chăn cũng sẽ hướng đên hoặc thiên về sự diệt. 


Thượng Tuệ Minh Quán 


~^~— 


Thượng tuệ minh quán (adhipaññãvipassanã) là sự thấy 
rõ bằng trí tuệ thấu đáo có 3 tướng trạng lả: 


I- Ghi nhận biết cảnh tức sắc pháp băng sự thường 
xuyên diệt mât. 


2- Khi ghi nhận biết sự diệt của sắc pháp bằng tâm nào 
rôi thì trong sát na sau đó cũng ghi nhận biệt được sự diệt 
mât của tâm đó giông như vậy. 


3- Khi ghi nhận thường xuyên thấy được sự diệt mất 
của tất cả hành thì sự rỗng không cũng hiện bảy rõ lên rằng 
“Chính tất cả hành là pháp diệt mất, sự diệt mất của tất cả 
hành được định đặt với nhau là sự chết, thật ra thì không có 
chúng sanh hoặc người nào diệt mất hoặc chết cả”. 


Do đó, các ngài giáo thọ sư tiền bối mới đề cập rằng: 
Khandhã nrruJjhanti na catthi añño 

Khandhanam bhedo maraantI vuccatI 

Tesam khayam passati appamatto 

Manimva viJjham vajJIrena yon1so. 

Tất cả uân diệt đi không phải chúng sanh hoặc người 


nào, sự diệt mất của tất cả uân họ gọi với nhau là sự chết. 


22 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Hành giả không dễ duôi thấy sự diệt mắt của tất cả uấn bằng 
phương pháp khéo léo giống như thợ kim hoàn (mài đá 
quý) nhìn thấy viên ngọc mà mình đang khoan thủng bằng 
kim cương”. 


Khi hành giả tu tiến cho đến hoại diệt tùy quán trí thì 
tâm thường không chao đảo giao động trong các tà kiến 
như thường kiến... và là người luôn khéo tác ý răng “Pháp 
chưa diệt mắt cũng đang diệt mất, pháp chưa tiêu hoại cũng 
đang tiêu hoại” không tác ý đến sự sanh, trụ, sự diễn tiễn và 
tướng của tất cả hành mà chỉ thấy thuần nhất sự diệt giống 
như người đang thấy thùng đựng nước mong manh tét ra 
hoặc thấy sự rã tan của bụi đang bay tung tóe mịt mù trên 
hư không bởi vì người dùng đá... ném vào đống bụi hoặc 
thây giông như sự vỡ ra của hạt mè đang bị rang nóng hoặc 
giống như người đang đứng tại ven bờ hồ pokkharanT hoặc 
ven bờ sông khi trời mưa đang rơi nặng hạt thì họ cũng có 
thể nhìn thấy bong bóng nước nỗi lên trên mặt nước rồi vỡ 
tan ra ngay tức thì, cho nên Đức Thế Tôn mới thuyết ám chỉ 
đến hành giả đạt đến hoại diệt tùy quán trí này rằng: 

'Yatha pubbulakam passe Yathã passe marIcikam 

Evam lokam avekkhantam Maccuräjä na passafftI 

Tử thần thường không thấy được người ghi nhận thấy thế 
gian (5 uân) giống như thấy bong bóng nước hoặc ảo ảnh. 

1 Người thợ ngắm nhìn lỗ khoan thủng mà không nhìn xem màu sắc hoặc phần 


khác của ngọc manïT như thế nào thì hành giả cũng nhìn xem sự diệt mắt của tất 
cả uẫn mà không nhìn xem tất cả uẩn. 


5k6) 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Quả Báo Của Hoại Diệt Tuệ 


_ Khi hành giả thường xuyên thây rằng “Tất cả hành diệt 
mât£” thì hoại diệt tùy quán trí cũng sẽ già mạnh cùng với 8 
quả báo như: 

I- Đoạn trừ hữu kiến (bhavaditthi). 

2- Xã ly sự ái luyến sanh mạng. 

3- Tinh cần vững chắc trong việc tu tiến. 

4- Có sinh kế thanh tịnh. 

5- Đoạn trừ được ham muốn. 

6- Không có sự sợ hãi. 

7- Đầy đủ nhẫn nại và nhu thuận. 

8- Chịu đựng đối với điều không vừa lòng và dục vọng 
vui thích. 

Do đó các ngài giáo thọ sư mới đề cập rằng: 

ImanI atthaggunamuttamãni 

Disvä tahim sammasafI punappunam 

Ädittacelassirasipamo muni 

Bhangãnupassĩ amatassa pattiyä. 

Bậc ấn sĩ thường xuyên thấy sự diệt mất, khi thấy được 
8 lợi ích cao thượng giông như người có vải quân trên đâu 
khi lửa đang cháy cũng ghi nhận thây lặp đi lặp lại băng 
hoại diệt tùy quán tuệ đê tác chứng bât tử Níp Bàn. 

Kết Thúc Hoại Diệt Tuệ 


^'()k@ 
=`<% 


234 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


6- Kinh Hãi Tuệ ! 
(Bhayañana) 


Kinh hãi tuệ (bhayañana) nghĩa là tuệ ghi nhận danh 
sắc là pháp đáng sợ hãi. Như định nghĩa trình bày sau: 
“Sankhãranam bhayato anupassanävasena pavattam ñanam 
bhayañanam”". 

Tuệ diễn tiến bởi mãnh lực thường xuyên quán xét tất cả 
pháp hành là pháp đáng sợ hãi nên gọi là Kinh hãi tuệ. 

Chỉ pháp: Tâm sở trí tuệ. 


Giải Thích Về 3 Loại Kinh Hãi Tuệ 

I- Khi tu tiễn làm cho hoại diệt tùy quán tuệ giả mạnh 
nhiều lên bằng việc ghi nhận biết sự chấm dứt, tiêu hoại 
hoặc diệt mất của tất cả pháp hành đang làm cảnh. Tất cả 
pháp hành diệt mất trong 3 cõi, 4 loải, 5 sanh hữu, 7 thức 
trú, 9 hữu tình cư sẽ hiển lộ thực tánh đáng sợ hãi giỗng như 
sư tử, cọp, beo, sấu, dạ xoa, quy dữ, bò dữ, chó dữ, voi dữ 
động đực, loài thú dữ có nọc độc, sâm sét, bãi tha ma, chiến 


1 Thanh Tịnh Đạo trang 282 thì dùng từ bhayatupatthnadna 


1a 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


trường hoặc hầm lửa rực cháy... hiện bày là nơi đáng sợ hãi 
nhiêu đôi với người nhút nhát muôn có được đời sông an lạc. 
2- Khi hành giả ghi nhận biết rõ: “Tất cả hành quá khứ 
đã diệt, hiện tại cũng đang diệt cho dù sanh lên trong vị lai 
cũng sẽ diệt đi”. Như vậy biêu hiện trí tuệ ngay nơi đây gọi 
là kinh hãi đã sanh lên. 
3- Ví dụ về kinh hãi tuệ như sau: 


a- Một nữ nhân có 3 người con trai là người phạm tội 
với đức vua nên đức vua truyền lệnh xử trảm cả 3, nữ nhân 
đó đi đến pháp trường củng với 3 người con trai. Ngay lúc 
đó họ chặt đầu người con trai lớn của nàng rồi chuẩn bị chặt 
đầu người con trai giữa, khi nữ nhân đó nhìn thấy đầu của 
người con trai lớn đã bị chặt và nhìn thấy đầu của người 
con trai giữa đang bị chặt thì tuyệt vọng đối với người con 
út rằng: “Ngay cả người con út cũng sẽ giống như 2 người 
con trai kia”. 


Tương tự như ví dụ trên, hành giả thấy được sự diệt của 
tất cả hành quá khứ cũng giống như nữ nhân đó nhìn thấy 
đầu của người con trai lớn đã bị chặt, hành giả thấy sự diệt 
của tất cả hành hiện tại cũng giống như nữ nhân đó nhìn 
thấy đầu của người con trai giữa đang bị chặt, hành giả thấy 
sự diệt của tất cả hành sẽ sanh lên cho dù trong vị lai cũng 
như nữ nhân đó rơi vào tuyệt vọng đối với người con trai 
út rằng “Ngay cả người con út nảy cũng giống như 2 người 
con trai kia”. Khi hành giả đang thấy như vậy ngay tại lúc 
này thì kinh hãi tuệ cũng sanh lên. 


236 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


b- Nữ nhân là người thường xuyên có con chết yêu nên 
sanh ra được 10 người con thì trong 10 người con đó đã chết 
hết 9 đứa, còn 1 đứa con sắp chết đang bồng trên tay và l 
đứa nữa (đứa con thứ 11) vẫn còn nằm trong bụng. Nữ nhân 
đó nhìn thấy 9 đứa con đã chết và đứa con thứ 10 cũng đang 
sắp chết nên tuyệt vọng với đứa con đang nằm trong bụng 
rằng: “Cho dù đứa con đang năm trong bụng cũng sẽ giống 
như tất cả những đứa con kia”. 


Tương tự như ví dụ trên, hành giả thấy sự diệt của tất 
cả hành quá khứ thì cũng giống như nữ nhân đó nhớ đến 
sự chết của 9 đứa con, hành giả thấy sự diệt của tất cả hành 
hiện tại giống như nữ nhân đó thấy đứa con đang bồng trên 
tay sắp chết, hành giả thấy sự diệt của tất cả hành vị lai 
giống như sự tuyệt vọng của nữ nhân đó đối với đứa con 
đang nằm trong bụng. 


Khi hành giả thấy như vậy trong sát na đó cũng gọi là 
kinh hãi tuệ đang sanh lên. 


Nói Về Sự Sợ Hãi Của Kinh Hãi Tuệ 
Kinh hãi tuệ (bhayatutthanañana) không phải là tuệ hoàn 
toàn sợ hãi tuy nhiên kinh hãi tuệ là tuệ thâm xét rằng: “Tất 
cả hành quá khứ đã diệt, hiện tại cũng đang diệt, vị lai cũng 
sẽ diệt” chắc chắn cho nên mới so sánh giống như người đàn 
ông nhìn thấy 3 hầm than lửa gần công thành phố thì tự thân 
không cảm thấy sợ hãi chỉ khởi lên suy nghĩ hoặc cảm giác 


237 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


rùng rợn rằng khi người nào rơi xuống trong 3 hầm than 
này chắc chắn chỉ nhận lây đau khô trầm trọng hoặc so sánh 
giống như người nhìn thấy 3 ngọn giáo (lao) như ngọn giáo 
bằng cây sáo đen, ngọn giáo bằng sắt, ngọn giáo bằng đồng 
căm sát nhau thì tự thân không sợ hãi chỉ khởi lên suy nghĩ 
hoặc cảm giác rùng rợn rằng khi người nào rơi xuống trên 3 
ngọn giáo này thì chỉ nhận lấy khổ thọ ngay lập tức như thế 
nào thì kinh hãi tuệ cũng giống như thế đó, chính bản chất 
tuệ này không có sự sợ hãi chỉ cả, chỉ khởi lên suy nghĩ rằng 
“Tất cả hành trong tam giới giống như hầm than lửa và ngọn 
giáo, quá khứ đã diệt đi, hiện tại cũng đang diệt, chắc chăn 
vị lai cũng sẽ diệt đi”. 


Tam Tướng Với Sự Sợ Hãi 


Khi tất cả hành diễn tiến trong 3 cõi, 4 loài, 7 thức trú, 9 
hữu tình cư khắp nơi khắp chốn sẽ bị tiêu hoại bởi vì là pháp 
hiểm họa trước mặt rồi sẽ hiện bày là pháp đáng kinh hãi đối 
với tuệ đó nên gọi tuệ đó là kinh hãi tuệ. 

Khi hành giả tác ý tất cả hành là vô thường do hiện 
tướng (nimitta) tức sự diệt đi của tất cả hành quá khứ, hiện 
tại và vị lai cũng sẽ hiện bày theo thực tánh đáng kinh hãi 
đối với hành giả. 

Khi hành giả tác ý tất cả hành là khổ do sự diễn tiến của 
hành bị áp bức trước mặt mà thường hiểu với nhau là an lạc 


238 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 
diễn tiến trong cõi sắc giới và cõi vô sắc giới cũng sẽ hiện 
bày theo thực tánh đáng kinh hãi với hành giả. 

Khi hành giả tác ý tất cả hành là vô ngã do hiện tượng và 
sự diễn tiên của hành hiện bày là pháp rông không, là pháp 
vô hộ vô chủ không có người sáng tạo ra giông như ngôi 
nhà hoang, ảo ảnh và thiên cung trên hư không vì vậy hiện 
tượng và sự diễn tiên mới hiện bày theo thực tánh đáng kinh 
hãi với hành giả. 

Kết Thúc Kinh Hãi Tuệ 


220 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


ï- Quá Roạn Tuệ 


(Adinavañäna) 


Quá hoạn tuệ (ädinavañäna) là tuệ thấy pháp hành danh 
sắc là nguy hại. Như định nghĩa sau: “Di{thasankhãranam 
adTnavato pekkhãnavasenapavattam ñanam adrnavañanam”. 

Tuệ diễn tiến bởi mãnh lực chú niệm đến pháp hành 
đáng kinh hãi mà mình đã thấy là nguy hại cho nên mới gọi 
là Quả hoạn tuệ. 

Chỉ pháp: Tâm sở trí tuệ hợp trong tâm đại thiện tương 
ưng trí. 


Giải Thích Về Hai Loại Quá Hoạn Tuệ 


I- Khi hành giả tu tiến làm cho kinh hãi tuệ phát triển 
nhiều lên thì không bám víu vảo tất cả pháp hành diễn tiến 
trong 3 cõi, 4 loài, 5 sanh hữu, 7 thức trú (viññanathiti), 9 
hữu tình cư (sattäväsa) bởi vì khắp cả các cõi mọi nơi mọi 
chốn không có nơi an toàn, không có nơi ấn nấp, không 
có nơi thoát khỏi, không có nơi nương tựa và không là nơi 
mong muốn của hành giả vì rằng: 


240 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


3 cối hiển lộ giống như hẳm than lửa đỏ rực không ISỌP, 
sắc tứ đại hiển lộ giống như loài thú dữ có nọc độc, ngũ uấn 
hiển lộ giống như đao phủ thủ đang giơ đao lên, 6 nội xứ 
hiển lộ giống như ngôi nhà hoang, 6 ngoại xứ hiển lộ ging 
như bọn cướp, 7 thức trú và 9 hữu tình cư hiển lộ giống như 
bị thiêu đốt bởi 11 đồng lửa đang hừng hực rực cháy, tất cả 
hành hiển lộ giống như đâu ung nhọt, là bệnh tát bị mũi tên 
đâm thúng, là vật nguy hiểm độc hại và bệnh hoạn, là đồng 
nguy hại kinh hãi vĩ đại không có sự ấm áp không có mùi vị 
hoàn hảo. 


2- Quá hoạn tuệ là tuệ ghi nhận tất cả hành là khổ nguy 
hại so sánh giống như người nhút nhát sợ hãi chỉ mong muốn 
có đời sống an lạc khi đến hang cọp, con sông có quý dữ, 
con đường có trộm cướp ẩn náu, ngôi nhà bị lửa cháy, bãi 
chiến trường có đoàn binh sắp sửa chiến đấu hoặc đến gặp 
kẻ thù đang vung kiếm hoặc dùng nước pha lẫn thuốc độc sẽ 
phát sanh kinh hoàng, sợ hãi, khiếp sợ lông tóc dựng lên bởi 
vì thuần nhất chỉ thấy nguy hại trong các sự việc đó thì hành 
giả cũng giống như vậy tức khi tất cả hành hiện bày đáng sợ 
hãi do mãnh lực của hoại diệt tùy quán thì tất cả hành chỉ có 
khổ nguy hại thuần nhất không có mùi vị không có âm cúng. 
Khi trí tuệ hiển lộ như vậy gọi là quá hoạn tuệ đã sanh lên. 


Nguy Hại Của 1Š Loại Hành 
Quán xét thấy khổ nguy hại của 15 loại pháp hành: 


241 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


1- Sanh quá hoạn tuệ (uppãdaädinavañäna) ám chỉ đến 
việc quán xét thấy khô nguy hại trong sự sanh lên của danh sắc. 


2- Diễn tiên quá hoạn tuệ (pavattiädinavañana) ám chỉ 
đên việc quán xét thây khô nguy hại trong sự diễn tiên của 
sự vô thường, khô, vô ngã nơi danh sắc đang diễn tiên. 


3- Hiện tượng quá hoạn tuệ (nimittaadinavañana) ám 
chỉ đến việc quán xét thấy khổ nguy hại về thực tướng hoặc 
dấu hiệu của danh sắc như biến đổi, không chịu đựng được 
theo thực tánh ban đầu, không dưới quyên lực sai khiến. 


4- Tích lũy quá hoạn tuệ (äyuhanaadInavañana) ám chỉ 
đến việc quán xét thấy khổ nguy hại trong sự tích lũy các 
nghiệp sai biệt làm cho sanh lên sự luân hồi trong các cõi 
không chấm dứt được danh sắc hoàn toàn chẳng tìm được 
cốt lõi chỉ cả. 

5- Tục sinh quá hoạn tuệ (patisandhiadrnavañäna) ám 
chỉ đến việc quán xét thấy khổ nguy hại trong sự chấp thủ 
tục sinh của danh sắc bất cứ là chấp thủ tục sinh trong cõi 
nào đi nữa. 

6- Sanh hữu quá hoạn tuệ (gatiadinavañana) ám chỉ 
đến việc quán xét thấy khổ nguy hại trong 5 sanh hữu như 
địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, nhân loại, chư thiên, sanh hữu 
nào cũng đều là khô cả. 

7- Phát sanh quá hoạn tuệ (nibbattiadrinavañana) ám 
chỉ đến việc quán xét thấy nguy hại trong việc sanh lên của 


242 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


5 uân mới như cho dù sẽ sanh lên sắc uân hoặc danh uân đi 
nữa cũng là khô cả. 

8- Khởi sanh quá hoạn tuệ (uppattiadrnavañana) ám 
chỉ đên việc quán xét thây khô nguy hại sanh lên trong các 
cõi cho dù bât cứ sẽ sanh lên trong cõi nào đi nữa đêu không 
thoát khỏi khô. 

9- Sanh quá hoạn tuệ (Jatiadinavañana) ám chỉ đên 
việc quán xét thây khô nguy hại của danh sắc trong sát na 
đang sanh ra. 


10- Già quá hoạn tuệ (joräãdinavañäna) ám chỉ đến 
việc quán xét thấy khổ nguy hại của danh sắc phải giả suy 
yếu và tiều tụy như tóc bạc, răng rụng, da nhăn, mắt mờ, tai 
điếc, sức yếu, sức khỏe suy giảm ngồi cũng mệt, đi đứng nơi 
nảo cũng không thích hợp... 


11- Bệnh quá hoạn tuệ (byadhiadinavañana) ám chỉ 
đến việc quán xét thấy khổ nguy hại của danh sắc do bị hàng 
ngàn hàng trăm thứ bệnh hoành hành, có thân thể nơi nảo thì 
có bệnh nơi đó như có miệng thì bệnh nơi miệng, có bụng, 
có tay, có chân, có mắt, có ruột thì có bệnh phát sanh lên, 
trong khi bị bệnh hoành hành phải tìm thuốc để chữa trị bớt 
đau đớn hay không chịu đựng nỗi thì chết, nếu như không 
chết thì năm chịu đựng khổ hành hạ lâu dài. 

12- Tử quá hoạn tuệ (maranaãdinavañãna) ám chỉ đến 
việc quán xét thấy khổ nguy hại của danh sắc khi chấm dứt 
thì chết, như thấy rằng sẽ phải chia ly tan vỡ xa lìa khỏi đối 
tượng thương yêu một ngày nào. 


243 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


13- Sầu quá hoạn tuệ (sokaädinavañãna) ám chỉ đến 
việc quán xét thấy khổ nguy hại của sắc khi sanh lên sầu 
muộn... vô số do sự chết, tai họa, suy vong như quyền thuộc 
qua đời, tải sản tiêu hoại, bệnh tật hoành hành... 


14- Bi quá hoạn tuệ (paridevaädinavañäna) ám chỉ đến 
việc quán xét thấy khô nguy hại của sự than khóc do bị Š 
điều suy vong như suy vong quyến thuộc... chi phối danh 
sắc mọi sát na. 


15- Não quá hoạn tuệ (upäyäsaadinavañana) ám chỉ 
đến việc quán xét thấy khổ nguy hại của danh sắc do bị tâm 
khốn đốn chi phối. 


15 Tuệ Vắng Lặng 
(Santipädañäna) 


Đề chỉ cho thấy trí đối lập lại quá hoạn tuệ và đề làm cho 
phát sanh tâm nhiệt huyết với hành giả thấy khổ nguy hại 
của danh sắc bằng kinh hãi tuệ (bhayatupatthänañana) từ đó 
phát sanh tâm kinh cảm mới trình bày đến tuệ vắng lặng tức 
tuệ hiểu biết về con đường chứng đắc vắng lặng Níp Bàn có 
15 tuệ: 

I- Tuệ biết rằng: “Không sanh lên là lãnh vực bình an 
thoát khỏi sợ hãi, là an lạc không pha lẫn vật chất (tức luân 
hồi, thế gian, phiền não), là Níp Bàn. Còn sự sanh lên là 
pháp đáng sợ hãi, là khô pha lẫn vật chất và pháp hành”. 


244 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


2- Tuệ biết rằng: “Không diễn tiến là lãnh vực bình an 
thoát khỏi sợ hãi, là an lạc không pha lẫn vật chất, là Níp 
Bàn. Còn sự diễn tiến là pháp đáng sợ hãi, là khổ pha lẫn vật 
chất và pháp hành”. 


3- Tuệ biết rằng: “Sự không có hiện tượng (nimitta) là 
lãnh vực bình an thoát khỏi sợ hãi, là an lạc không pha lẫn 
vật chất, là Níp Bản. Còn việc có hiện tượng là pháp đáng 
sợ hãi, là khổ pha lẫn vật chất và pháp hành”. 


4- Tuệ biết rằng: “Không tầm cầu là lãnh vực bình an 
thoát khỏi sợ hãi, là an lạc không pha lẫn vật chất, là Níp 
Bàn. Còn sự tầm cầu là pháp đáng sợ hãi, là khổ pha lẫn vật 
chất và pháp hành”. 


5- Tuệ biết rằng: “Không tục sinh là lãnh vực bình an 
thoát khỏi sợ hãi, là an lạc không pha lẫn vật chất, là Níp 
Bàn. Còn tục sinh là pháp đáng sợ hãi, là khổ pha lẫn vật 
chất và pháp hành”. 


6- Tuệ biết rằng: “Không có sanh hữu là lãnh vực bình 
an thoát khỏi sợ hãi, là an lạc không pha lẫn vật chất, là Níp 
Bàn. Còn có sanh hữu là pháp đáng sợ hãi, là khổ pha lẫn 
vật chất và pháp hành”. 

7- Tuệ biết rằng: “Không phát sanh ra là lãnh vực bình 
an thoát khỏi sợ hãi, là an lạc không pha lẫn vật chất, là Níp 
Bàn. Còn sự phát sanh ra là pháp đáng sợ hãi, là khổ pha lẫn 
vật chất và pháp hành”. 


245 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


8- Tuệ biết rằng: “Không khởi sanh lên là lãnh vực bình 
an thoát khỏi sợ hãi, là an lạc không pha lẫn vật chất, là Níp 
Bàn. Còn sự khởi sanh lên là pháp đáng sợ hãi, là khổ pha 
lẫn vật chất và pháp hành”. 

9- Tuệ biết rằng: “Không có sanh (jãti) là lãnh vực bình 
an thoát khỏi sợ hãi, là an lạc không pha lẫn vật chất, là Níp 
Bàn. Còn sự sanh là pháp đáng sợ hãi, là khổ pha lẫn vật 
chất và pháp hành”. 

10- Tuệ thấy rằng: “Không già là lãnh vực bình an thoát 
khỏi sợ hãi, là an lạc không pha lẫn vật chất, là Níp Bàn. 
Còn sự già là pháp đáng sợ hãi, là khổ pha lẫn vật chất và 
pháp hành”. 

11- Tuệ thấy rằng: “Không bệnh là lãnh vực bình an 
thoát khỏi sợ hãi, là an lạc không pha lẫn vật chất, là Níp 
Bàn. Còn sự bệnh là pháp đáng sợ hãi, là khổ pha lẫn vật 
chất và pháp hành”. 

12- Tuệ thấy rằng: “Không chết là lãnh vực bình an 
thoát khỏi sợ hãi, là an lạc không pha lẫn vật chất, là Níp 
Bàn. Còn sự chết là pháp đáng sợ hãi, là khổ pha lẫn vật chất 
và pháp hành”. 

13- Tuệ thấy rằng: “Không sầu muộn là lãnh vực bình 
an thoát khỏi sợ hãi, là an lạc không pha lẫn vật chất, là Níp 
Bàn. Còn sầu muộn là pháp đáng sợ hãi, là khổ pha lẫn vật 
chất và pháp hành”. 


246 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


14- Tuệ thấy rằng: “Không than van là lãnh vực bình an 
thoát khỏi sợ hãi, là an lạc không pha lẫn vật chất, là Níp 
Bàn. Còn than van là pháp đáng sợ hãi, là khô pha lẫn vật 
chất và pháp hành”. 

15- Tuệ thấy rằng: “Tâm không khốn đốn là lãnh vực 
bình an thoát khỏi sợ hãi, là an lạc không pha lẫn vật chất, là 
Níp Bàn. Còn tâm khốn đồn là pháp đáng sợ hãi, là khô pha 
lẫn vật chất và pháp hành”. 


Kết Thúc Quá Hoạn Tuệ 


`2: -e 
` 


247 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


8- Yêm ñ Tuệ 
(Nibbidãñäna) 

Yếm ô tuệ (nibbidãñãna) là tuệ quán xét thấy danh sắc 
đáng nhàm chán. Khi phân ra được Nibbidä + Ñãna. Nibbidã 
nhàm chán, Ñãna tuệ biết rõ. 

Yếm ô tuệ là tuệ quán xét thấy danh sắc là vô thường, 
khổ, vô ngã, là pháp đáng sợ hãi đầy dẫy vô số khổ nguy 
hại rồi phát sanh nhàm chán không mong muốn danh sắc, 
không mong muốn sanh trở lại nữa chỉ muốn nhanh chóng 
tác chứng Níp Bàn. Tuệ trong nơi đây ám chỉ riêng biệt đến 
tuệ fu (bhaävanamayapañña) tức tuệ sanh lên với người tu 
tiễn minh quán nghiệp xứ, đạt đến tuệ này không ám chỉ đến 


~^~— 


tuệ văn (sutamayapaññ8) và fuệ f (cintãamayapaññ). 

Từ “nhàm chán” trong nơi đây không ám chỉ đến nhàm 
chán của dân gian như nhàm chán cuộc sông rôi suy nghĩ tự 
sát... chỉ ám chỉ đên nhàm chán trong pháp hành danh sắc. 
Ngài nêu lên ví dụ như sau: 


248 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Ví Dụ Về 4 Loại Yếm Ô Tuệ 


1- Người ta bắt con chim nhốt vào trong lồng bạc, lồng 
vàng, lồng ngọc man, lồng ngọc đen tuyên, đều là lồng có 
nhiều giá trị nhưng con chim đó không hề vui thích muốn 
ở trong lồng đó mà chỉ nỗ lực tìm kiếm con đường thoát ra 
để bay đi trốn khỏi chiếc lồng đáng nhàm chán vô cùng đó. 
Điều này như thế nảo thì hành giả khi tu tiễn đến yếm ố tuệ 
cũng như thế đó thường nhàm chán danh sắc, nhàm chán 
trong cõi, nhàm chán trong 4 sanh loại, nhàm chán trong Š 
sanh hữu, nhàm chắn trong 7 thức trú, nhàm chán trong 9 
hữu tình cư... giống như vậy. 


2- Con thiên nga chỉ vui thích sống dưới chân núi 
Cittarakuta, không vui thích sống trong hang bẩn thiu gần 
nhà người chiên đà la không sạch sẽ, thường thích thú ở 
trong 7 hỗ lớn như thế nảo thì hành giả tu tiến minh quán 
nghiệp xứ đạt đến yêm ô tuệ cũng như thế đó, thường không 
vui thích danh sắc có sự tiêu hoại không bền vững lâu dài 
chỉ có khổ nguy hại mà mình quán thấy được rõ ràng và chỉ 
vui thích riêng biệt trong 7 tùy quán bởi vì tu tiến làm thành 
nền tảng thường xuyên không dễ duôi. 


3- Con sư tử chúa cho dủ bị người bắt nhốt vào trong 
lồng bằng vàng cũng không vui thích chỉ vui thích riêng biệt 
trong rừng Hy Mã Lạp Sơn rộng 3 ngàn do tuần như thế nào 
thì hành giả tu tiến minh quán nghiệp xứ đạt đến yếm ô tuệ 
cũng như thế đó thường không vui thích trong 3 cõi là cõi 
dục, cõi sắc và cõi vô sắc. 


249 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


4- Bạch tượng Chaddanta thường không vui thích trong 
dân chúng chỉ vui thích riêng biệt trong rừng rậm gần hồ 
nước như thế nào thì hành giả tu tiến minh quán nghiệp xứ 
cũng giống như vậy, thường không vui thích trong tất cả 
danh sắc chỉ vui thích riêng biệt sự vắng lặng mà mình đã 
thấy rằng: “Nếu không tiếp tục sanh trở lại nữa thì thật sự 
thoát khỏi sợ hãi”, người đó có tâm hướng về xuôi theo Níp 
Bàn giống như sông Gangã có dòng nước chảy xiết cuỗn 
trôi khúc cây hướng ngay đến biến cả. 


7 Tùy Quán 
(Anupassan3) 


7 tùy quán là vô thường tùy quán (aniccanupassan3), 
khổ tùy quán (dukkhãnupassanä), vô ngã tùy quán 
(anattänupassan3), yếm ố tùy quán (nibbidãnupassan8), 
ly tham tùy quán (viragänupassana), diệt tùy quán 
(mrodhanupassan8a)vàxảlytùy quán(patInissagganupassan3). 


I- Vô thường tùy quán (aniccänupassan3): Việc 
thường xuyên quán thấy danh sắc là vô thường. Tóm lại có 
2 loại là (hẩm xét vô thường tùy quán và ước định vô thường 
tùy quán. 

Thẩm xéf vô thường tùy quản 
((paccakkhaaniccänupassanä): Quán xét thấy danh sắc theo 
đường mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm là vô thường đảo lộn 
biến đồi. 


250 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Ước định vôthường tùy quán(anumãnaaniccãnupassanä): 
Quán xét thấy danh sắc bên ngoài đang có trong 31 cõi cả 
trong quá khứ lẫn vị lai là pháp vô thường đảo lộn biến đổi 
như nhau bởi ước định rằng phải có sanh diệt giỗng như 
danh sắc trong hiện tại. 


Vô thường tùy quán nói theo chỉ tiết có 8 tức quán xét 
thấy danh sắc là pháp vô thường, là pháp giao động, là pháp 
lụn bại, là pháp không bền vững, thường nhiên biến đổi, có 
sự tiêu hoại, bị duyên tạo tác và có sự chết. 


Khi quán xét thấy như vậy thì đoạn trừ được /hưởng 
tưởng tức suy tưởng sai lầm là pháp thường còn, không 
quán xét thấy danh sắc theo trường hợp thường còn như vậy 
gọi là vô thường tùy quán. 


2- Khô tùy quán (dukkhãnupassanä): Việc thường 
xuyên quán thấy danh sắc là khổ. Tóm lại có 2 loại là /hẩm 
xét khổ tùy quán và ước định khỗ tùy quán. 


Thẩm xét khổ tùy quán (paccakkhadukkhãnupassan8): 
Quán xét thấy danh sắc theo đường mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
tâm là khổ rõ ràng bởi vì đầy dẫy sự áp bức nhiệt não bị tạo 
tác, thường xuyên có sự biến đổi tâm cũng sanh lên nhàm 
chán giảm bớt sự vui thích hài lòng. 

Ước định khổ tùy quán (anumãanadukkhäãnupassan8): 
Quán xét thấy danh sắc là khổ bởi ước định như quán xét 
danh sắc bên ngoài đang có trong 31 cõi cả trong quá khứ 
và vị lai cũng đầy dẫy khổ sẽ phải diệt đi không thể bền 


cội 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


lâu giống như danh sắc trong hiện tại nên làm nhân làm 
duyên cho phát sanh sự nhàm chán giảm bớt /ứzởng điền đảo 
(saññävipalläsa) cho răng danh sắc là lạc. 


Khỗ tùy quán nói theo chỉ tiết có 26 loại là: Quán xét 
thấy danh sắc là khổ, là bệnh hoạn, là ung nhọt, là mũi tên, 
là chật vật, có sự đau ốm, xấu xa, có sự bất hạnh, là sợ hãi, 
có chướng ngại, không có nơi chống đỡ, không có nơi ân 
núp, không là nơi nương tựa được, là pháp rỗng không có sự 
nguy hại khốn đồn làm căn cội, là người giết hại tất cả chúng 
sanh, là mỗi của ma vương, thường nhiên có sự sanh, thường 
nhiên có sự già, thường nhiên có sự bệnh, thường nhiên có 
sự chết, thường nhiên có sự sầu muộn, thường nhiên có sự 
than khóc, thường nhiên có tâm khốn đốn, thường nhiên có 
sự phiền toái. 


Việc quán xét thấy danh sắc là khô bằng trường hợp như 
vậy gọi là khổ tùy quán. 


3- Vô ngã tùy quán (anat(änupassanä): Việc thường 
xuyên quán thấy danh sắc là vô ngã, không phải là bản ngã, 
không dưới quyên lực sai khiển của bất cứ ai. Tóm lại có 
2 loại là thẩm xét vô ngã tùy quán và ước định vô ngã tùy 
quán. 

Thẩm xét vô ngã tùy quản (paccakkhaanattänupassan8): 
Quán xét thấy danh sắc theo đường mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
tâm là vô ngã không phải là bản ngã không diễn tiến theo 
tâm của bất cứ ai. 


Vào 9; 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Ước định vô ngã tùy quán (anumãnaanattänupassanä): 
Việc quán xét thấy danh sắc bên ngoài đang có trong 31 cõi 
cả trong quá khứ và vị lai đều là vô ngã, hoàn toàn không 
phải là bản ngã không diễn tiễn theo tâm của bất cứ ai không 
sai khiển được giống như danh sắc trong hiện tại. 

Vô ngã tùy quán nói theo chỉ tiết có 6 loại là: Quán xét 
thấy danh sắc trở thành loại khác, là pháp tiêu hoại, là pháp 
vô ích, là pháp rỗng không, không phải là bản ngã và không 
tìm thấy cốt lõi. Khi hành giả tu tiến minh quán nghiệp xứ 
quán xét thấy danh sắc bằng tướng trạng như vậy sẽ đoạn 
trừ được øñgã tưởng tức suy tưởng sai lầm là bản ngã, ta, họ 
diệt đi. 

Việc quán xét thấy danh sắc bằng trường hợp như vậy 
gọi là vô ngã tùy quán. 

4- Yếm ô tùy quán (nibbidãnupassanä): Việc thường 
xuyên quán thấy danh sắc là pháp đáng sợ hãi, là khổ nguy 
hại rồi phát sanh nhàm chán có 2 loại: 


Thẩm xét yếm Ô tùy quản. 

Ước định yếm ó tùy quán. 

Thẩm xét yếm ô tùy quán (paccakkhanibbidãnupassan8): 
Quán xét thây danh sắc theo đường mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
tâm là khô nguy hại rôi phát sanh nhàm chán. 

Ước định yếm ô tùy quán (anumãnanibbidãnupassan3): 
Việc quán xét thây danh sắc bên ngoài đang có trong 3l cõi 


`) 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


cả trong quá khứ và vị lai là pháp đáng sợ hãi đầy dẫy khổ 
nguy hại rôi phát sanh nhàm chán bởi ước định rắng sẽ bị 
diễn tiên giông như danh sắc trong hiện tại. 


Khi người nào quán xét thấy danh sắc rõ ràng như vậy 
thì người đó sẽ đoạn trừ được sự vui thích đối với hỷ ái 
(sappititanh3) tức ái dục có sự hân hoan thỏa thích với 
ngũ dục. 


5- Ly tham tùy quán (viraägänupassan3): Việc thường 
xuyên quán thấy danh sắc sanh lên theo 6 môn là pháp đáng 
sợ hãi là khô nguy hại phát sanh nhàm chán rôi lăng dịu dục 
vọng, có 2 loại là: 

- Thâm xét ly tham tùy quán. 

- Uớc định ly tham tùy quán. 

Thẩm xét ly tham tùy quán (paccakkhavirägänupassan8): 
Quán xét thây sự sanh diệt của danh sắc theo 6 môn như 
đường mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm băng sự tỏ tường rôi 
phát sanh nhàm chán lăng dịu bớt dục vọng. 

Ước định ly tham tùy quán (anumãnavirägänupassan3): 
Việc quán xét thây danh sắc bên ngoài đang có trong 3l cõi 
là pháp đáng sợ hãi diễn tiễn bởi khổ nguy hại rồi phát sanh 
nhàm chán lăng dịu dục vọng. 

Khi hành giả thực hành pháp đến tuệ này thì sẽ đoạn trừ 
được /hamn ái (räga) tức dục vọng vui thích trong pháp hành. 


254 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


6- Diệt tùy quán (nirodhãnupassanä): Việc thường 
xuyên quán xét thấy sự diệt của danh sắc có 2 loại là: 


- Thẩm xét diệt ty quán. 
- Uớc định diệt tìy quản. 


Thẩm xét diệt từy quán (paccakkhanirodhänupassan8): 
Quán xét thây sự diệt của danh sắc rõ ràng theo 6 môn Tôi 
phát sanh nhàm chán lăng dịu đi dục vọng. 


Ước định diệt tùy quán (anumänanirodhãnupassanä): 
Việc quán xét thấy danh sắc bên ngoài đang có trong 31 cõi 
cả trong quá khứ và vị lai bằng ước định rằng sẽ phải diệt đi 
giống như danh sắc trong hiện tại. 

Khi hành giả quán xét đến sự diệt của danh sắc như vậy 
sẽ đoạn trừ được /áp (samudaya) là nhân sanh khô. 

7- Xả ly tùy quán (pa{inissaøøanupassan8): Việc 
thường xuyên quán xét thấy danh sắc là pháp vô thường, 
khổ, vô ngã là pháp đáng sợ hãi đầy dẫy nguy hại đoạn trừ 
được tưởng sai lầm suy nghĩ rằng là pháp thường còn, an 
lạc, bản ngã là pháp đẹp đẽ có 2 loại là: 

- Thẩm xét xả ly tùy quán. 

- Uớc định xả ly tùy quán. 

Thẩm xéf xả ly tùy quản 
(paccakkhapatinissaggãnupassanä): Quán xét thấy danh sắc 
theo đường mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm là vô thường, khổ, 


T22 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


vô ngã bằng sự rõ ràng tường tận nhồ bỏ được tưởng điên 
đảo (saññavipallãsa). 


Ước định xả ly tùy quán 
(anumãnapatinissaggänupassan): Việc quán xét thấy danh 
sắc bên ngoài đang có trong 31 cõi cả trong quá khứ và vị 
lai là vô thường, khổ, vô ngã giống như vậy. 


Khi hành giả tu tiến minh quán quán xét thấy danh 
sắc bằng trường hợp như vậy thì sẽ đoạn trừ được chấp 
thủ trong danh sắc là thường còn, an lạc, bản ngã là pháp 
đẹp đẽ. 


Khi người nảo tu tiễn minh quán nghiệp xứ đạt đến yếm 
ố tuệ thì người đó thường vui thích trong 7 tùy quán, tuệ 
này làm nhân làm duyên trọng yếu dẫn dắt làm cho hành giả 
mau chóng tác chứng Níp Bàn. 


3 Tuệ Quán 
(Vipassanäñana) 


Kinh hãi tuệ (bhayañãna) là tuệ quán xét thấy danh sắc 
đáng sợ hãi, Quá hoạn tuệ (adInavañana) là tuệ quán xét 
thấy danh sắc nguy hại, Yếm ó tuệ (nibbidãñãna) là tuệ quán 
xét thấy danh sắc đáng nhàm chán. Cả 3 tuệ này chỉ khác 
nhau từ ngữ nhưng ý nghĩa thì giỗng nhau, như trong Vô 
Ngại Giải Đạo (patisambhidamagga) quyền thứ 31, điều 
507 xác chứng rằng: 


256 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


“Vã ca bhayatupatthane pañña yañca adInave ñãnam yä 
ca nIbbida Iime dhamma ekattha byañJanameva nãnam”. 


Cả 3 tuệ như kinh hãi tuệ, quá hoạn tuệ và yếm ó tuệ có 
ý nghĩa như nhau chỉ khác từ ngữ mà thôi. 


Khi người thực hành pháp tu tiễn minh quán nghiệp xứ 
trải qua tuần tự kề từ danh sắc phân tích tuệ cho đến tuệ này, 
nếu sát na nào quán xét thấy danh sắc hiển lộ là pháp đáng 
sợ hãi thì sát na đó được xếp vào Kinh hãi tuệ, nếu sát na 
nào quán xét thấy danh sắc hiển lộ là pháp nguy hại thì sát 
na đó được xếp vào Quá hoạn tuệ, nếu sát na nào quản xét 
thấy danh sắc hiển lộ là pháp đáng nhàm chán và khi nhàm 
chán danh sắc rồi thì tâm cũng hướng về văng lặng thì sát na 
đó được xếp vào Yếm ô tuệ. 


Ví Dụ Về Danh Sắc 


Người tu tiến minh quán thường quán xét thấy danh sắc 
sanh lên trong thế gian này do nghiệp cũ làm duyên, danh 
sắc đang diễn tiến trong sát na này hay danh sắc già hay 
danh sắc đang tạo nghiệp là nhân làm cho tục sinh tiếp tục 
hay danh sắc phải đi tục sinh trong các sanh hữu hay danh 
sắc đang sanh lên hay danh sắc đang diễn tiễn theo mãnh lực 
của nghiệp quả hay danh sắc đã sanh lên đang diễn tiến làm 
duyên cho sự già hay danh sắc đang than khóc hoặc danh 
sắc đang có tâm khốn đốn do quyến thuộc chết, tài sản bị 
lửa thiêu cháy, bị bệnh tật hoành hành hoàn toàn đáng kinh 


Si 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


hãi, là pháp đáng sợ hãi, là khổ, là miếng mỗi nhử của luân 
hồi, là miếng mồi nhử của thế gian, là miếng mỗi nhử của 
phiền não, là pháp hành tạo tác làm cho tất cả chúng sanh 
nhiệt não, không là nơi bảo vệ kháng cự, không là nơi ân 
nấp, không là nơi nương tựa trong cõi nào được cho nên 
mới không mong muốn danh sắc trong các cõi, trong sanh 
loại, trong tất cả sanh hữu không chấp thủ bám víu danh sắc 
trong 3 cõi như cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới 
hiển lộ giống như hầm lửa đầy dẫy than hồng không ngọn 
bởi vì cứ điểm của khối khổ như sự sanh... bởi vì làm cho 
tất cả chúng sanh bị khổ sở nghiêm trọng, 4 đại như địa đại, 
thủy đại, hỏa đại, phong đại trong khắp thân thể sẽ hiển lộ 
giống như loài thú có nọc độc tàn bạo, có miệng răn chắc, 
miệng hôi thúi, miệng hung bạo, miệng sắc bén. 

Điều này tương ứng với lời mà Đức Thế Tôn phán dạy 
trong Tương Ưng Bộ Kinh (samyuttanikãya) phẩm 6 xứ 
(salayatanavagga) (điều thứ 135) rằng: “Ghoravisäti kho 
bhikkhave catunnetam mahabhutanam adhivacanam”. Này 
các tỳ kheo loäi thú có nọc độc tàn bạo này là tên gọi của 4 
sắc tứ đại. 

5 uân sẽ hiển lộ giống như người đao phủ thủ đang chực 
chờ vung đao lên chặt đầu bởi vì dẫn đến khổ, dẫn đến sự 
chết, mỗi uân luôn hành hạ áp bức suốt. Tương ứng với 
điều pli như: “Pañca vadhakã paccatthikãti kho bhikkhave 
pañcannetam upadanakkhandhaãnam adhivacanam”. 


258 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Này các tỳ kheo, 5 người đao phủ thủ nguy hiểm là tên 
gọi của gñ thủ uán. 


Sáu nội xứ hiển lộ giống như ngôi nhà hoang, lúc đầu 
nghĩ là ngôi nhà có vô sô gạo, cá, thức ăn khi đi vào thì 
không thây gì cả. 

Điều nảy tương ứng trong Tương Ưng Bộ Kinh Phẩm 6 
xứ (điều 315) xác chứng răng: 


“SuññagamotIi kho bhikkhave channetam aJJhattikaãnam 
ayatananam adhivacanam cakkhuto cepI tam bhikkhave 
pandito tucchakameva khäyati suññakameva khãyati”. 


Này các tỳ kheo, ngôi nhà hoang là tên gọi của 6 nội xứ, 
tỳ kheo là bậc hiền trí khôn ngoan có trí tuệ có mắt tốt nên 
đi vào xem xét ngôi nhà hoang tức 6 nội xứ thì sẽ hiện bày 
với người có mắt tốt tức người có trí tuệ tỉnh tường rằng là 
pháp trống không là pháp vô ích là pháp rỗng tuếch thật sự. 

Sáu ngoại xứ cũng sẽ hiển lộ giống như tướng cướp giết 
hại dân làng bởi vì sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp các cảnh 
nảy hành hạ làm cho tất cả chúng sanh nhiệt não, đau khô 
đưa đến sự chết hằng hà sa số cho đến không thể ước lượng 
được như cãi lộn nhau, chửi bới nhau, tranh đoạt nhau, đánh 
nhau, giết nhau bởi vì sắc... chỉ riêng biệt mỗi một người, 
nếu gom lại cả thế gian thì không thê đếm được. Đức Tối 
Thượng Pháp Vương mới thuyết trong Tương Ưng Bộ Kinh 
Phẩm 6 xứ điều 316 rằng: 


“Cora gamaphatakai kho bhikkhave channetam 


c3 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


bahiranam äyatananam adhivacanam bhikkhum bhikkhave 
haññati manapamanäapesu rũpesu”. 


Này các tỳ kheo, đướng cướp giết hại dân làng là tên gọi 
của 6 ngoại xứ, tỳ kheo khi mắt thấy sắc tốt hay xấu cũng 
sanh lên nhiệt não, khi tai nghe thấy, mũi ngửi mùi, lưỡi 
nếm vị, thân xúc chạm nóng, lạnh, cứng, mềm, tâm suy nghĩ 
cảnh pháp cũng làm cho nhiệt não giống như vậy. 7 thức trú, 
9 hữu tình cư cũng sẽ hiện bày y như 11 đống lửa như tham, 
sân, sĩ... lây lan khắp nơi rồi rực cháy suốt. Tương ứng với 
Phật ngôn hiện bày trong Tương Ưng Bộ Kinh Phẩm 6 xứ 
điều 11 rằng: 


“Cakkhum bhikkhave ädittam... kena adittam raägagsgina 
dosagøgina mohaggnä Jäatiyä Jaramaranena sokehI parideveh1 
dukkhehi domanassehI upäyäseh1”. 


Này các tỳ kheo lửa lan khặp, lửa lan khắp là gì? Lửa 
tham, sân, s1, sanh, già, chêt, sâu, b1, khô, ưu, não là lửa lan 
khắp mọi nơi. 


Tất cả danh sắc sẽ hiển lộ với hành giả giống như ung 
nhọt, ô bệnh hoạn, là mũi tên, là pháp hiểm họa, là pháp có 
bệnh tật, không có sự lạc quan chỉ có khổ, không có mùi vị, 
không có may mắn chỉ có bất hạnh, là khối nguy hại to lớn 
vĩ đại nhất thế gian giống như rừng rậm có vô số loài thú dữ 
làm kinh hoàng sợ hãi, lông tóc dựng đứng, giống như hang 
động có hồ, giống như hỗ có cá sấu, thủy quái, dạ xoa, giỗng 
như kẻ thù đang giơ đao lên chặt đầu, giống như vật thực 


260 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


pha lẫn thuốc độc, giống như con đường có kẻ cướp đang 
chực chờ rình rập để cướp đoạt, giống như ngôi nhà bị lửa 
thiêu cháy, giống như bãi chiến trường có đoản binh chuẩn 
bị giao chiến. 


Khi danh sắc hiển lộ với hành giả như trường hợp trên 
thì tâm của hành giả sẽ hướng về sự văng lặng (santipada) 
tức làm cho tâm được văng lặng. 


Vắng Lặng 
(Santipada) 


Một vị vua dẫn đoàn quân đi giao chiến nhưng con đường 
đó nhiều hiểm trở không có nước để uống đề tắm rửa, đoàn 
quân cùng nhau kiệt sức, đức vua mới truyền lệnh trấn an 
rằng: Này ba quân tướng sĩ, con đường tiếp tục phía trước 
khoảng 50 do tuần có hồ nước lớn, tràn đầy nước sạch, là 
nơi đáng nghỉ ngơi nương vào bóng râm mát mẻ, chúng ta 
hãy mau chóng đi đến”. Khi đoàn quân nghe đức vua truyền 
lệnh như vậy, mặc dù đoàn quân chưa từng thấy hồ nước đó 
thật nhưng cũng cùng nhau hướng đến đi tìm và cùng nhau 
căm cúi nhanh chóng ra đi tiếp tục theo đường không chần 
chờ để sẽ được hồ nước tắm rửa, ăn uống, ngủ, nghỉ ngơi 
thư giãn thoải mái. Điều này như thế nảo thì người thực 
hành pháp cũng thường hướng đến tâm vắng lặng, vui thích 
để vắng lặng giống như vậy. Vắng lặng có nhiều nhóm như 
dẫn chứng tóm tắt sau đây: 


261 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


1- Hành giả có trí tuệ quán xét thấy sự sanh lên là sợ hãi, 
là khô, là miêng môi, là pháp hành. Sự không sanh lên thoát 
khỏi sợ hãi là an lạc, không là miêng môi, là Níp Bàn. 


2- Sự diễn tiễn của danh sắc là sợ hãi, là khô, là miếng 
môi, là pháp hành. Sự không diễn tiên thoát khỏi sợ hãi là 
an lạc, không là miêng môi, là Níp Bản. 


3- Danh sắc là sợ hãi, là khổ, là miếng mồi, là pháp 
hành. Sự không có danh sắc là thoát khỏi sợ hãi, là an lạc, 
không là miêng môi, là Níp Bàn. 

4- Danh sắc đang tích lũy nghiệp để làm cho tái sanh 
nữa là sợ hãi, là khô, là miêng môi, là pháp hành. Không 
có danh sắc tích lũy nghiệp là thoát khỏi sợ hãi, là an lạc, 
không là miêng môi, là Níp Bàn. 

5- Sự tái sanh nữa là sợ hãi, là khổ, là miếng môi, là 
pháp hành. Sự không tái sanh nữa là thoát khỏi sợ hãi, là an 
lạc, không là miêng môi, là Níp Bàn. 

6-Sanh hữu phải tục sinh là sợ hãi, là khổ, là miếng môi, 
là pháp hành. Không có sanh hữu là thoát khỏi sợ hãi, là an 
lạc, không là miêng môi, là Níp Bàn. 

7- Sự sanh lên của tất cả uẫn là sợ hãi, là khổ, là miếng 
môi, là pháp hành. Không sanh lên của tât cả uân là thoát 
khỏi sợ hãi, là an lạc, không là miêng môi, là Níp Bàn. 

8-Sự diễn tiến của dị thục quả là sợ hãi, là khổ, là miếng 
môi, là pháp hành. Không diễn tiên của dị thục quả là thoát 
khỏi sợ hãi, là an lạc, không là miêng môi, là Níp Bàn. 


262 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


9- Sanh là sợ hãi, là khổ, là miếng môi, là pháp hành. 
Không sanh là thoát khỏi sợ hãi, là an lạc, không là miếng 
mồi, là Níp Bàn. 

10- Già là sợ hãi, là khổ, là miếng môi, là pháp hành. 
Không giả là thoát khỏi sợ hãi, là an lạc, không là miếng 
môi, là Níp Bản. 

11- Bệnh là sợ hãi, là khổ, là miếng môi, là pháp hành. 
Không bệnh là thoát khỏi sợ hãi, là an lạc, không là miếng 
môi, là Níp Bản. 

12- Chết là sợ hãi, là khổ, là miếng môi, là pháp hành. 
Không chết là thoát khỏi sợ hãi, là an lạc, không là miếng 
mồi, là Níp Bản. 

13- Sầu là sợ hãi, là khổ, là miếng môi, là pháp hành. 
Không sâu là thoát khỏi sợ hãi, là an lạc, không là miếng 
môi, là Níp Bàn. 

14- Bi là sợ hãi, là khổ, là miếng môi, là pháp hành. 
Không bï là thoát khỏi sợ hãi, là an lạc, không là miếng môi, 
là Níp Bàn. 

15- Não là sợ hãi, là khổ, là miếng môi, là pháp hành. 
Không não là thoát khỏi sợ hãi, là an lạc, không là miếng 
mồi, là Níp Bàn. 

Khi hành giả hướng đến tâm vắng lặng như vậy thì pháp 
hành tức danh sắc đang hiển lộ là nơi sợ hãi cũng sẽ hiện 
bày là pháp nhiều nguy hại, là nơi thật sự đáng nhàm chán. 


263 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Thực Hành Theo Tuần Tự 


Trí tuệ duy nhất có thê làm cho thành tựu 3 phận sự như 
quán xét thấy danh sắc là sợ hãi, có nhiều nguy hại và nhằm 
chán tức tâm của hành giả sẽ không dính mắc trong danh 
sắc bởi vì quán thấy được bằng trí tuệ sáng suốt là pháp có 
nhiều nguy hại. 


Có tâm muốn thoát khỏi, muốn trốn tránh khỏi danh 
sắc, khỏi luân hồi bởi vì mình thấy rõ ràng danh sắc là pháp 
không bắt biến, không bền vững, không có cốt lõi, là pháp 
chỉ diễn tiền khoảng chút ít thời gian, muốn đem mình 
ra khỏi, muốn vươn mình ra khỏi, muốn trốn tránh khỏi 
danh sắc, muốn thoát khỏi biển luân hồi, duy nhất muốn 
tác chứng Níp Bàn, luôn nhàm chán không vui thích trong 
pháp hành tức danh sắc diễn tiến trong cõi dục giới, cõi sắc 
giới, cõi vô sắc giới bởi vì pháp hành trong các cõi, sanh 
loại, sanh hữu, thức trú, hữu tình cư hoàn toàn chỉ có sự rã 
tan tiêu hoại suy vong. 


Kết Thúc Yếm Ô Tuệ 


“` 


264 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


9- Dục Thoát Tuệ 
(Muñcitukamyatañäna) 

Dục thoát tuệ là tuệ thẩm xét mong muốn thoát khỏi 
danh sắc bởi quán xét thấy danh sắc đáng sợ hãi, là khổ 
nguy hại, là mồi nhử làm cho say mê dính mắc trong luân 
hồi, là pháp hành tạo tác làm cho thường xuyên nhận lãnh 
nhiệt não và biến đổi tâm cũng phát sanh nhàm chán, muốn 
trốn tránh thoát khỏi pháp hành, muốn thoát khỏi luân hồi, 
tâm cũng hướng đến Níp Bàn. 


Luân Hồi 
(Samsãäravatta) 
Luân hồi (samsãravatfa) được phân ra thành Samsara 
+ Vatta, samsara là luân chuyên không gián đoạn có 3 là: 

1- Khổ cảnh luân hồi (apäyasamsãra). 

2- Nhàn cảnh luân hồi (kãmasugatisamsãra). 

3- Phạm thiên giới luân hồi (brahmasamsãra). 
1- Khổ cảnh luân hồi là luân chuyển trong 4 cõi khổ 


như địa ngục, ngạ quỷ, atula, bàng sanh, bởi mãnh lực của 


265 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


phiền não như tham, sân, si. Đôi khi ngài gọi là „ân hồi bậc 
hạ (hetthimasamsara) luân chuyển vào trong cõi phía dưới 
tức 4 khô cảnh. Khổ cảnh luân hồi với luân hồi bậc hạ giống 
nhau chỉ khác nhau từ ngữ. 


2- Nhàn cảnh luân hồi là luân chuyên trong 7 cõi vui 
dục giới như cõi nhân loại, 6 cõi chư thiên dục giới. Tổng 
cộng 7 cõi luân chuyên bằng mãnh lực đại thiện hoặc do 
nương vào thập thiện hạnh. Đôi khi ngài gọi là luân hồi 
bậc trung (majjhimasamsãra) luân chuyền trong cõi vui bậc 
trung tức 7 cõi vui dục giới. Nhàn cảnh luân hồi với luân 
hồi bậc trung giống nhau chỉ khác từ ngữ, ví như người đàn 
ông đã có gia đình, nếu người vợ gọi người đó thì sẽ gọi là 
chồng còn nếu con cái gọi thì sẽ gọi là cha nhưng sự thật thì 
chỉ có một người nhưng kêu gọi khác nhau. 


3- Phạm thiên giới luân hồi là luân chuyên trong cõi 
phạm thiên như luân chuyên trong 16 cõi phạm thiên sắc 
giới và 4 cõi phạm thiên vô sắc giới. Đôi khi ngài gọi là luân 
hồi bậc thượng (uparimasamsãra), việc luân chuyên trong 
vòng luân hồi bậc cao gồm có 20 cõi phạm thiên do nương 
vào 9 thiện đáo đại là 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới. 

Tâm của hành giả khi tiến hành đến dục thoát tuệ thì 
muốn thoát khỏi luân hồi bởi vì quán xét thấy thật sự rõ ràng 
sự sanh lên trong cõi này, sự diễn tiễn của uẫn đã sanh lên, 
sự vô thường của danh sắc, sự tích lũy của nghiệp sẽ làm 
cho tái sanh nữa, sự sanh lên nữa trong các sanh hữu sẽ sanh 
lên như khổ cảnh, nhàn cảnh, sự sanh lên của tất cả uân, sự 


266 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


diễn tiễn của quả nghiệp sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, não 
hoàn toàn là sợ hãi, là khổ nguy hại, là mỗi nhử làm cho say 
mê dính mắc trong cõi, là pháp hành tạo tác làm cho nhận 
lãnh nhiệt não, mới phát sanh nhàm chán không hân hoan 
không vui thích không dính mắc, tâm luôn muốn trốn tránh 
thoát khỏi bởi vì thấy tỏ tường rằng nếu không có danh sắc 
sẽ được bình an thoát khỏi sợ hãi, là an lạc, không là môi 
nhử làm cho say mê, là Níp Bàn. Tâm có sức mạnh chỉ 
nhăm đến sẽ trốn tránh thoát ra khỏi pháp hành và luân hồi. 


Ví Dụ Về 8 Loại Dục Thoát Tuệ 


1- Cá mắc vào lưới bẫy, mắc vào lưới chài, mắc vào lưới 
kéo thường giãy giụa muốn thoát ra khỏi lưới bẫy, khỏi lưới 
chải, khỏi lưới kéo như thế nào thì hành giả cũng như thế đó. 

2- Êch đang bị rắn ngậm trong miệng giãy giụa kêu la, 
muốn thoát ra khỏi, muốn nhảy trốn ấn nấp vào trong nước 
sâu cho đến khả năng tận cùng như thế nào thì hành giả 
cũng như thế đó. 


3- Gà rừng là con thú thường luôn ở trong rừng, khi 
người đặt bẫy bắt được đem nhốt vảo trong lồng thì luôn 
giãy giụa chộn rộn không được an lạc chỉ có khổ hành hạ 
muốn thoát ra, muốn bay trốn vào rừng xanh bạt ngàn vô 
cùng thoải mái mà mình đã từng sống tự do như thế nảo thì 
hành giả cũng như thế đó. 


267 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


4- Con nai mắc vào bẫy kiên có thường cố găng vùng 
vây cho đên kiệt sức bởi muôn thoát ra khỏi bây như thê nào 
thì hành giả cũng như thê đó. 


5- Con răn nằm ở trong tay của thầy bắt răn thường 
muốn thoát ra khỏi tay của thầy bắt rắn, muốn trốn chạy vào 
trong rừng rậm đề được thanh thản như thế nảo thì hành giả 
cũng như thế đó. 


6- Con voi bị sa lầy muốn vươn mình lên khỏi vũng lầy 
cô găng băng mọi phương cách đê tự mình thoát khỏi vũng 
lây như thê nào thì hành giả cũng như thê đó. 


7- Rồng chúa nằm trong miệng kim xí điều thường muốn 
thoát ra trôn khỏi như thê nào thì hành giả cũng như thê đó. 


8- Người đàn ông bị kẻ thù bao vây muốn thoát ra khỏi 
đề chạy trôn phải nỗ lực hết sức tìm đường trốn tránh đề 
thoát thân như thê nào thì hành giả cũng như thê đó. 


Hành giả khi thực hành đến tuệ này thường không vui 
thích, không dính mắc trong danh sắc thường xuyên chỉ có 
sự tiêu hoại, chỉ có sự chấm dứt sự diệt mắt, ngay cả tất cả 
nơi đang có cũng chỉ như nhau trong các cõi, sanh loại, sanh 
hữu, thức trú, hữu tình cư thì tâm của hành giả chỉ muốn 
thoát ra, muốn trốn khỏi tất cả pháp hành, không luyến tiếc 
trong mọi pháp hành, tất cả pháp hành hiển lộ chỉ có sợ hãi, 
chỉ có vô số nguy hại là nơi đáng nhàm chán mới muốn trồn 
tránh, muốn thoát khỏi nhanh chóng rồi tinh cần thực hành 
tiếp tục không thối giảm. 


268 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Thực Tánh Của 15 Loại Dục Thoát Tuệ 


Tướng trạng của tuệ này hiên lộ theo như trong bộ Vô 
Ngại Giải Đạo (patisambhidämagøga) thì hành giả tiến hành 
đạt đến tuệ này thường có thực tánh như sau: 


I1- Có tâm muốn thoát khỏi sự sanh lên bởi vì thấy sự 
sanh lên là khổ, sự sanh lên là sợ hãi, sự sanh lên là vật chất 
làm cho dính mắc, sự sanh lên là pháp tạo tác. 


2- Có tâm muốn thoát khỏi sự diễn tiến của danh sắc bởi 
vì thấy sự diễn tiến không gián đoạn của danh sắc là khổ, là 
pháp đáng sợ hãi, là vật chất làm cho mê say dính mắc, là 
pháp tạo tác. 


3- Có tâm muốn thoát khỏi hiện tượng pháp hành 
(sankhãranimitta) tức dấu hiệu của danh sắc là pháp vô 
thường liên tục biến đổi... bởi vì thấy hiện tượng pháp hành 
là khổ, là pháp đáng sợ hãi, là vật chất làm cho say mê dính 
mắc, là pháp tạo tác. 

4- Có tâm muốn thoát khỏi sự tích lũy nghiệp làm cho 
tái sanh trong cõi mới nữa vì rằng việc tích lũy nghiệp là 
khổ, là pháp đáng sợ hãi, là vật chất (amisa) làm cho say mê 
dính mắc, là pháp tạo tác. 

5- Tâm muốn thoát khỏi sự tục sinh nữa bởi vì thấy rằng 
VIỆC chấp thủ tục sinh là khổ, là pháp đáng sợ hãi, là vật chất 
làm cho say mê dính mắc, là pháp tạo tác. 


6- Tâm muốn thoát khỏi sanh hữu bởi vì thấy răng các 


269 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


sanh hữu như cõi vui, cõi khổ... đều là khổ, là pháp đáng sợ 
hãi, là vật chât làm cho say mê dính mặc, là pháp tạo tác. 


7- Tâm muốn thoát khỏi sự phát sanh lên của tất cả uân 
bởi vì thấy rằng sự phát sanh lên của tất cả uẫn là khổ, là 
pháp đáng sợ hãi, là vật chất làm cho say mê dính mắc, là 
pháp tạo tác. 


8- Tâm muốn thoát khỏi sự diễn tiến quả của nghiệp bởi 
thây răng quả của nghiệp khác biệt là khô, là pháp đáng sợ 
hãi, là vật chât làm cho say mê dính mặc. 


9- Tâm muốn thoát khỏi sanh bởi vì thấy rằng sanh (jãti) 
là khô, là pháp đáng sợ hãi, là vật chât làm cho say mê dính 
mắc, là pháp tạo tác. 


10- Tâm muốn thoát khỏi già bởi vì thấy rằng giả là khổ, 
là pháp đáng sợ hãi, là vật chất làm cho say mê dính mắc, là 
pháp tạo tác. 


11- Tâm muốn thoát khỏi bệnh bởi vì thấy rằng bệnh là 
khô, là pháp đáng sợ hãi, là vật chât làm cho say mê dính 
mặc, là pháp tạo tác. 


12- Tâm muốn thoát khỏi chết bởi vì thấy rằng chết là 
khổ, là pháp đáng sợ hãi, là vật chất làm cho say mê dính 
mắc, là pháp tạo tác. 

13- Tâm muốn thoát khỏi sầu muộn do quyến thuộc suy 
vong, tài sản SUY VONB, Suy vong do bệnh tật hoành hành bởi 
thấy rằng sầu muộn là khô, là pháp đáng sợ hãi, là vật chất 
làm cho say mê dính mắc. 


270 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


14- Tâm muốn thoát khỏi than van khóc lóc do bị các sự 
suy vong chi phôi bởi thây răng sự than van khóc lóc là khô, 
là pháp đáng sợ hãi, là vật chất làm cho say mê dính mắc. 


15- Tâm muốn thoát khỏi sự khốn đốn của tâm do bị 
các suy vong chi phôi bởi thây răng tâm khôn đôn là khô, là 
pháp đáng sợ hãi, là vật chât làm cho say mê dính mặc. 


Kết Thúc Dục Thoát Tuệ 


.2-0®, 
⁄ 


5/0 | 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


10- Trạch Sát Tuệ 


(Pafisankhãäñana) 


Trạch sát tuệ là tuệ quán thấy danh sắc băng cách miệt 
mài nôi tiêp dục thoát tuệ. 


Trạch sát tuệ (patisankhañana) được phân ra thành Pati 
+ Sankhã + Ñãna. Pati: Nhằm đến, quay lại, ôn lại, trở lại, 
nữa. Sankhã: Quán xét. Ñãna: Trí tuệ tức sự thấu hiểu khối 
pháp hành theo sự thật. 


Trạch sát tuệ là tuệ quay trở lại quán xét pháp hành 
theo tam tướng bằng 40 trường hợp như quán xét pháp hành 
là vô thường bằng 10 trường hợp, quán xét pháp hành là khổ 
bằng 25 trường hợp , quán xét pháp hành là vô ngã bằng 5 
trường hợp. Như trong kinh Vô Ngại Giải Đạo đề cập rằng: 

Tesam dhammanam cattalisaya akärehI 
anekadinavarasibhävapatisankhana vasena 
sutthuvippharataram vipassanañanam patisankhañanam nãma. 

Tuệ đang quán xét thấy ngũ uẫn theo tam tướng phát 
triển rộng rãi do năng lực quán xét thấy ngũ uấn là vô số 
nguy hại bằng 40 trường hợp gọi là Trạch sát tuệ. 


272 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


40 Trường Hợp Của Trạch Sát Tuệ 
1- Quán xét thấy ngũ uẫn là vô thường theo 10 trường 
hợp là: 
1- Quán xét thấy ngũ uân là vô thường (aniccam). 
2- Quán xét thấy ngũ uân là tan rã vĩ đại (paloka). 
3- Quán xét thấy ngũ uân là giao động biến đổi (cala). 
4- Quán xét thấy ngũ uân là lụn bại (pabhanga). 


5- Quán xét thấy ngũ uần là không bền vững thường tồn 
chi cả (addhuva). 


6- Quán xét thấy ngũ uân là thường nhiên biến đổi 
(viparnamadhamma). 


7- Quán xét thấy ngũ uân không có thực thể cốt lõi 
(asaraka). 


S- Quán xét thây ngũ uân thường xuyên có sự tiêu hoại, 
có sự tai họa, có sự suy vong (vibhava). 


9- Quán xét thấy ngũ uẫn bị duyên tạo tác bởi mãnh lực 
nghiệp, tâm, quý tiệt, vật thực. 


10- Quán xét thấy ngũ uân thường nhiên có sự chết, có 
sự diệt mất (maranadhamma). 

2- Quán xét thấy ngũ uẫn là khổ theo 25 trường hợp là: 

1- Quán xét thấy ngũ uấn thường xuyên bị áp bức không 
thê chịu đựng (dukkha). 


2/6) 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


2- Quán xét thấy ngũ uân là bệnh tật hành hạ đau đớn (raga). 


3- Quán xét thấy ngũ uẫn là mụn nhọt (ganda) tức giống 
như mụn nhọt nhưng có cả máu lẫn mủ đau nhức, là vết 
thương hôi thối trở thành ung thư, phong cùi, ghẻ cóc, bệnh 
thủy đậu, bệnh sâu quảng... 


4- Quán xét thấy ngũ uẫn là mũi tên (salla) liên tục xuyên 
thâu, đâm thủng như đau, nhức, mệt mỏi, ngứa, rát, nóng, 
lạnh, đói, khát... 


5- Quán xét thấy ngũ uần là bất hạnh (agha) tức chật vật, 
khô sở, nhiệt não. 

6- Quán xét thấy ngũ uân là nguồn gốc bất hạnh 
(aghamnla) là căn cội gốc rễ của sự chật vật, của sự nhiệt 
não do mãnh lực của các loại bệnh tật và các loại phiên não. 

7- Quán xét thấy ngũ uẫn là đau bệnh (abãadha) như bị 
băn, bị lửa, bệnh sôt, bệnh bại liệt, bệnh tiêu đường, bệnh 
suyễn, bệnh thở hồn hến, bệnh viêm nhiễm... 

8- Quán xét thấy ngũ uấn là hoạn nạn (ti) nguy hiểm chỉ 
có khô không tôt đẹp không an lạc. 

9- Quán xét thấy ngũ uấn là sầu muộn (upaddava) như bị 
xe đụng, bị xe cán, gặp phải những nguyên nhân khác nữa 
chặc thật sẽ xảy ra. 

10- Quán xét thấy ngũ uân là pháp đáng sợ hãi (bhaya) 
bởi vì sẽ phải đương đâu với vô sô sợ hãi như sợ hãi do nạn 
lửa thiêu cháy, sợ hãi do nạn lũ lụt, sợ hãi do nạn bão tô, sợ 


274 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


hãi do nạn trộm cướp, sợ hãi do nạn đói, nạn sanh, nạn già, 
nạn chết... 


11- Quán xét thấy ngũ uân là nguy hiểm (upasagsa) làm 
điều kiện ngăn trở không cho đời sông tiên hành được suôn sẻ. 


12- Quán xét thấy ngũ uần là vô hộ (atãna) không có gì 
kháng cự được phải diễn tiễn theo nguyên nhân của nó như 
già, bệnh, chết... 


13- Quán xét thấy ngũ uẫn là không kín đáo (alena) như 
không có gì bảo vệ được trôn tránh nơi đâu cũng không 
thoát khô. 


14- Quán xét thấy ngũ uấn không là nơi nương tựa 
(asarana) bởi vì phải diệt mât, tiêu hoại, suy vong không thê 
chịu đựng được. 


15- Quán xét thấy ngũ uân là tai họa (ãdinava) như có 
khô, có nhiêu nguy hại cả bên trong lân bên ngoài. 


16- Quán xét thấy ngũ uân là kẻ sát hại (vadhaka) bởi vì 
nó giông như người đao phủ thủ chực chờ vung đao lên giêt 
tầt cả chúng sanh suôt không ngoại trừ bât cứ aI. 

17- Quán xét thấy ngũ uân là hữu lậu (sãsava) tức nguồn 
cội của tứ lậu như đục lậu, hữu lậu, võ mình lậu, tà kiên lậu. 

I18- Quán xét thây ngũ uẫn là mỗi của ma vương 
(mãräm1Isa) tức môi nhử làm cho tất cả chúng sanh say 


mê dính vào bẫy giống như ngư phủ móc lưỡi câu vảo cần 
câu cá. 


2iả 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Môi của ma vương có 3 loại: 


Mỗi của thế gian (lokãmisa) tức ngũ dục như sắc, 
thinh, hương, vị, xúc. 


Mẫi của luân hồi (vaftãmisa) tức 3 luân là phiền não 
luân hồi (kilesavatfa) là luân chuyển do phiền não, nghiệp 
luân hồi (kammavatta) là luân chuyên do nghiệp, quả luân 
hồi (vipakavatta) là luân chuyển do quả của nghiệp, luân 
chuyên trong cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. 


Mỗi của phiền não (kilesãmisa) tức chính phiền não là 
môi nhử cho tất cả chúng sanh dễ duôi mê muội đắm nhiễm 
dính mắc trong bộc lưu luân hồi (oghasamsãra) không có 
cơ hội thấy được con đường của đạo, quả, Níp Bàn bởi vì là 
vật che mắt ngăn tâm làm cho thấy bánh xe là hoa sen, khô 
là an lạc. 


19- Quán xét thấy ngũ uẫn là thường nhiên sanh 
(jãtidhamma) tức thường nhiên sự sanh ra nhận lãnh khối 
khổ không vượt qua khỏi sự sanh được, sanh ra khi nào thì 
ôm lấy khổ khi đó giống như khi nhìn thấy ngoi lên từ đất 
khi nảo thì cũng đầy bụi đất ra khi đó. 

20- Quán xét thấy ngũ uấn là thường nhiên già 
(jaradhamma) tức có sự giả thì thường nhiên có sự suy sụp, 
có sự tiều tụy không có ai ngăn cấm và sửa đôi được. 

21- Quán xét thấy ngũ uân là thường nhiên bệnh 
(byadhidhamma) tức thường nhiên sự bệnh không có ai 
vượt qua khỏi được sự bệnh. 


276 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


22- Quán xét thấy ngũ uân là thường nhiên sầu 
(sokadhamma) tức sự sầu muộn do quyến thuộc suy 
vong, tài sản suy vong, bệnh tật suy vong là thường nhiên, 
không có aI vượt qua khỏi cho dù chỉ một người ngoại trừ 
bậc Thánh. 


23- Quán xét thấy ngũ uấn là thường nhiên ưu 
(paridevadhamma) tức thường nhiên có sự than khóc kê lê 
bởi vì bị các suy vong chi phôi. 


24- Quán xét thấy ngũ uấn là thường nhiên não 
(upãyãsadhamma) tức thường nhiên có tâm khốn đồn, khốn 
đốn do 5 nguyên nhân như quyến thuộc suy vong... Chỉ 
pháp: Sân. 

25- Quán xét thấy ngũ uân là phiền toái (sankilesadhammä) 
tức sự vân đục, phiền toãi do I0 phiền não là tham, sân, s1, ngã 
mạn, tà kiến, hoài nghi, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy. 


3- Quán xét thấy ngũ uấn là vô ngã theo 5 trường hợp là: 


I- Quán xét thấy ngũ uân là vô ngã (anattã) tức không 
phải bản ngã, không sai khiển được, không dưới quyền lực 
của bắt cứ ai. 

Vô ngã nghĩa là không diễn tiến trong quyền lực, sự 
việc vô ngã không hiền lộ bởi do cùng nhau nắm giữ là khối, 
là bản ngã, là ta, là họ. Việc thấy răng là ta gọi là tuân khối 
tưởng (ghanasaññã), chính thuần khối tưởng che đậy không 
cho thấy vô ngã. Thuần khối tưởng là tưởng sai lầm rằng 
là khối, là bản ngã, ta, họ có 3 loại là: 


sjÍ 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


1- Thuần khối tưởng (ghanasaññâ). 
2- Thuần khối phận sự (kiccaghana). 
3- Thuần khối cảnh (ãrammanaghana). 


Thuần khối tưởng tức thuần khối tập hợp 
(samuhanaghana) là khối danh khối sắc sanh lên, tồn tại, 
diệt mất như đi, đứng, ngồi, nằm hiểu là ta đi, ta đứng, ta 
ngồi, ta nằm... 


Thuần khối phận sự là việc làm của khối danh khối sắc 
như đi, đứng, ngồi, nằm thì sắc có phận sự chuyền động giống 
như làm theo chỉ thị của danh, danh có phận sự giống như 
người chỉ thị cho chuyển động nhưng thật ra chỉ là danh và 
sắc nhưng chúng ta hiểu sai là ta đi, ta đứng, ta ngồi, ta nằm... 


Thuần khối cảnh là hướng đến nắm lấy nhiều loại cảnh 
trở thành cùng một loại, như nắm lấy sắc theo đường mắt, 
nắm lấy tiếng theo đường tai, nắm lẫy mùi theo đường mũi, 
năm lấy vị theo đường lưỡi, năm lấy xúc theo đường thân 
rồi tưởng sai lầm rằng ta thấy sắc đẹp không đẹp, ta nghe 
tiếng hay không hay, ta ngửi mùi thơm mùi thối, ta nếm vị 
ngon không ngon, ta xúc chạm an lạc không an lạc hiểu 
như vậy gọi là ứưởng điên đảo (saññãvipallãsa). Khi hiểu 
sai thì năm giữ chấp thủ trong các cảnh đó rằng là ta, là của 
ta thuộc ngã kiến (attaditthi) hoặc thân kiến (sakkãyaditthi). 

2- Quán xét thấy ngũ uân là kẻ khác (para) tức liên tục 
biến đổi không bắt biến. 


278 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


3- Quán xét thấy ngũ uẫn là nhỏ nhoi (ritta) tức là pháp 
nhỏ nhoI có chút ít sanh lên không lâu thì tiêu hoại, diệt mất. 


4- Quán xét thấy ngũ uân là trông không (tuccha) tức 
trông không khỏi người, thú, bản ngã, ta, họ. 


5- Quán xét thấy ngũ uân là rỗng không (suñña) tức 
là pháp vô ích, là pháp rỗng không như rỗng không khỏi 
người, rỗng không khỏi thú, rỗng không khỏi bản ngã, ta, 
họ, không có chủ nhân, không có tạo hóa, không diễn tiễn 
trong quyên lực của bắt cứ ai. 


Hành giả tu tiến minh quán nghiệp xứ quán xét thấy 
danh sắc là vô thường, khổ, vô ngã theo 40 trường hợp như 
vậy thường thấy rằng là pháp không tốt đẹp, là hiện tượng, 
là dấu hiệu báo cho biết rằng là khổ đáng sợ hãi, không sạch 
sẽ, có mùi hôi thối đáng ghê tởm, tạo tác không ngừng nghỉ, 
có sắc kỳ lạ, có điệu bộ quái dị, không thấy có cốt lõi chỉ có 
sanh diệt suốt nên muốn thoát ra, muốn trốn khỏi rồi nỗ lực 
tìm kiếm con đường thoát khỏi và cỗ gắng thực hành đề làm 
cho phát tiền tuệ quán. 


Phương Pháp Của Việc Thoát Khỏi 


Trạch sát tuệ là tuệ quán xét thấy danh sắc là khổ nguy 
hại đáng sợ hãi, là mỗi của ma vương, phát sanh sự nhàm 
chán muốn trồn tránh, muốn thoát khỏi nên quyết tâm thực 
hành minh quán nghiệp xứ để tác chứng đạo, quả, Níp Bàn 


2) 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


bằng cách tìm kiếm phương pháp thoát khỏi theo 15 trường 
hợp như: 


I- Quán xét sự sanh lên và diệt mât của danh sắc rôi cô 
tâm thực hành đê tác chứng Níp Bàn. 


2- Quán xét sự diễn tiến của danh sắc đã sanh lên đang 
diễn tiễn không gián đoạn rồi cỗ tâm thực hành đề tác chứng 
Níp Bàn. 

3- Quán xét hiện tượng của pháp hành (sankhäranimitta) 
tức tướng của pháp hành danh sắc là pháp vô thường, khổ, 
vô ngã rồi cô tâm thực hành để tác chứng Níp Bàn. 


4- Quán xét thấy danh sắc đang tích lũy nghiệp, nghiệp 
làm cho tái sanh nữa nên chán nản muốn thoát khỏi rồi cố 
tâm thực hành để tác chứng Níp Bàn. 


5- Quán xét thấy danh sắc đang mới sanh lên là khổ 
đáng sợ hãi muôn thoát khỏi rôi cô tâm thực hành đê tác 
chứng Níp Bàn. 

6- Quán xét danh sắc đang ở trong các sanh hữu như cõi 
khô... là vô thường, khô, vô ngã rôi cô tâm thực hành muôn 
thoát khỏi đê tác chứng Níp Bàn. 

7- Quán xét danh sắc đang sanh lên là ngũ uẫn là vô 
thường, khô, vô ngã rồi cô tâm thực hành muôn thoát khỏi 
đê tác chứng Níp Bàn. 

§- Quán xét danh sắc đang diễn tiễn theo dị thục quả tức 
nghiệp của mình tạo khi sanh ra từ kiêp trước cho đên kiêp 


280 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


nảy sanh ra hoàn toàn là vô thường, khô, vô ngã rôi cô tâm 
thực hành đê tác chứng Níp Bản. 


9- Quán xét thấy danh sắc đang sanh lên là sắc tánh 
(rũpajãti), danh tánh (nãmajäti), sắc thế gian (rũpaloka), 
danh thế gian (nãmaloka) là pháp đáng sợ hãi, là khổ không 
cốt lõi từ đó nhàm chán muốn thoát khỏi rồi cỗ tâm thực 
hành đề tác chứng Níp Bàn. 


10- Quán xét thấy danh sắc đang suy sụp đưa đến già 
nua, đưa đến chấm dứt, là khổ nguy hại đáng sợ hãi, đáng 
chán nản rồi nhàm chán muốn thoát khỏi bằng cách thực 
hành đề tác chứng Níp Bàn. 


11- Quán xét danh sắc đang bị bệnh hoành hành chi phối 
là khổ, là sợ hãi, là nguy hại không có cốt lõi lợi ích, không 
có an lạc nên phát sanh nhàm chán muốn trốn thoát khỏi rồi 
tìm kiếm con đường để thoát khỏi khổ bằng cách thực hành 
tiếp tục để tác chứng đạo, quả, Níp Bàn. 


12- Quán xét danh sắc đang diệt mất tức đang chết mỗi 
sát na là khổ đáng sợ hãi, đáng chán nản phát sanh nhàm 
chán muốn thoát khỏi mới tìm kiếm con đường thoát khỏi 
nên cố tâm thực hành tiếp tục để tác chứng Níp Bản. 


13- Quán xét danh sắc đang sầu muộn bị suy vong chỉ 
phối rồi nhàm chán muốn thoát khỏi nên cố tâm thực hành 
đê tác chứng Níp Bàn. 

14- Quán xét danh sắc đang than khổ do bị 5 sự suy vong 
chi phối là pháp đáng sợ hãi, là khổ nguy hại đáng nhàm 


2SI 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


chán muốn thoát khỏi rồi tìm kiếm con đường thoát khỏi 
băng cách cô tâm thực hành tiêp tục đê tác chứng Níp Bàn. 


15- Quán xét danh sắc đang có trong tâm khốn đồn bởi 
5 sự suy vong chi phối thấy rằng là pháp đáng sợ hãi, là khổ 
nguy hại đáng nhàm chán muốn thoát khỏi nên cô tâm thực 
hành đề tác chứng đạo, quả, Níp Bản. 


Khi hành giả tu tiến minh quán nghiệp xứ quán xét thấy 
danh sắc tỏ tường như vậy thì gọi là hành giả đó có tăng 
trưởng tuệ quán lên do ghi nhận quán xét được pháp hành 
tốt để làm cho phương pháp thoát khỏi sanh lên. 


Ví Dụ So Sánh 


Có một người thanh niên muốn bắt cá nên lẫy nơm đặt 
xuống nước, rồi thọc tay vào thì tình cờ chạm vảo con rắn 
hồ mang trong nơm nhưng y không biết nên mới bắt lây đầu 
con rắn rồi hân hoan suy nghĩ rằng ta bắt được con cá lớn, 
y cảm thấy thích thú vô cùng nghĩ là con cá thật bởi vì thân 
hình to lớn. Khi cầm đưa lên khỏi nước xem xét mới biết là 
con rắn bởi vì nhìn thấy cái đầu tam giác thì kinh hoàng sợ 
hãi vô cùng do đang thấy nguy hại trong việc bắt răn sẽ bị 
rắn cắn chết. Do đó muốn nhanh chóng quăng bỏ để thoát 
khỏi mới tìm kiếm phương cách nên nắm lẫy đuôi con răn 
quấn quanh cánh tay mình rồi đưa lên trên đầu quay 2-3 
vòng làm cho con rắn choáng váng và kiệt sức rồi quăng đi 
cùng với lời thì thầm than trách và chửi rủa rằng: “Hãy tránh 


282 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


xa ra đồ con rắn độc”, sau đó mau chóng đi đến trên bờ hồ 
và nhìn lại con đường đã đi với ý nghĩ rằng: “Ta đã thật sự 
thoát khỏi miệng con rắn hổ”. Trong điều này được so sánh 
như sau: 


Kể từ khi bắt đầu con người có hình thể trở thành bản 
ngã rồi vui thích phấn khởi hân hoan so sánh giống như 
người thanh niên nắm lây đầu con rắn hồ suy nghĩ là cá lớn 
rồi vô cùng thích thú. Giai đoạn này chưa tu tiến minh quán 
nghiệp xứ vẫn còn mải vui thích với thế gian. 

Khi người tu tiến minh quán quán xét phân tích danh 
sắc lìa khỏi nhau là vô thường, khổ, vô ngã hiện bảy là pháp 
đáng sợ hãi. Giai đoạn này được xếp vào kể từ tuệ đầu tiên 
cho đến kinh hãi tuệ so sánh giống như người thanh niên 
lôi con rắn ra khỏi nơm nhìn thấy đầu tam giác rồi sợ hãi. 


Khi người tu tiến minh quán thường xuyên quán thấy 
khổ nguy hại thấy sợ hãi danh sắc này là nguy hại tuệ so 
sánh giông như người thanh niên bắt rắn suy xét thấy khổ 
nguy hại sợ hãi trong việc bắt rắn hồ. 


Khi người tu tiến minh quán quán xét thấy danh sắc là 
khổ nguy hại, là sợ hãi rồi phát sanh nhàm chán là yếm ố 
tuệ so sánh giống như người thanh niên quán xét thấy khổ 
nguy hại thấy sợ hãi vĩ đại sẽ sanh lên với mình. 


Khi người tu tiến minh quán nghiệp xứ muốn thoát khỏi 
danh sắc, muốn thoát khỏi luân hồi là dục thoát tuệ so sánh 
giống như người thanh niên nắm lấy đầu rắn muốn quăng 
con rắn cho thoát khỏi mình. 


283 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Khi người tu tiến minh quán nêu danh sắc lên theo tam 
tướng bằng 40 trường hợp hay bằng 15 trường hợp là dục 
thoát tuệ già mạnh và lãnh vực trạch sát tuệ còn non yếu 
so sánh giỗng như người thanh niên nắm lấy đầu con rắn tìm 
kiếm phương cách để quăng con rắn rồi quăng con rắn cho 
thoát khỏi mình. 

Khi người tu tiến minh quán quán xét danh sắc liên tục 
theo tam tướng, xoay vòng theo tam tướng vô thường, khổ, 
vô ngã làm cho phiền não chấm dứt sức mạnh, cho đến 
không thê thấy rằng là pháp thường, lạc, ngã, mỹ, là bản ngã 
ta, họ thì sẽ thấy ngược lại là vô thường, khổ không thể chịu 
đựng được, là bất mỹ không đẹp đếẽ, là vô ngã không phải 
là bản ngã, không sai khiển được, không ở trong quyên lực 
của bắt cứ ai, đây là trạch sát tuệ so sánh giống như người 
thanh niên năm lấy đầu con rắn quay vòng làm cho kiệt sức 
không thể quay lại căn y được rồi quăng cho lìa khỏi mình. 
Do đó trạch sát tuệ này mới xem như sanh lên già mạnh với 
người tu tiến minh quán. 

Anitccato manasikaroto nimittam patisankhañanam 
uppaJJatI. 

Khi hành giả tác ý đến vô thường, quán xét về hiện 
tượng (nimitta) (tức vô thường tướng rằng không bền vững 
diễn tiến chỉ trong chốc lát) thì trạch sát tuệ cũng sanh lên. 

Dukkhato manasikaroto pavattan pafIsankhañanam 
uppaJJatI. 


284 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Khi hành giả tác ý đến khổ, quán xét việc diễn tiến 
(pavatta) tức sự diễn hoạt của danh sắc đã sanh lên thì trạch 
sát tuệ cũng sanh lên. 


Anatato manasikaroto nimittaĩñca pavattañca 
patIsankhañanam uppaJJatI. 


Khi hành giả tác ý đến vô ngã, quán xét về hiện tượng 
(nimitta) tức vô thường tướng và sự diễn hoạt (pavatta) của 
danh sắc đã sanh lên thì trạch sát tuệ cũng sanh lên. 


Kết Thúc Trạch Sát Tuệ 


285 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


T1- Hành Nả Tuệ 
(Sankhärupekkhäñäna) 


Hành xả tuệ (sankhãrupekkhañana) là tuệ quán xét 
thây danh sắc theo trạng thái rỗng không trong cảnh của 
hiện tượng pháp hành (sankharanimittaarammana). 


Hành xả tuệ (sankharupekkhañana) được phân ra thành 
Sankhäãra + Upekkhã +Ñãna. Sankhära: Thực tánh pháp có 
duyên tạo tác tức ngũ uân là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 
Tóm lại là danh và sắc, uân thứ 1 là sắc, uân thứ 2, 3, 4, 5 
là danh. Upekkhãa: Thản nhiên tức trung dung không vui 
không buôn không sợ hãi không thích thú. Ñãna là tuệ thấu 
đáo danh và sắc theo sự thật. 


Hành xả tuệ là tuệ quán xét thấy danh sắc là vô thường 
không thể chịu đựng được, không sai khiến được, rỗng 
không khỏi chúng sanh, người, bản ngã, ta, họ rồi thản nhiên 
có niệm ghi nhận tỏ tường như sau: 


I- Tuệ quán xét thấy sự sanh lên của danh sắc là khổ, sự 
diễn hoạt của danh sắc đã sanh lên là khổ, thấy hiện tượng 
(nimitta) tức dấu hiệu của danh sắc báo hiệu cho biết là vô 
thường, không thể chịu đựng được, không sai khiển được 
là khổ, thấy sự tích lũy nghiệp làm cho tái sanh nữa là khổ, 


286 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


thấy 5 sanh hữu là khổ, thấy tục sinh là khổ, thấy sự phát 
sanh ra ngũ uân là khổ, thấy sự sanh lên (uppatti) diễn tiễn 
quả của nghiệp là khổ, thấy sanh (jãti) là khổ, thấy già là 
khổ, thấy bệnh là khổ, thấy chết là khổ, thấy sầu muộn là 
khổ, thấy bi là khổ, thấy não là khổ. 


Khi quán xét thấy khổ như vậy thì phát sanh nhàm chán 
muốn thoát khỏi nên tác ý lập lại tam tướng nữa rồi thản 
nhiên được xêp vào Hành xả tuệ. 


2- Tuệ quán xét thấy sự sanh lên của danh sắc là sợ hãi, 
thấy diễn hoạt của danh sắc đã sanh lên là sợ hãi, thấy hiện 
tượng tức dấu hiệu của danh sắc báo hiệu làm cho biết là vô 
thường, không thể chịu đựng được, không sai khiển được 
là sợ hãi, thấy sự tích lũy nghiệp làm cho tái sanh nữa là sợ 
hãi, thấy 5 sanh hữu là sợ hãi, thấy tục sinh là sợ hãi, thấy 
sự phát sanh ra ngũ uấn là sợ hãi, thấy sự hiện sanh lên diễn 
tiến quả của nghiệp là sợ hãi, thấy sanh là sợ hãi, thấy già 
là sợ hãi, thấy bệnh là sợ hãi, thấy chết là sợ hãi, thấy sầu 
muộn là sợ hãi, thấy bi là sợ hãi, thấy não là sợ hãi. 


Khi quán xét thấy sợ hãi như vậy thì phát sanh nhàm 
chán muốn thoát khỏi nên tác ý lập lại tam tướng nữa tồi 
thản nhiên được xếp vào Hành xả tuệ. 

3- Tuệ quán xét thấy sự sanh lên của danh sắc rằng hành 
là pháp tạo tác, thấy diễn hoạt của danh sắc đã sanh lên rằng 
hành là pháp tạo tác, thấy hiện tượng tức dấu hiệu của danh 
sắc báo hiệu cho biết là vô thường, không thể chịu đựng 


287 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


được, không sai khiên được rằng hành là pháp tạo tác, thấy 
sự tích lũy nghiệp làm cho tái sanh nữa rằng hành là pháp 
tạo tác, thấy sự phát sanh ra của ngũ uấẫn rằng hành là pháp 
tạo tác, thấy sự hiện sanh lên diễn tiến quả của nghiệp rằng 
hành là pháp tạo tác, thấy sanh là hành là pháp tạo tác, thấy 
già là hành là pháp tạo tác, thấy bệnh là hành là pháp tạo tác, 
thấy chết là hành là pháp tạo tác, thấy bi là hành là pháp tạo 
tác, thấy não là hành là pháp tạo tác. 


4- Tuệ quán xét thấy sự sanh lên của ngũ uâẫn... cho đến 
não do bị Š5 sự suy vong như quyên thuộc suy vong, tài sản 
suy vong... chi phôi là vật cám dỗ tức vật cám dỗ của ma 
vương bởi vì tiên hành theo môi nhử làm cho say mê dính 
mắc trong dòng biên luân hôi (aghasamsara), nhàm chán 
muôn thoát khỏi nên tác ý lập lại tam tướng nữa rôi thản 
nhiên được xêp vào Hành xả tuệ. 

5- Tuệ quán xét thấy sự sanh lên của danh sắc... cho 
đên não là hành là pháp tạo tác làm cho nhận lãnh khô nhiệt 
não hàng trăm ngàn loại khác nhau rôi thản nhiên, các pháp 
hành này được xêp vào là Hành xả tuệ. 

6- Tuệ quán xét thấy pháp hành và xả cũng là pháp hành 
rôi thản nhiên, các pháp hành này được xêp vào là Hành xả tuệ. 

7- Tâm của phàm nhân khi đạt đến hành xả tuệ có 2 
trạng thái là: 

1- Sankhãrupekkham abhinandati: Thường hân hoan 
vui thích đôi với hành xả. 


288 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


2- Sankhãrupekkham vipassati: Thường thấy rõ pháp 
hành xả. 

§- Tâm của bậc Thánh hữu học kể từ bậc Nhập Lưu... 
khi đạt đến hành xả tuệ thì có 3 trạng thái là: 


1- Sankhãärupekkham abhinandati: Thường hân hoan 
vui thích đối với hành xả. 

2- Sankhãrupekkham vipassati: Thường thấy rõ pháp 
hành xả. 

3- Sankhãärupekkham pafisankhãya 
phalasamäpattim samäpajjati: Thường quán xét hành xả 
rồi nhập thiền quả. 

9- Tâm của bậc không có tham ái tức bậc 4 La Hán khì 
đạt đến hành xả có 3 trạng thái: 


1- Sankhärupekkham vipassati: Thấy rõ hành xả. 


2- Sankhãrupekkham pafisankhãya 
phalasamäpattim samapajjati: Quán xét hành xả rồi nhập 
thiền quả. 

3- Ajjhupekkhitvä suññatavihärena vã animittena 
vã appanihitena vã viharati: Khi thản nhiên đối với 
pháp hành rồi làm điều kiện đề trú trong pháp như không 
tánh giải thoát (suññatavimokkha) hay vô tướng giải 
thoát (animittavimokkha) hay phi thuộc lụy giải thoát 
(appanrhitavimokkha). 


289 


Minh Quán Nghiệp Xứ 

10- Tâm của phẩm nhán và tâm của bậc Thánh hữu học 
khi đạt đên hành xả tuệ thì có 4 tướng trạng giông nhau là: 

10.1- Tâm của phàm nhân 

a. Cittam kilissati: Tâm của phàm nhân thường vẫn 
đục bởi vì vui thích đối với pháp hành xả. 

b. Bhãvanãya paripantho hoti: Trở ngại đối với việc 
tu tiễn. 

c. Pafivedhassa antaräyo hoti: Trở ngại đối với việc 
tác chứng tức là pháp làm cản trở việc liễu tri Tứ Thánh Đê. 

d. Ayatipatisandhiyä paccayo hoti: Làm duyên cho 
sự tục sinh trong sanh hữu tiêp theo nữa. 

10.2- Tâm của bậc Thánh hữu học 

a. Cittam kilissati: Tâm của bậc Thánh hữu học vẫn 
đục bởi vì vui thích đôi với pháp hành xả. 

b. Bãvanäya paripantho hoti: Trở ngại đối với việc tu tiến. 

c. Uttaripativedhassa antarãyo hoti: Trở ngại đối với 
việc liễu tri Tứ Thánh Đề bậc cao. 

d. Ayatipatisandhiyã paccayo hoti: Làm duyên cho 
sự tục sinh trong sanh hữu tiêp theo nữa. 

I1- Tâm của phàm nhân, bậc Thánh hữu học, bậc ly 
tham khi đạt đên hành xả tuệ có thực tánh thây được tam 
tướng như nhau tức thấy tường tận hành xả là vô thường, 
khô, vô ngã. 


290 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


12- Tâm của phàm nhân, bậc Thánh hữu học, bậc Thánh 
vô học khi đạt đến hành xả thì khác nhau ở thiện và vô ký. 


Hành xả của phẩm nhấán là thiện. 
Hành xả của bậc Thánh hữu học là thiện. 
Hành xả của bậc Thánh vô học là vô ký. 


13- Hành xả của phàm nhân, bậc Thánh hữu học, bậc 
Thánh vô học khác nhau như sau: 

Đối với phàm nhân hành xả hiển lộ rõ ràng tức biết được 
hoàn hảo riêng biệt trong lúc tu tiến minh quán nếu không 
tu tiến thì không hiền lộ, đối với bác Thánh hữu học đạt đến 
hành xả thì hiển lộ rõ ràng tức biết được hoàn hảo trong lúc 
không tu tiến minh quán cũng như nhau, còn bác Thánh vô 
lậu hiện lộ rõ ràng tức biết được hoàn hảo trọn vẹn bởi vì 
ngài đã đoạn tuyệt hỷ, ưu. 


14- Sự khác nhau về hành xả của phàm nhân, bậc Thánh 
hữu học, bậc Thánh vô học vẫn còn có nữa, như phàm nhân 
tu tiến minh quán quán xét hành xả chưa đạt đến rốt ráo (tận 
cùng) liên quan từ việc thực hành minh quán chưa thành 
tựu, ngay đến bác Thánh hữu học cũng vẫn còn phải tu tiễn 
minh quán nghiệp xứ quán xét hành xả tiếp tục bởi vì chưa 
đạt đến rốt ráo tức tu tiễn minh quán chưa được viên mãn, 
còn bác Thánh vô học thì quán xét hành xả đạt đến rốt ráo 
liên quan từ việc tu tiến minh quán hoàn thành đoạn trừ 
tất cả phiền não, phận sự nên làm không còn nữa, đã hoàn 
thành phạm hạnh. 


201 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


15- Phàm nhân, bậc Thánh hữu học, bậc Thánh vô học 
quán xét hành xả khác nhau như sau: 


Phàm nhân quán xét hành xả để đoạn trừ 3 kiết sử như 
thân kiên, hoài nghi, giới câm thủ đê tác chứng Nhập Lưu 
đạo, bậc Thánh hữu học quán xét hành xả đê tác chứng đạo, 
quả bậc cao hơn cho đên A La Hán đạo, A La Hán quả bởi 
vì đã đoạn trừ 3 kiệt sử, bác Thánh vô lậu quản xét hành xả 
đê trú vào an lạc ngay trong kiêp hiện tại bởi vì ngài đã đoạn 
trừ dứt tuyệt mọi phiên não. 

16- Hành xả tuệ sanh lên do mãnh lực chỉ tịnh và minh quán 

a- Hành xả tuệ sanh lên do mãnh lực của 8 chỉ tịnh là: 


PathamaJjhanam patilabhatthaya nivarane patisankha 
santitthana paññã sankharupekkhãäñanam. 

Tuệ quán xét tìm kiếm con đường (phương cách) rồi 
thản nhiên với 5 triên cái đê tác chứng sơ thiên gọi là Hành 
xả tuệ. 

Dutiyajjhanam patIlabhatthaya vitakkavicare 
patIsanakhã santitthanã pañña sankharupekkhañanam. 

Tuệ quán xét tìm kiếm phương cách rồi thản nhiên với 
tâm, tứ đê tác chứng nhị thiên gọi là Hành xả tuệ. 

Tatyajhanam patllabhathaya pIim  patisankhä 
santitthana paññaã sankharupekkhañanam. 

Tuệ quán xét tìm kiếm phương cách rồi thản nhiên với 
hỷ đê tác chứng tam thiên gọi là Hành xả tuệ. 


202 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


CatutthaJihanam patilabhatthaya sukhadukkhe 
patIsankhãä santitthanã pañña sankharupekkhañanam. 


Tuệ quán xét tìm kiêm phương cách rôi thản nhiên với 
lạc và khô đê tác chứng tứ thiên gọi là Hành xả tuệ. 


Akãsaãnañcãyatanasamãpattim patilabhatthaya 
rũpasaññam patiphasaññam naãnattasaññam patisamkhä 
santitthana paññã sankharupekkhãäñanam. 


Tuệ quán xét tìm kiếm phương cách rồi thản nhiên với 
sắc tưởng, đối ngoại tưởng, dị biệt tưởng đỀ tác chứng thiền 
không vô biên xứ gọi là Hành xả tuệ. 

Viññaãnañcäyatanasamapattim patilabhatthaya 
akäsanañcayatanasaññam patissamkha santtthana paññã 
sankharupekkhañanam. 


Tuệ quán xét tìm kiếm phương cách rồi thản nhiên với 
tưởng không vô biên xứ đê tác chứng thiên thức vô biên xứ 
gọi là Hành xả tuệ. 

Akiñcaññayatanasamãpattim patilabhatthaya 
viññanañcayatanan  patsamkha santtthana paññä 
sankharupekkhañanam. 

Tuệ quán xét tìm kiếm phương cách rồi thản nhiên với 
tưởng thức vô biên xứ đê tác chứng thiên vô sở hữu xứ gọi 
là Hành xả tuệ. 

Nevasaññanasaññayatanasamapatim patilabhatthaya 
akIñcaññayatanasaññam patisamkhãä santtthanäa paññã 
sankharupekkhañanam. 


295 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Tuệ quán xét tìm kiếm phương cách rồi thản nhiên với 
tưởng vô sở hữu xứ đê tác chứng thiên phi tưởng phi phi 
tưởng xứ gọi là Hành xả tuệ. 


b- Hành xả tuệ sanh lên từ I0 minh quán là: 


Sotãäpattimagøam patIllabhatthaya uppadam... 
patisamkha santitthana pañña sankhãrupekkhanam. 


Tuệ quán thây sự sanh lên của danh sắc... cho đên não 
đê tác chứng Dự lưu đạo rôi thản nhiên gọi là Hành xả tuệ. 


Softapattiphalasamäpattatthaya uppadam... patisamkha 
santitthana pañña sankharupekkhãäñanam. 


Tuệ quán xét thấy sự sanh lên của danh sắc... cho đến não 
đê nhập Dự lưu thiên quả rôi thản nhiên gọi là Hành xả tuệ. 


Sakadäagamimagsam patIlabhatthaya... 


Tuệ quán thấy sự sanh lên của danh sắc... cho đến bi để 
tác chứng Nhât Lai đạo rôi thản nhiên gọi là Hành xả tuệ. 


Sakadagamiphalasamäpattatthäya... 


Tuệ quán thấy sự sanh lên của danh sắc... cho đến bi để 
nhập Nhât Lai thiên quả rôi thản nhiên gọi là Hành xả tuệ. 


Anagamimagsam patilabhatthäaya... 


Tuệ quán thấy sự sanh lên của danh sắc... cho đến bi để 
tác chứng Bât Lai đạo rôi thản nhiên gọi là Hành xả tuệ. 


Anasgamiphalasamäapattatthäya... 


Tuệ quán thây sự sanh lên của danh sắc... cho đên bị đê 


294 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


nhập Bắt Lai thiền quả rồi thản nhiên gọi là Hành xả tuệ. 
Arahattamagsam patiIlabhatthaya... 


Tuệ quán thấy sự sanh lên của danh sắc... cho đến bi để 
tác chứng A La Hán đạo rôi thản nhiên gọi là Hành xả tuệ. 


Arahattaphalasamapattatthaya... 


Tuệ quán thấy sự sanh lên của danh sắc... cho đến bi để 
nhập A La Hán thiền quả rồi thản nhiên gọi là Hành xả tuệ. 


Suññatavihãarasamäpattatthäya... 


Tuệ quán thấy sự sanh lên của danh sắc... cho đến bi để 
tác chứng không tánh trú thiền chứng rồi thản nhiên gọi là 
Hành xả tuệ. 

Animittaviharasamapattatthaya... 

Tuệ quán thấy sự sanh lên của danh sắc... cho đến bi 
để tác chứng vô tướng trú thiền chứng rồi thản nhiên gọi là 
Hành xả tuệ. 


Hành Xả Tuệ Theo Tam Đề Thiện 
Tất cả hành xả tuệ có bao nhiêu? Xếp vào thiện, bất 
thiện, vô ký có bao nhiêu? 


Tắt cả hành xả tuệ có 18 tức thuộc về chỉ tịnh có 8, thuộc 
về minh quán có 10; xếp vào thiện có 15, xếp vào vô ký có 
3 là A La Hán quả, không tánh trú (suññatavihära), vô tướng 


232 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


trú (animittavihãra) còn lại 15 thì xếp vào thiện, không có 
bắt thiện. 


Sự Rỗng Không 
Hành giả tu tiến minh quán nghiệp xứ ghi nhận sự rỗng 
không có 2 cách là: 
I- Ghi nhận sự rỗng không từ mình. 


2- Ghi nhận sự rỗng không từ mình và các đồ vật của 
mình tức thấy không có gì là của ta cả sắc uẫn bên ngoài lẫn 
sắc uân bên trong chỉ thấy có sự rỗng không giống như gò 
mối hoang và ngôi nhà hoang. 


Người tu tiễn minh quán nghiệp xứ ghi nhận sự rỗng 
không có 4 cách là: 

1- Ghi nhận không thấy rằng ta là của ta trong bất cứ nơi 
nào tức chắng có cái ta. 

2- Ghi nhận không thấy ta liên quan với bất cứ ai. 

3- Ghi nhận không thấy cái ta của người khác trong bất 
cứ nơi nảo tức không có ai chỉ có danh và sắc mà thôi. 

4- Ghi nhận không thấy có người khác liên quan với ta. 


Hành giả tu tiến minh quán nghiệp xứ ghi nhận sự rỗng 
không có 6 cách được phân ra thành 4 nhóm là: 


Nhóm thứ 1 — 6 xứ bên trong là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 


296 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


tâm. Cả 6 xứ này là pháp thường nhiên rỗng không khỏi ta, 
rỗng không khỏi của ta, rỗng không khỏi sự thường hằng, 
rỗng không khỏi sự bền vững, rỗng không khỏi sự kiên có, 
rỗng không khỏi sự không biến đồi. 


Nhóm thứ 2 — 6 xử bên ngoài là sắc, thính, khí, vị, xúc, 
cảnh pháp. Cả 6 xứ này cũng thường nhiên rỗng không khỏi 
ta, rỗng không khỏi của ta, rỗng không khỏi sự thường hằng, 
rỗng không khỏi sự bền vững, rỗng không khỏi sự kiên có, 
rỗng không khỏi sự không biến đồi. 


Nhóm thứ 3 - 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 
thức, thân thức, ý thức. Cả 6 thức này cũng thường nhiên 
rồng không khỏi ta, rỗng không khỏi của ta, rỗng không 
khỏi sự thường hằng, rỗng không khỏi sự bền vững, rỗng 
không khỏi sự kiên cố, rỗng không khỏi sự không biến đồi. 


Nhóm thứ 4 — 6 xúc là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt 
xúc, thân xúc, ý xúc. Cả 6 xúc này cũng thường nhiên rỗng 
không khỏi ta, rỗng không khỏi của ta, rỗng không khỏi sự 
thường hằng, rỗng không khỏi sự bền vững, rỗng không 
khỏi sự kiên cố, rỗng không khỏi sự không biến đối. 

Hành giả tu tiến minh quán nghiệp xứ ghi nhận sự rỗng 
không có § cách là: 

Ghi nhận sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mắt, già, chết nhóm 
này không có cốt lõi, tìm không thấy cốt lõi, không cốt lõi 
bởi rỗng không, có § đầu mối cốt lõi thường nhiên như cốt 
lõi thường còn (niccasãra), cốt lõi trường tồn (dhuvasãra), 


SÁ độ 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


cốt lõi an lạc (sukhasãra), cốt lõi bản ngã (attasära), là pháp 
thường hăng, là pháp bên vững, là pháp kiên cô, là pháp 
không. CÓ SỰ biến đổi giống như cây sậy, giống như thân 
cây thầu dầu, giống như thân cây sung, giông như thân cây 
gòn trăng, giống như bong bóng nước, giống như bọt nước, 
giống như ảo ảnh, giống như cây chuối. 


Hành giả tu tiến minh quán nghiệp xứ ghi nhận sự rỗng 
không có 10 đầu môi là: 

1- Rupam rittato passati: Quán xét thấy sắc nhỏ nhoi bởi 
vì là vô thường, không côt lõi, là pháp bân thiu đê tiện, uê 
trược đáng ghê tởm. 


2- Tucchato: Quán xét thấy sắc là trống rỗng bởi vì là 
pháp hạ liệt, là pháp đê tiện. 


3- Suññato: Quán xét thấy sắc là pháp rỗng không bởi vì 
không có ta, không có côt lõi. 


4- Anättato: Quán xét thấy sắc là vô ngã. 


5- Anissariyato: Quán xét thấy sắc không có quyền hạn 
bởi vì làm thành quyên hạn và bât cứ ai cũng không thê làm 
cho có quyên hạn được. 


6- Akãmakãriyato: Quán xét thấy sắc là pháp không làm 
theo mong muốn được, không làm cho toại nguyện được tức 
bất cứ ai muốn cũng không làm cho danh sắc được thường 
hằng, được an lạc, được đẹp đế theo ý thích được giống như 
người không thể lấy bong bóng nước để nặn thành đồ vật 
đựng nước được. 


298 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


7- Alabbhanyato: Quán xét thấy sắc là pháp mà bất cứ 
ai cũng không làm theo mong muốn được, như mong muốn 
rằng: “Xin cho được an lạc đừng cho đau bệnh” thì sắc cũng 
không làm theo lời van xin, không làm theo lời cầu khẩn 
không làm theo mong muốn của bắt cứ ai. 


§- Avasavattakato: Quán xét thấy sắc không diễn tiến 
theo quyên lực của bắt cứ ai. 


9- Parato: Quán xét thấy sắc là kẻ khác tức không bảo 
tôn được. 


10- Vivittato: Quán xét thấy sắc là pháp văng lặng lìa khỏi 
chúng sanh, người, bản ngã, ta, họ chỉ có sự trống rỗng giống 
như ngôi nhà hoang trống rỗng lẫn yên lặng và vắng vẻ. 


Cả 10 điều này để quán xét sắc uẫn là pháp rỗng không 
có 10 cách. Còn việc quán xét thọ uấn, tưởng uẩẫn, hảnh 
uấn, thức uân là pháp rỗng không có 10 cách cũng quán xét 
tương tự như vậy. 


Hành giả tu tiễn minh quán nghiệp xứ quán xét sắc uân 
là pháp rỗng không có 12 cách là: 


I- Rũpam na satto: Quán xét thấy sắc không phải là 
chúng sanh. 


2- Na jïvo: Quán xét thấy sắc không phải là sanh mạng. 
3- Na naro: Quán xét thấy sắc không phải là người. 


4- Na mãnavo: Quán xét thấy sắc không phải là thanh niên. 


20 


Minh Quán Nghiệp Xứ 
5- Na itthT: Quán xét thấy sắc không phải là nữ nhân. 
6- Na puriso: Quán xét thấy sắc không phải là đàn ông. 
7- Na attä: Quán xét thấy sắc không phải là bản ngã. 


§- Na attaniya: Quán xét thấy sắc không phải là sự việc 
thuộc về của ta. 


9- Nãham: Quán xét thấy sắc không phải là ta. 

10- Na mama: Quán xét thấy sắc không phải là của ta. 

II- Na aññassa: Quán xét thấy sắc không phải là của 
người khác. 

12- Na kassaci: Quán xét thấy sắc không phải là của bất 
CỨ a1. 

Việc quán xét sắc uấn là pháp rỗng không có 12 cách thì 
ngay cả việc quán xét thọ uân, tưởng uân, hành uân, thức 
uân là pháp rông không cũng có I2 cách giông như vậy. 


Hành giả tu tiến minh quán nghiệp xứ quán xét thấy sắc 
uân là pháp rỗng không có 42 trường hợp do mãnh lực của 
tam tướng đạt tri (franapar1ññ3) như sau: 


1- Rũpam aniccato: Quán xét thấy sắc là pháp vô thường. 
2- Dukkhato: Quán xét thấy sắc là khô. 

3- Rogato: Quán xét thấy sắc là bệnh tật. 

4- Gandato: Quán xét thấy sắc là mụn nhọt. 


5- Sallato: Quán xét thấy sắc là mũi tên. 


300 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


6- Aghato: Quán xét thấy sắc là pháp bất hạnh. 
7- Äbãdhato: Quán xét thấy sắc là đau bệnh. 
§- Parato: Quán xét thấy sắc là kẻ khác. 
9- Palokato: Quán xét thấy sắc là pháp tiêu hoại rã tan. 
10- Ĩtito: Quán xét thấy sắc là pháp hoạn nạn. 
11- Upaddavato: Quán xét thấy sắc là pháp rủi ro. 
12- Bhayato: Quán xét thấy sắc là sợ hãi. 
13- Upasaggato: Quán xét thấy sắc là nguy hiểm. 
14- Calato: Quán xét thấy sắc là pháp giao động. 
15- Pabhanguto: Quán xét thấy sắc là pháp lụn bại đồ vỡ. 
16- Addhuvato: Quán xét thấy sắc là pháp không trường tồn. 


17- Atänato: Quán xét thấy sắc là pháp không có điều 
kiện kháng cự lại. 


18- Alenato: Quán xét thấy sắc là pháp không có nơi ấn náu. 
19- Asaranato: Quán xét thấy sắc không là nơi nương tựa. 


20- AsaranTbhũtato: Quán xét thấy sắc là pháp không có 
nơi trú ngụ. 


21- Rittato: Quán xét thấy sắc là pháp nhỏ nhoi. 
22- Tucchato: Quán xét thấy sắc là pháp trống rỗng. 


23- Suññato: Quán xét thấy sắc rỗng không. 


301 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


24- Anattato: Quán xét thấy sắc là vô ngã. 

25- Anassädato: Quán xét thấy sắc là pháp không đáng 
hải lòng. 

26- Ädinavato: Quán xét thấy sắc là nguy hại. 

27- Viparinämato: Quán xét thấy sắc là pháp biến đồi. 

28- Asãrakato: Quán xét thấy sắc là pháp không có cốt lõi. 

29- Aghamũila: Quán xét thấy sắc là nguồn gốc của bất hạnh. 

30- Vadhakato: Quán xét thấy sắc là người đao phủ thủ 
tức kẻ sát hại. 

31- Vibhavato: Quán xét thấy sắc là pháp thối hóa. 

32- Sãsavato: Quán xét thấy sắc làm cảnh của lậu hoặc. 

33- Sankhato: Quán xét thấy sắc là pháp bị tạo tác. 

34- Mãrãmisakato: Quán xét thấy sắc là mỗi nhử của ma 
VƯƠNG. 


35- Jatidhammato: Quán xét thấy sắc là pháp thường 
nhiên có sự sanh. 

36- Jaradhammato: Quán xét thấy sắc là pháp thường 
nhiên có sự già. 

37- Byãdhidhammato: Quán xét thấy sắc là pháp thường 
nhiên có sự bệnh. 

38- Maranadhammato: Quán xét thấy sắc là pháp thường 
nhiên có sự chết. 


302 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


39- Sokaparidevadukkhadomanassupäyãäsadhammato: 
Quán xét thấy sắc là cứ điểm của sầu muộn, đau khổ, than 
van, tâm khốn đồn do thường gặp phải 5 điều suy vong như 
quyền thuộc suy vong, tài sản suy vong... 


40- Samudayato: Quán xét thấy sắc là nguyên nhân làm 
phát sanh khô. 
41- Atthangamato: Quán xét thấy sắc là pháp tiêu hoại 
bởi vì không tồn tại được. 
42- Nissaranato: Quán xét thấy sắc là pháp không nương 
nhờ được. 
Việc quán xét thọ uân, tưởng uân, hành uẫn, thức uân là 
pháp rỗng không theo 42 trường hợp cũng giống như sắc uẫn. 
Khi hành giả tu tiễn quán xét thấy danh sắc là pháp rỗng 
không, là pháp trống rỗng theo 42 trường hợp như vậy gọi 
là quán xét thấy thế gian là pháp rỗng không. Thích hợp như 
lời phán dạy ngài Mogharãja (Tam Tạng quyên 30, bộ kinh 
Tiểu Xiến Minh (cñlaniddesa) điều 504) rằng: 
Suññato lokam avekkhassu mogharäJa sadã sato. 
Attanuditthim ohacca Evam maccuttaro siyä 
Evam lokam avekkhantam Maccuräjä na passatI. 
“Này Mogharäja, con hãy có niệm mỗi khi quán xét thế 
gian là rỗng không, con hãy nhồ bỏ ngã kiến tức tùy quán 
bản ngã theo trường hợp như vậy mới giải thoát khỏi sự 


303 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


chết, tử thần ma vương không nhìn thấy được người quán 
xét thê gian theo trường hợp như vậy”. 


Khi hành giả quán xét thấy danh sắc là pháp rỗng không 
theo các trường hợp như đã giải thích trên thì tâm cũng thản 
nhiên với nhóm danh sắc đó được xếp vào là Hành xả tuệ. 


Quả Của Hành Xả Tuệ 


Khi hành giả quán xét thấy danh sắc là pháp rỗng không 
như vậy rồi lấy vô thường, khổ, vô ngã ghi nhận quán xét 
lập đi lập lại sẽ hiện bày như sau: 


I1- Dứt bỏ được sợ hãi, vui thích có tâm thản nhiên với 
danh săc. 


2- Không nắm giữ chấp thủ danh sắc là của ta, ví dụ 
giống như người đàn ông đã dứt khoát ly dị vợ, như có một 
người đàn ông rất yêu thương vợ thậm chí không thể lìa xa 
cho dù chỉ trong chốc lát bởi vô cùng thương yêu, nếu nhìn 
thấy vợ đứng, ngồi nói chuyện cười đùa với người đàn ông 
khác thì sẽ ghen tuông giận dữ và vô cùng phiền muộn tủi 
thân. Về sau khi thấy được tội lỗi của vợ thì phát sanh chán 
nản muốn lần tránh thoát khỏi và dứt khoát ly dỊ, kê từ đó 
trở đi không còn ấp ủ ý niệm người vợ đó là của mình như 
ban đầu cho dù nhìn thấy người vợ đó làm gì, với a1 tại nơi 
nào đi nữa cũng không ghen tuông, giận dữ, không phiền 
muộn tủi thân chỉ có thản nhiên trung dung. Điều này như 


304 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


thế nảo thì hành giả cũng như thế đó, muốn thoát khỏi tất cả 
danh sắc mới ghi nhận pháp hành bằng trạch sát tuệ không 
nhìn thấy điều gì đáng chấp thủ là của ta nên dứt bỏ được 
sợ hãi, vui thích và có tâm thản nhiên trong tất cả danh sắc. 


3- Khi hành giả có niệm tỉnh giác thấy như vậy thì tâm 
không quay trở lại, không xoay vòng lại, không lan tỏa đi 
trong 3 cõi, 4 sanh loại, 5 sanh hữu, 7 thức trú, 9 hữu tình 
cư, chỉ thản nhiên trong danh sắc hoặc danh sắc là uễ trược 
ghê sợ kinh tởm mới quay trở lại lìa khỏi sanh hữu... giống 
như giọt sương trên lá sen và lông cánh con gà, tức thông 
thường giọt sương trên lá sen chỉ có thuần nhất chảy xuống 
không quay trở lại, không xoay vòng lại, không chảy ngược 
trở lại đính trên lá sen nữa như thế nào thì tâm của hành giả 
khi đạt đến tuệ này cũng không quay trở lại, không xoay 
vòng lại trong 3 cõi, 4 sanh loại... nữa giỗng như vậy. 


Lông cánh con gà và dây cước mà người lấy bỏ vào trong 
lửa thường co rút lại không xòe ra, không duỗi ra như thế 
nào thì tâm của hành giả khi đạt đến tuệ này cũng giống như 
vậy, thường rút ra lìa khỏi 3 cõi, 4 sanh loại, 5 sanh hữu... 
không quay trở lại, không xoay vòng lại nữa, chỉ có nhàm 
chán muốn thoát khỏi rồi thản nhiên bởi vì nhìn thấy rõ là 
pháp uề nhiễm đáng ghê tởm không đáng say mê thích thú. 

4- Patissati: Có niệm vững chắc, chi pháp: Vô tham, vô 
sân, vô s1 bởi vì khi niệm có sức mạnh già dặn hiển lộ thì 
tham, sân, si cũng không có, giống như dòng điện cao áp 
thường làm cho ánh sáng tỏa ra nhiều nên nhìn bất cứ vật gì 


305 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


ở đầu cũng thây được rõ ràng không có tôi tăm như thê nào 
thì tâm chỉ có sự thản nhiên. 


5- Virattacittam: Tâm không nắm giữ chấp thủ, không 
ràng buộc dính mặc, không dục vọng thích thú trong sắc, 
thinh, khí, vị... nên chỉ hiện bày sự thản nhiên. 


6- NaJjhosatitthanam: Không nhận lấy chế định làm 
cảnh tức không nhận lấy ngũ uẫn là pháp thường, lạc, ngã 
bởi vì niệm tuệ quán xét thấy rõ ràng ngũ uâẫn là bất mỹ, vô 
thường, khổ, vô ngã nên tưởng điên đảo mới diệt mất không 
hiểu sai và không say mê dính mắc, tâm chỉ có thản nhiên 
trong danh sắc. 


7- Dukkhavapacinam: Không tích lũy khổ chỉ có sự tinh 
cân đê căt đứt gôc rê của khô cho châm dút, cho tiêu tan, 
tâm cũng thản nhiên trong danh sắc. 


8- Nibbãnameva pakkhandati: Khi thấy danh sắc là sợ 
hãi, là khổ nguy hại đáng nhàm chán muốn thoát khỏi, tâm 
vững chắc rồi thản nhiên, tâm cũng đưa đến vắng lặng tức 
sự yên tịnh nếu chưa tác chứng Níp Bàn thì trở lại nắm lấy 
danh sắc làm cảnh lập đi lập lại như vậy nữa, giống như con 
quạ của nhóm thương buôn đi biển như sau: 


Vào thời kỳ trước khi con người chưa có la bàn thì nhóm 
thương buôn đi biển lúc lên thuyền thường đem theo con 
quạ đi cùng để thả ra xem hướng, khi con thuyền bị gió thối 
chạy đi sai đường không nhìn thấy bờ thì thả con quạ ra để 
xem hướng, con quạ bay từ đầu cột buồm con thuyền đến 


306 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


giữa không trung rồi bay theo hướng chánh, phụ, nếu nhìn 
thấy bờ sẽ bay thăng về hướng đó còn nếu chưa nhìn thấy 
bờ thì bay trở lại đậu nơi đầu cột buồm nữa. Điều này như 
thế nào thì hành xả tuệ cũng như vậy, nếu thấy được sự vắng 
lặng tức Níp Bàn vắng lặng thì lìa bỏ danh sắc đang sanh 
diệt rồi lập tức hướng thăng về Níp Bàn, nếu như không 
thấy thì phải quay trở lại tác ý đến danh sắc làm cảnh tiếp 
tục nữa, phải tác ý trở đi trở lại liên tục theo chiều xuôi 
ngược (anulomapatiloma). 

9- Tividhanupassanäavasena titthati: Hành xả tuệ càng 
lâu dài thì càng vi tế giống như người lẫy cái Tây để rây bột 
và giống như đánh tơi bông vải trong thùng rồi để vào trong 
máy đề cuốn bông vải, cho nên khi quán xét danh sắc theo 
nhiều trường hợp như vậy thì đứt bỏ được sợ hãi và vui thích, 
có tâm thản nhiên trong việc quán xét danh sắc nên tâm vững 
chắc bởi mãnh lực của 3 tùy quán, khi tồn tại theo trạng thái 
như vậy thì đạt đến 3 giải thoát môn (vimokkhamukha) làm 
điều kiện phân ra thành 7 bậc Thánh nhân. 


3 Tùy Quán 
(Anupassan8) 
3 loại tùy quán (anupassan3): 
I- Vô thường tùy quán. 
2- Khổ tùy quán. 
3- Vô ngã tùy quán. 


307 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Vô thường tùy quán (aniccaänupassan3): Tuệ quán xét 
thấy danh sắc là vô thường sanh lên rồi diệt đi, sanh lên nơi 
nào thì diệt đi nơi đó, tâm mới đưa đến trạng thái vô tướng 
(animrtta), danh sắc cũng chỉ có hiển lộ sự tiêu hoại, chấm 
dứt rồi có tâm thản nhiên, có niệm chi nhận biết. 

Khỗ tùy quán (dukkhãnupassanä): Tuệ quán xét thấy 
danh sắc là khổ không thê chịu đựng được, tâm cũng sanh 
lên sự kinh cảm đối với danh sắc rồi đưa đến trạng thái 
không có cứ điểm thì danh sắc cũng hiển lộ là pháp đáng sợ 
hãi rồi có tâm thản nhiên có niệm chi nhận biết. 

Vô ngã tùy quán (anattänupassan3): Tuệ quán xét 
thấy danh sắc không phải là bản ngã, là pháp rỗng không, 
trống rỗng, tâm cũng đưa đến trạng thái rỗng không thì danh 
sắc cũng sẽ hiển lộ là pháp thuần nhất rỗng không rồi có tâm 
thản nhiên có niệm ghi nhận biết. 


3 Giải Thoát Môn 
(Vimokkhamukha) 

Giải thoát môn là con đường giải thoát đặc biệt xa lìa tất 
cả phiền não bằng 3 tùy quán bởi vì là con đường dẫn xuất 
ra khỏi thê gian, vượt khỏi thê gian tức siêu thê (Iokuttara) 
là con đường đưa đên Níp Bàn. 

Giải thoát (vimokkha) có 3 là: 


1- Vô tướng giải thoát (animittavimokkha). 


308 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


2- Phi thuộc lụy giải thoát (appamihitavimokkha). 
3- Không tánh giải thoát (suññatavimokkha). 


I- Nếu hành giả tu tiến minh quán nghiệp xứ quán xét 
thấy danh sắc là vó /#ởờng gọi là người nhiều đức tin bởi 
vì giai đoạn đầu có vừa đủ đức tin khi vào thực hành thấy 
được rõ ràng do mãnh lực tuệ quán của chính mình thấm xét 
nên có nhiều đức tin thêm nữa, tín quyền có sức mạnh dũng 
mãnh (mãnh liệt), đối với bậc Tối Thượng Đạo Sư nên có 
đức tin nhiều. 

2- Nếu hành giả tu tiến minh quán nghiệp xứ quán xét 
thấy danh sắc là &hổ gọi là người có nhiều an tịnh bởi vì 
quán xét thấy khổ thì tâm cũng hướng đến Níp Bàn là an lạc 
vắng lặng tối thượng do quán xét thấy tất cả pháp hành là 
khổ thật sự, nếu như đối lập lại không có pháp hành mới là 
an lạc Níp Bàn thì tâm cũng trong sáng phần chấn tràn đầy 
phỉ lạc, định quyền có sức mạnh mãnh liệt thường tác chứng 
được phi thuộc lụy giải thoát. 

3- Nếu hành giả tu tiến minh quán nghiệp xứ quán xét 
thấy danh sắc là vô ngã gọi là người có nhiều trí tuệ, có 
trí tuệ vi tế thâm sâu là người xa lìa khỏi sỉ mê thường tác 
chứng được không tánh giải thoát. 

Vô tướng giải thoát (animittavimokkha) được phân ra 
thành Animitta + Vimokkha. 

Animitta = không có dấu hiệu (hiện tượng). Vimokkha 
= giải thoát đặc biệt lìa khỏi tất cả phiền não. 


309 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Vô tướng giải thoát chi pháp là Thánh đạo lấy Níp Bàn 
làm cảnh diễn tiễn theo trạng thái vô tướng tức không có 
thường tướng (niccanimitta), không có trường tồn tướng 
(dhuvanimritta) và không có ngã tướng (attanimitta). 

Phi thuộc lụy giải thoát (appanihitavimokkha) được 
phân ra thành Appamthita + Vimokkha. 

Appanihita = không có cứ điểm, Vimokkha = giải thoát 
đặc biệt lìa khỏi tất cả phiền não. 

Phi thuộc lụy giải thoát chi pháp là Thánh đạo lấy Níp 
Bàn làm cảnh theo trạng thái không có cứ điểm của phiền 
não ái dục không có tham, sân, s1... 

Không tánh giải thoát (suññatavimokkha) được phân 
ra thành Suññata + Vimokkha. 

Suññata = rỗng không, Vimokkha = giải thoát đặc biệt 
lìa khỏi tất cả phiền não. 

Không tánh giải thoát chi pháp là Thánh đạo lẫy Níp 
Bàn làm cảnh theo trạng thái rỗng không tức rỗng không 
khỏi tham, sân, s1. 


Tám Bậc Thánh Nhân 


Mỗi bậc Thánh Thinh văn phải trải qua tam tướng và 
tam giải thoát như nhau. Bậc Thánh nhân là bậc cao quý có 
hành vi thân, ngữ, ý tốt đẹp bởi năng lực của giới, định, tuệ. 


310 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 

Một lý khác nữa, bậc Thánh nhân là bậc xa lìa kẻ thù tức 
xa la khỏi phiên não như tham, sân, sĩ... 

Bậc Thánh nhân nói theo thành quả của việc thực hành 
có 8 là: 

I- Bậc Thánh Nhập Lưu đạo. 

2- Bậc Thánh Nhập Lưu quả. 

3- Bậc Thánh Nhất Lai đạo. 

4- Bậc Thánh Nhất Lai quả. 

5- Bậc Thánh Bắt Lai đạo. 

6- Bậc Thánh Bắt Lai quả. 

7- Bậc Thánh A La Hán đạo. 

S- Bậc Thánh A La Hán quả. 


Các bậc Thánh nhân này phải bắt tay vào việc tu tiến 
minh quán nghiệp xứ trải qua các tuệ cho đến 16 tuệ là đối 
với bậc Nhập Lưu đạo là đạo thứ 1, còn đạo thứ 2, 3, 4 phải 
tu tiến minh quán nghiệp xứ trải qua các tuệ thì chỉ có 13 
tuệ tức kế từ Sanh diệt tuệ già mạnh cho đến Phản khán tuệ, 
phải trải qua 3 lần nữa thì sẽ làm cho khổ hoàn toàn chấm 
dứt và hoàn thành phận sự phạm hạnh. 


Bảy Bậc Thánh Nhân 


Tiếp theo sẽ giải thích bảy bậc Thánh nhân trong nhóm 
Thánh nhân đã giải thích chỉ khác nhau một sô ngài có đức 


311 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


tin nhiều, một số ngài có sự an tịnh nhiều trong lúc thực 
hành mà thôi. 

Bảy bậc Thánh nhân: 

1- Bậc tùy tín hành (saddhanusär1) (bậc Nhập Lưu đạo). 


2- Bậc tín giải thoát (saddhãvimutta) (bậc Nhập Lưu quả 
— bậc A La Hán quả). 


3- Bậc thân chứng (kãyasakkhn) (bậc Nhập Lưu đạo - A 
La Hán quả). 


4- Lưỡng biên giải thoát ! (ubhatobhagavimutti) (bậc A 
La Hán). 


5- Bậc tùy pháp hành (dhammanusän) (bậc Nhập Lưu đạo). 


6- Bậc kiến chí (ditthipatta) (bậc Nhập Lưu quả - A La 
Hán đạo). 


7- Bậc tuệ giải thoát 7 (paññãvimutfi) (bậc A La Hán). 


1- Bậc tùy tín hành (saddhãnusär)): Bậc Thánh nhân 
quán xét thây danh sắc là vó /hưởng có tín quyên trội hơn 


1 Sớ giải Saddhammapakäsinï Tiểu Bộ Kinh bộ Vô Ngại Giải Đạo đề cập rằng 
trong Tiểu Bộ Kinh bộ Vô Ngại Giải Đạo chỉ giải thích đến 5 bậc Thánh nhân 
không giải thích đến 2 bậc Thánh nhân là bậc lưỡng biên giải thoát và bậc tuệ giải 
thoát nhưng trong nơi khác thì Ngài thuyết rằng người nào tác ý đến khổ thiên về 
sự an tịnh thường đạt được định quyền thì người đó được gọi là bậc thân chứng, 
còn người đắc chứng thiền vô sắc rồi tác chứng quả cao nhất thì gọi là bậc lưỡng 
biên giải thoát. 

? Lại nữa, người nào tác ý đến vô ngã thiên về sự hiểu biết thường đạt được tuệ 
quyền thì người đó gọi là bậc tùy pháp hành trong sát na của bậc Nhập lưu đạo; 
gọi là bậc kiến chí tức trong 6 bậc, đạo, quả; gọi là tuệ giải thoát thì tác chứng 
được quả cao nhất (sớ giải vimokkhaniddesa trang 393) 


5 §9) 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


do có đức tin nhiều nên tác chứng Dự lưu đạo chỉ lấy riêng 
biệt sát na Nhập lưu đạo nên mới gọi là bậc tùy tín hành tức 
bậc thiên về đức tin hay bậc có nhiều đức tin hoặc bậc Suy 
nghĩ theo đức tin. 


2- Bậc tín giải thoát (saddhavimutta): Bậc Thánh 
nhân quán xét thấy danh sắc là vô /hưởng có tín quyền trội 
hơn đo có tín quyên trội hơn nên đức tin hướng đến trong 
sát na của Nhất Lai đạo, Bất Lai đạo và A La Hán đạo lẫn 
đức tin nghiêng về trong 4 sát na quả ám chỉ lấy Nhập Lưu 
quả - A La Hán quả nên mới gọi là bậc tín giải thoát tức bậc 
giải thoát khỏi phiền não do có đức tin trội hơn. 

3- Bậc thân chứng ! (käyasakkhTn): Bậc Thánh nhân 
quán xét thấy danh sắc là khổ thiên về an tịnh thường đạt 
được định quyền, tu tiến chỉ tịnh nghiệp xứ thiền hữu sắc 
và thiền vô sắc, sau đó tu tiến minh quán nghiệp xứ rồi tác 
chứng đạo, quả, Níp Bàn gọi là bậc thân chứng tức có danh 
thân làm trọng yếu ám chỉ trong sát na của Nhập Lưu đạo 
đến A La Hán quả. 


4- Bậc lưỡng biên giải thoát (ubhatobhãgavimutta): 
Bậc Thánh nhân tu tiễn chỉ tịnh nghiệp xứ cho đến khi chứng 
đắc thiền vô sắc trước mới tu tiễn minh quán nghiệp xứ tiếp 
theo cho đến khi tác chứng A La Hán quả gọi là bậc lưỡng 
biên giải thoát tức bậc giải thoát khỏi 2 bên như bằng thiền 
vô sắc và bằng Thánh đạo. 

1 Sớ giải bộ Vô Ngại Giải Đạo (atthakathäpatisambhidämagga) đề cặp rằng người 


được gọi là bậc thân chứng bởi vì thấu đáo được Níp Bàn và đạt được thiền sắc 
giới và thiền vô sắc giới. 


S5 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


5- Bậc tùy pháp hành (dhammaäanusär1): Bậc Thánh 
nhân quán xét thấy danh sắc là vô ngã thiên về trí tuệ đạt 
đến tuệ quyền trở thành bậc tùy pháp hành trong sát na của 
Nhập Lưu đạo. 


6- Bậc kiến chí (di{thipatta): Bậc Thánh nhân có trí 
tuệ mà mình được hiểu được thấy được biết làm cho sáng 
tỏ đúng đắn bằng trí tuệ rằng danh sắc là khổ, Níp Bàn là an 
lạc tác ý đến vồ ngã trội hơn bằng tuệ quyên bởi vì nhiều trí 
tuệ được gọi là bậc kiến chí trong sát na Nhập Lưu quả — A 
La Hán đạo. 


~T~—= 


7- Bậc tuệ giải thoát (paññävimutta): Bậc giải thoát 
băng trí tuệ tức bậc Thánh nhân tu tiên thuân minh quán cho 
đên khi trở thành bậc A La Hán. 


Bậc Thánh Nhân Và Tam Tướng 


Các bậc Thánh nhân phải trải qua tam tướng như nhau 


I-Hành xả tuệ của vô thường tùy quán 
(aniccãnupassanäsankhãrupekkhãñãna) gồm có 2 bậc 
Thánh: 

I- Bậc tùy tín hành. 
2- Bậc tín giải thoát. 

2 Hành xả tuệ của khổ tùy quán 
(dukkhãnupassanäsankhärupekkhãñãna) gồm có 2 
bậc Thánh: 


314 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


I1- Bậc thân chứng. 
2- Bậc lưỡng biên giải thoát. 
3 Hành xả tuệ của vô ngã tùy quán 


(anattänupassanäsankhãrupekkhäñãna) gồm có 3 
bậc Thánh: 


I- Bậc tùy pháp hành. 
2- Bậc kiến chí. 
3- Bậc tuệ giải thoát. 


I- Nếu như thấy vô thường do có tín quyền nỗi trội, 
khi tác chứng Nhập Lưu đạo... A La Hán quả do có đức tin 
nhiều gọi là bác fùy tín hành (trong sát na Nhập Lưu đạo), 
bậc tín giải thoát (trong sắt na Nhập Lưu quả, Nhất Lai đạo 
cho đến A La Hán quả), còn 4 quyền nữa như tấn quyền, 
niệm quyên, định quyên, tuệ quyền ảnh hưởng theo tín 
quyền bằng Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y duyên, 
Tương ưng duyên. 


2- Nếu như thấy khổ do có định quyền nổi trội, khi 
tác chứng Nhập Lưu đạo... A La Hán quả do có định quyền 
nhiều gọi là bậc thân chứng (trong sát na Nhập Lưu đạo 
cho đến A La Hán quả), nếu như đã đắc thiền vô sắc mà tác 
chứng A La Hán quả thì gọi là bác lưỡng biên giải thoát, còn 
4 quyền khác cũng ảnh hưởng theo định quyền bằng Đồng 
sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y duyên, Tương ưng duyên. 


3- Nếu như thấy vô ngã do có tuệ quyền nổi trội, khi 


S12 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


tác chứng Nhập Lưu đạo... A La Hán quả do có tuệ quyền 
nhiều thì gọi là bậc ùy pháp hành (trong sát na Nhập Lưu 
đạo), bác kiến chỉ (trong sát na Nhập Lưu quả cho đến A La 
Hán đạo), bác fuệ giải thoát (trong sát na A La Hán quả), 
còn 4 quyền khác nữa cũng ảnh hưởng theo tuệ quyền 
bằng Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y duyên, Tương 
ưng duyên. 


Mỗi bậc Thánh Thinh Văn phải thực hành minh quán 
trải qua các thực tánh như đã đề cập trên. 


Bậc Thánh Nhân Với Giải Thoát 
Vimokkha tức giải thoát là tên của chi pháp tác chứng 
Níp Bàn có 3 là: 
I- Vô tướng giải thoát. 
2- Phi thuộc lụy giải thoát. 
3- Không tánh giải thoát. 
Được gọi tên như vậy do mãnh lực của việc tu tiễn minh 


quán theo tuần tự cho đến khi thấy được vô thường, khổ, vô 
ngã tác chứng đạo, quả, Níp Bàn. 

1- Nếu quán xét thấy vô thường do có đức tin nhiều thì 
có vô tướng giải thoát làm trọng yếu, còn 2 giải thoát kia 
của việc tu tiễn cũng diễn tiễn theo vô tướng giải thoát bằng 
Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y duyên, Tương ưng 


316 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


duyên, có phận sự như nhau được xếp vào là tu tiến do có ý 
nghĩa có phận sự giống nhau, trong lúc liễu tri Tứ Thánh Đề 
cũng có phận sự như nhau. 


2- Nếu quán xét thấy khổ do có sự an tịnh nhiều thì có 
phi thuộc lụy giải thoát làm trọng yếu, còn 2 giải thoát của 
việc tu tiễn cũng ảnh hưởng theo giải thoát này bằng Đồng 
sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y duyên, Tương ưng duyên, 
có phận sự như nhau được xếp vào là tu tiễn do có ý nghĩa 
có phận sự giống nhau, trong lúc liễu tri Tứ Thánh Đề cũng 
có phận sự như nhau. 


3- Nếu quán xét thấy vô ngã do có trí tuệ nhiều thì có 
không tánh giải thoát làm trọng yếu, còn 2 giải thoát của 
việc tu tiễn cũng ảnh hưởng theo giải thoát này bằng Đồng 
sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y duyên, Tương ưng duyên, 
có phận sự như nhau được xếp vào là tu tiễn do có ý nghĩa 
có phận sự giống nhau, trong lúc liễu tri Tứ Thánh Đề cũng 
có phận sự như nhau. 

Nếu người nào thực hành đúng thì người đó được gọi là 
tu tiễn có thể làm cho 3 giải thoát khởi hiện được nếu thực 
hành sai không đúng thì 3 giải thoát sẽ không sanh lên được. 

1- Nếu quán xét thấy vô thường thì tâm xuất khỏi tướng 
(nimitta) như tướng trường tồn (dhuvanimitta)... rồi dẫn đến 
vô tướng (animitta) tức Níp Bàn gọi là giải thoát bằng vô 
tướng giải thoái. 

2- Nếu quán xét thấy khổ thì tâm xuất khỏi diễn tiến 


317 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


đang sanh diệt của danh sắc rồi dẫn đến phi diễn tiến tức 
Níp Bàn gọi là giải thoát băng phi thuộc lụy giải thoái. 


3- Nếu quán xét thấy vô ngã thì tâm xuất khỏi tướng và 
diễn tiễn rồi dẫn đến vô tướng và phi diễn tiến tức Níp Bàn 
gọi là giải thoát bằng không tánh giải thoát. 

3 giải thoát có trong sát na khác nhau do có 4 trạng thái 
làm trưởng, vững chắc, hướng tâm đến, dẫn xuất khỏi luân 
hồi, ví dụ như: 


Nếu thấy vô thường thì vô tướng giải thoát làm trưởng 
tâm cũng vững chắc bởi vô tướng giải thoát, khi tâm thiên 
về vô tướng giải thoát cũng dẫn đến Níp Bàn băng vô tướng 
giải thoát. 

Nếu thấy khổ thì phi thuộc lụy giải thoát làm trưởng, 
tâm cũng vững chắc bởi phi thuộc lụy giải thoát, khi tâm 
thiên về phi thuộc lụy giải thoát cũng dẫn đến Níp Bàn bằng 
phi thuộc lụy giải thoát. 

Nếu thấy vô ngã thì không tánh giải thoát làm trưởng, 
tâm cũng vững chắc bởi không tánh giải thoát, khi tâm thiên 
về không tánh giải thoát cũng dẫn đến Níp Bàn bằng không 
tánh giải thoát. Như vậy gọi là 3 giải thoát có trong sát na 
khác nhau do 4 trạng thái. 

Còn 3 giải thoát có trong cùng sát na với nhau do 7 trạng 
thái là: 

I- Khi thấy vô thường thì tâm giải thoát khỏi tướng 


3418 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 

gọi là vô fướng giải thoái, khi giải thoát khỏi tướng nào thì 
không tôn tại trong tướng đó gọi là ?h¡ thuộc lụy giải thoát, 
khi tâm không tôn tại trong tướng nào thì rỗng không khỏi 
tướng đó gọi là không tánh giải thoát, khi rỗng không khỏi 
tướng nào thì tướng đó gọi là vô fướng giải thoái. Cả 3 giải 
thoát có trong cùng sát na với nhau do 7 trạng thái như sau: 

I- Do đồng cùng nhau hội tụ. 

2- Do đồng cùng nhau tác chứng. 

3- Do đồng cùng nhau đạt đến. 

4- Do đồng cùng nhau liễu tri. 

5- Do đồng cùng nhau làm cho sáng tỏ (thấu rõ). 

6- Do đồng cùng nhau đúng đắn (chuẩn xác). 

7- Do đồng cùng nhau giác ngộ. 

2- Khi thấy khổ thì tâm giải thoát khỏi hệ lụy gọi là 
phi thuộc lụy giải thoát, không tôn tại trong hệ lụy nào thì 
rông không khỏi hệ lụy đó gọi là không tánh giải thoát, 
rồng không khỏi tướng nào thì tướng đó gọi là vô fướng giải 
thoái, không có tướng bởi vì tướng nào không tôn tại thì 
trong tướng đó gọi là phi thuộc lụy giải thoái. 

Ba giải thoát có trong cùng sát na với nhau có 7 trạng 
thái như do đông cùng nhau hội tụ... 

3- Khi thấy vô ngã thì tâm giải thoát khỏi chấp thủ gọi 
là không tánh giải thoái, rông không khỏi tướng nào thì 
tướng đó gọi là vô fướng giải thoái, không có tướng bởi vì 


S19 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


tướng nào không tôn tại thì trong tướng đó gọi là phi huộc 
lụy giải thoát, không tồn tại trong tướng nào thì rỗng không 
khỏi tướng đó gọi là không tảnh giải thoái. 

Ba giải thoát có trong cùng sát na với nhau có 7 trạng 
thải như do đồng cùng nhau hội tụ, do đồng cùng nhau 
tác chứng... 


Ba Tuệ Quán Theo Tuần Tự Có 15 


Dục thoát tuệ, Trạch sát tuệ, Hành xả tuệ. Cả 3 tuệ cùng 
ý nghĩa như nhau, như trích ra ý nghĩa trong bộ Vô Ngại 
Giải Đạo như sau 


I- Tuệ quán xét thấy sự sanh điệt của danh sắc rồi muốn 
thoát khỏi danh sắc được xếp vào Dục thoát tuệ, tác ý quán 
xét xem sự sanh diệt của danh sắc được xếp vào Trạch sát 
tuệ, sự thản nhiên đối với sự sanh diệt của danh sắc được 
xếp vào Hành xả tuệ. 


2- Tuệ quán xét thấy sự diễn tiến của danh sắc đang sanh 
diệt rồi muốn thoát khỏi danh sắc được xếp vào Dục thoát 
tuệ, sự tác ý quán xét xem danh sắc đang sanh diệt được xếp 
vào Trạch sát tuệ, sự thản nhiên đối với danh sắc đang sanh 
diệt được xếp vào Hành xả tuệ. 


3- Tuệ quán thấy tướng vô thường, không bền vững... 
của tât cả danh sắc rôi muôn thoát khỏi danh sắc được xêp 
vào Dục thoát tuệ, sự tác ý quán xét xem danh sắc được xêp 


320 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


vào Trạch sát tuệ, sự thản nhiên đối với danh sắc được xếp 
vào Hành xả tuệ. 

4- Tuệ quán thấy nghiệp là nguyên nhân làm cho danh 
sắc sanh lên nữa rồi muốn thoát khỏi được xếp vào Dục 
thoát tuệ, sự tác ý quán xét xem danh sắc được xếp vào 
Trạch sát tuệ, sự thản nhiên đối với danh sắc được xếp vào 
Hành xả tuệ. 

5- Tuệ quán xét thấy danh sắc tục sinh tức thấy sự sanh 
lên tiếp tục nữa của danh sắc rồi muốn thoát khỏi được xếp 
vào Dục thoát tuệ, sự tác ý quán xét xem danh sắc được xếp 
vào Trạch sát tuệ, sự thản nhiên đối với danh sắc được xếp 
vào Hành xả tuệ. 

6ó- Tuệ quán xét thấy sanh hữu của danh sắc rồi muốn 
thoát khỏi được xếp vào Dục thoát tuệ, sự tác ý quán xét 
xem danh sắc được xếp vào Trạch sát tuệ, sự thản nhiên đối 
với danh sắc được xếp vào Hành xả tuệ. 


7- Tuệ quán xét thấy sự phát sanh lên của tất cả uẫn rồi 
muốn thoát khỏi được xếp vào Dục thoát tuệ, sự tác ý quản 
xét xem danh sắc được xếp vào Trạch sát tuệ, sự thản nhiên 
đối với danh sắc được xếp vào Hành xả tuệ. 


8- Tuệ quán xét thấy việc diễn tiễn dị thục quả của danh 
sắc đang sanh diệt rồi muốn thoát khỏi được xếp vào Dục 
thoát tuệ, sự tác ý quán xét xem danh sắc được xếp vào 
Trạch sát tuệ, sự thản nhiên đối với danh sắc được xếp vào 
Hành xả tuệ. 


ai 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


9- Tuệ quán xét thấy sanh (jãti) tức sự sanh ra của danh 
sắc rồi muốn thoát khỏi được xếp vào Dục thoát tuệ, sự tác 
ý quán xét xem danh sắc được xếp vào Trạch sát tuệ, sự thản 
nhiên đối với danh sắc được xếp vào Hành xả tuệ. 


10- Tuệ quán xét thấy sự già của danh sắc rồi muốn 
thoát khỏi được xếp vào Dục thoát tuệ, sự tác ý quán xét 
xem danh sắc được xếp vào Trạch sát tuệ, sự thản nhiên đối 
với danh sắc được xếp vào Hành xả tuệ. 


I11- Tuệ quán xét thấy sự bệnh của danh sắc rồi muốn 
thoát khỏi được xếp vào Dục thoát tuệ, sự tác ý quán xét 
xem danh sắc được xếp vào Trạch sát tuệ, sự thản nhiên đối 
với danh sắc được xếp vào Hành xả tuệ. 


12- Tuệ quán xét thấy sự chết của danh sắc rồi muốn 
thoát khỏi được xếp vào Dục thoát tuệ, sự tác ý quán xét 
xem danh sắc được xếp vào Trạch sát tuệ, sự thản nhiên đối 
với danh sắc được xếp vào Hành xả tuệ. 


13- Tuệ quán xét thấy sự sầu muộn tức tâm bồn chồn lo 
lắng bởi vì gặp phải quyền thuộc suy vong, tài sản suy vong, 
bị nạn trộm cướp hoành hành rồi muốn thoát khỏi được xếp 
vào Dục thoát tuệ, sự tác ý quán xét xem danh sắc được xếp 
vào Trạch sát tuệ, sự thản nhiên đối với danh sắc được xếp 
vào Hành xả tuệ. 

14- Tuệ quán xét thấy sự bi thảm tức than khóc kế lề 
phản nàn kêu ca mọi thứ do gặp phải 5 điều suy vong như 
quyền thuộc suy vong... rồi muốn thoát khỏi được xếp vào 
Dục thoát tuệ, sự tác ý quán xét xem danh sắc được xêp vào 


ÉP; 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Trạch sát tuệ, sự thản nhiên đối với danh sắc được xếp vào 
Hành xả tuệ. 

15- Tuệ quán xét thấy sự ảo não tức tâm khốn đốn do 
gặp phải khổ tâm trầm trọng liên quan từ quyền thuộc chết 
hay tải sản tiêu tan hoặc bị nạn trộm cướp hoành hành hay 
thấy sai lầm hoặc giới hoại. Chi pháp: Sân, rồi muốn thoát 
khỏi được xếp vào Dục thoát tuệ, sự tác ý quán xét xem 
danh sắc được xếp vào Trạch sát tuệ, sự thản nhiên đối với 
danh sắc được xếp vào Hành xả tuệ. 


15 trường hợp như đã diễn giảng xếp vào là ớng trạng 
của 3 tuệ được phân ra chi tiết nữa để đem lợi ích cho học 
viên và việc tu tiễn. 

Thông thường mỗi hành giả cả cư sĩ lẫn xuất gia, cả 
trong quá khứ vị lai hiện tại phải có thực tánh thành quả của 
việc tu tiễn giống nhau, như nước biên thông thường ở trong 
quốc gia nào, thành phố nào cũng phải có vị mặn giống 
nhau cho nên dù là người dân tộc nào, ngôn ngữ nào đi nữa 
nếu vào thực hành pháp như minh quán nghiệp xứ rồi thì sẽ 
có các tuệ sanh lên giống nhau, chính như vậy mới là điều 
vi diệu của Phật Giáo. 


Quán Xét Danh Sắc Là Khổ 


Tướng trạng của Dục thoát tuệ, Trạch sát tuệ và Hành xả 
tuệ đã đê cập ngoài ra vân còn có nhiêu nữa nhưng sẽ giải 
thích gom lại thành từng điêu như sau: 


SớG 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


I- Tuệ quán thây sự sanh diệt là khô muôn thoát khỏi 
nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với danh sắc được xêp 
vào Hành xả tuệ. 

2- Tuệ quán thây sự diễn tiên của danh sắc đã sanh lên là 
khô muôn thoát khỏi nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với 
danh sắc được xêp vào Hành xả tuệ. 

3- Tuệ quán xét thây hiện tượng pháp hành tức vô thường 
tướng, khô tướng, vô ngã tướng của tât cả danh sắc là khô 
muôn thoát khỏi nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với danh 
sắc được xêp vào Hành xả tuệ. 

4- Tuệ quán xét thây nghiệp là nhân làm cho chúng sanh 
tái sinh nữa là khô muôn thoát khỏi nên chủ tâm tu tiên thản 
nhiên đôi với danh sắc được xêp vào Hành xả tuệ. 

5- Tuệ quán xét thây việc châp thủ tục sinh tức sanh lên 
nữa là khô muôn thoát khỏi nên chủ tâm tu tiên thản nhiên 
đôi với danh sắc được xêp vào Hành xả tuệ. 

6- Tuệ quán xét thây bât cứ sanh hữu nào đi nữa như khô 
cảnh, nhàn cảnh đêu là khô muôn thoát khỏi nên chủ tâm tu 
tiên thản nhiên đôi với danh sắc được xêp vào Hành xả tuệ. 


7- Tuệ quán xét thây sự phát sanh lên của tât cả uân là 
khô muôn thoát khỏi nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với 
danh sắc được xêp vào Hành xả tuệ. 

8-Tuệ quán xét thây sự khởi sanh lên của danh sắc tức 
việc diên tiên quả nghiệp của danh sắc là khô muôn thoát 


324 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


khỏi nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với danh sắc được 
xêp vào Hành xả tuệ. 


9- Tuệ quán xét thấy sự sanh (jãti) là khổ muốn thoát 
khỏi nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với danh sắc được 
xêp vào Hành xả tuệ. 


10- Tuệ quán xét thây sự giả là khô muôn thoát khỏi nên 
chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với danh sắc được xêp vào 
Hành xả tuệ. 

I1- Tuệ quán xét thây sự bệnh là khô muôn thoát khỏi 
nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với danh sắc được xêp 
vào Hành xả tuệ. 

12- Tuệ quán xét thây sự chêt là khô muôn thoát khỏi 
nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với danh sắc được xêp 
vào Hành xả tuệ. 

13- Tuệ quán xét thây sự sâu muộn là khô muôn thoát 
khỏi nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với danh sắc được 
xêp vào Hành xả tuệ. 

14- Tuệ quán xét thây sự than khóc kê lê kêu ca phàn 
nàn mọi thứ là khô muôn thoát khỏi nên chủ tâm tu tiên thản 
nhiên đôi với danh sắc được xêp vào Hành xả tuệ. 

15- Tuệ quán xét thây tâm khôn đôn là khô muôn thoát 
khỏi nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với danh sắc được 
xêp vào Hành xả tuệ. 

Như đã giải thích 1Š trường hợp trên cũng xêp vào là 
tướng trạng của hành xả tuệ ngoài ra vân còn có nữa như: 


Kế 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Quán Xét Danh Sắc Là Sợ Hãi 


I- Tuệ quán xét thây sự sanh lên là sợ hãi muôn thoát 
khỏi nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với danh sắc được 
xêp vào Hành xả tuệ. 


2- Tuệ quán xét thây sự diễn tiễn của danh sắc đã sanh 
lên là sợ hãi muôn thoát khỏi nên chủ tâm tu tiên thản nhiên 
đôi với danh sắc được xêp vào Hành xả tuệ. 

3- Tuệ quán xét thây hiện tượng pháp hành là pháp vô 
thường, khô, không bên vững, không đẹp đẽ, không phải là 
bản ngã là sợ hãi muôn thoát khỏi nên chủ tâm tu tiên thản 
nhiên đôi với danh sắc được xêp vào Hành xả tuệ. 

4- Tuệ quán xét thây nghiệp là nhân làm cho tât cả chúng 
sanh tái sinh nữa là sợ hãi muôn thoát khỏi nên chủ tâm tu 
tiên thản nhiên đôi với danh sắc được xêp vào Hành xả tuệ. 

5- Tuệ quán xét thây việc châp thủ tục sinh sanh lên nữa 
là sợ hãi muôn thoát khỏi nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi 
với danh sắc được xêp vào Hành xả tuệ. 

6- Tuệ quán xét thầy bât cứ sanh hữu nào như khô cảnh, 
nhàn cảnh là sợ hãi muôn thoát khỏi nên chủ tâm tu tiên 
thản nhiên đôi với danh sắc được xêp vào Hành xả tuệ. 

7- Tuệ quán xét thây sự phát sanh lên của tât cả uân là sợ 
hãi muôn thoát khỏi nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với 
danh sắc được xêp vào Hành xả tuệ. 


8- Tuệ quán xét thấy sự diễn tiến của dị thục quả là quả 


326 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


nghiệp của danh sắc là sợ hãi muôn thoát khỏi nên chủ tâm tu 
tiên thản nhiên đôi với danh sắc được xêp vào Hành xả tuệ. 


9- Tuệ quán xét thấy sự sanh (jãti) là sợ hãi muốn thoát 
khỏi nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với danh sắc được 
xêp vào Hành xả tuệ. 


10- Tuệ quán xét thây sự già là sợ hãi muôn thoát khỏi 
nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với danh sắc được xêp 
vào Hành xả tuệ. 

11- Tuệ quán xét thây sự bệnh là sợ hãi muôn thoát khỏi 
nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với danh sắc được xêp 
vào Hành xả tuệ. 

12- Tuệ quán xét thây sự chêt là sợ hãi muôn thoát khỏi 
nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với danh sắc được xêp 
vào Hành xả tuệ. 

13- Tuệ quán xét thây sâu muộn là sợ hãi muôn thoát 
khỏi nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với danh sắc được 
xêp vào Hành xả tuệ. 

14- Tuệ quán xét thây sự than khóc kê lê kêu ca phàn 
nàn là sợ hãi muôn thoát khỏi nên chủ tâm tu tiên thản nhiên 
đôi với danh sắc được xêp vào Hành xả tuệ. 

15- Tuệ quán xét thây tâm khôn đôn là sợ hãi muôn thoát 
khỏi nên chủ tâm tu tiên thản nhiên đôi với danh sắc được 
xêp vào Hành xả tuệ. 

Việc giải thích IŠ trường hợp trên cũng được xêp vào là 
tướng trạng của hành xả tuệ ngoài ra cũng vân còn có nữa như: 


Sài 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Quán Xét Danh Sắc Rồi Thản Nhiên 


1- Sự sanh lên là các hành, thản nhiên đối với nhóm 
hành đó là xả. Cả 2 các hành này cũng như xả được xếp vào 
là pháp hành, thản nhiên đối với nhóm hành đó được xếp 
vào Hành xả tuệ. 

2- Sự diễn tiến của danh sắc là các hành, thản nhiên 
đối với nhóm hành đó là xả. Cả 2 các hành này cũng như xả 
được xếp vào là pháp hành, thản nhiên đối với nhóm hành 
đó được xếp vào Hành xả tuệ. 


3- Ba tướng như vô thường tướng... là các hành, thản 
nhiên đối với nhóm hành đó là xả. Cả 2 các hành nảy cũng 
như xả được xếp vào là pháp hành, thản nhiên đối với nhóm 
hành đó được xếp vào Hành xả tuệ. 


4- Sự tích lũy (äyuhana) tức nghiệp là nhân làm cho 
tục sinh tiếp tục là các hành, thản nhiên đối với nhóm hành 
đó là xả. Cả 2 các hành này cũng như xả được xếp vào là 
pháp hành, thản nhiên đối với nhóm hành đó được xếp vào 
Hành xả tuệ. 

5- Tục sinh là các hành, thản nhiên đối với nhóm hành 
đó là xả. Cả 2 các hành này cũng như xả được xếp vào là 
pháp hành, thản nhiên đối với nhóm hành đó được xếp vào 
Hành xả tuệ. 

6- Sanh hữu là các hành, thản nhiên đối với nhóm hành 
đó là xả. Cả 2 các hành này cũng như xả được xếp vào là 


328 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


pháp hành, thản nhiên đối với nhóm hành đó được xếp vào 
Hành xả tuệ. 

7- Phát sanh lên (nibbattfi) sự phát sanh lên của tất cả 
uẩn là các hành, thản nhiên đối với nhóm hành đó là xả. Cả 
2 các hành này cũng như xả được xếp vào là pháp hành, 
thản nhiên đối với nhóm hành đó được xếp vào Hành xả tuệ. 


8- Khởi sanh (uppatti): Sự diễn tiễn của dị thục quả 
tức quả nghiệp của tất cả chúng sanh là các hành, thản nhiên 
đối với nhóm hành đó là xả. Cả 2 các hành này cũng như xả 
được xếp vào là pháp hành, thản nhiên đối với nhóm hành 
đó được xếp vào Hành xả tuệ. 

9- Sanh (jãtfi) là các hành, thản nhiên đối với nhóm hành 
đó là xả. Cả 2 các hành này cũng như xả được xếp vào là 
pháp hành, thản nhiên đối với nhóm hành đó được xếp vào 
Hành xả tuệ. 

10- Già là các hành, thản nhiên đối với nhóm hành đó 
là xả. Cả 2 các hành này cũng như xả được xếp vào là pháp 
hành, thản nhiên đối với nhóm hành đó được xếp vào Hành 
xả tuệ. 

11- Bệnh là các hành, thản nhiên đối với nhóm hành đó 
là xả. Cả 2 các hành này cũng như xả được xếp vào là pháp 
hành, thản nhiên đối với nhóm hành đó được xếp vào Hành 
xả tuệ. 

12- Chết là các hành, thản nhiên đối với nhóm hành đó 
là xả. Cả 2 các hành này cũng như xả được xếp vào là pháp 


0) 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


hành, thản nhiên đối với nhóm hành đó được xếp vào Hành 
xả tuệ. 

13- Sầu muộn là các hành, thản nhiên đối với nhóm 
hành đó là xả. Cả 2 các hành này cũng như xả được xếp vào 
là pháp hành, thản nhiên đối với nhóm hành đó được xếp 
vào Hành xả tuệ. 

14- Than khóc kế lễ kêu ca phàn nàn là các hành, thản 
nhiên đối với nhóm hành đó là xả. Cả 2 các hành này cũng 
như xả được xếp vào là pháp hành, thản nhiên đối với nhóm 
hành đó được xếp vào Hành xả tuệ. 


15- Tâm khốn đốn là các hành, thản nhiên đối với nhóm 
hành đó là xả. Cả 2 các hành này cũng như xả được xếp vào 
là pháp hành, thản nhiên đối với nhóm hành đó được xếp 
vào Hành xả tuệ. 

15 trường hợp như đã giải thích được xếp vào là tướng 
trạng của hành xả tuệ. 


3 Tuệ Quán Giống Nhau 
1- Dục thoát tuệ, 2- Trạch sát tuệ, 3- Hành xả tuệ, 3 
tuệ nảy có ý nghĩa giống nhau chỉ khác từ ngữ. 


I- Pubbabhage nibbidañanena nibbinqnassa uppädImi 
pariccaJitukamatä muñcitukamyatä. 


Trong giai đoạn đầu nhàm chán muốn buông bỏ theo 


330 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


15 trường hợp như sự sanh lên... thì từ bỏ được ràng buộc, 
thỏa thích dục vọng đôi với danh sắc băng Yêm ô tuệ 
(nibbidañana) được xêp vào Dục thoát tuệ. 

2- Muñcanassa upäyakaranattham majjhe 
patIsankhanam patisankhã. 

Trong giai đoạn giữa liên tục quán xét để tìm kiếm 
phương cách đê buông bỏ được xêp vào Trạch sát tuệ. 

3- MuñcItväa avasane aJJupekkhanam santitthana. 

Trong giai đoạn kết thúc buông bỏ luyến tiếc rồi thản 
nhiên đôi với danh sắc được xêp vào Hành xả tuệ. 

Tóm lại: Muốn thoát khỏi bằng sự liên tục quán xét rồi 
thản nhiên được xêp vào Hành xả tuệ. 


Đỉnh Cao Của Minh Quán 


Thông thường cây cối và hạt giống phải có ngọn, có 
đỉnh như thế nào thì minh quán cũng có ngọn, có đỉnh giống 
như vậy, đỉnh cao của minh quán có 2 loại là: 

1- Đạt đến đỉnh cao (sikkhãpatta): Minh quán đạt đến 
đỉnh cao, đạt đến cuối cùng, đạt đên cao tột tức Hành xả tuệ 
đầy đủ 6 chi phần, khi đã đầy đủ 6 chi phần thì người đó 
cũng hy vọng chứng đắc đạo, quả, Níp Bàn chắc chắn. 

2- Xuất khỏi (vutthãnagãmam): Xuất khỏi minh quán 
nỗi tiếp nhau với đạo, như có dẫn chứng sau: 


sồi 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Maggena saddhim ghatiyati. Nối tiếp nhau với đạo. 
Đạo gọi là xuất khỏi (vutthãna) bởi vì xuất khỏi đối 
tượng chấp thủ là 2 tướng (nimitta). 


a- Nimittabhũto abhinivitthavatthuto: Xuất khỏi tướng, 
xuất khỏi đối tượng là nhân làm cho chấp thủ, tức ngũ uân 
là cảnh của minh quán. 

b- Ajjhattappavattanato: Xuất khỏi diễn tiến của tà kiến 
bên trong cơ tánh của mình và xuất khỏi khối phiền não ảnh 
hưởng theo phiền não. 


Do 2 nhân này minh guán mới được gọi là xuất khỏi. 


Sáu Chỉ Phần Của Hành Xả Tuệ 


I- Bhayañca nandiñca vippahaya (Thanh Tịnh Đạo) 
không sợ hãi, không vui buôn, ghi nhận đều đặn hoàn chỉnh 
không trở ngại vướng mắc, ghi nhận được trọn vẹn. 

2- Neva sumano hoti na dummano upekkhako viharati 
sato sampaJano (bộ Phân Tích). 

Phấn chấn cũng không có, chán nản cũng không có, chỉ 
có chánh niệm tỉnh giác ghi nhận thản nhiên. 

3- Sabbasankharesu udasino hotI majjhatto (Thanh 
Tình Đạo) 

Người trung dung thản nhiên đối với các hành không 
chấp thủ là ta, là của ta giống như người dứt khoát ly đị vợ. 


E2 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


4- Santitthana pañña (Vô Ngại Giải Đạo) 

Buông bỏ rồi thản nhiên đến tận cùng hoặc định an trú lâu 
dài ghi nhận được lâu dài không muốn đứng dậy bởi vì tâm 
an tịnh không có phóng dật không có triển cái quấy nhiễu. 

5- Sappagee ptttham vaftiyamanam viya (Thanh Tịnh Đạo) 


Tuệ quán đó giống như bột trong cái rây đang bị rây, 
giống như bông vải được bỏ hột rồi bị đánh tơi ra, chi nhận 
các hành theo các trường hợp cho đến khi không sợ hãi và 
vui thích rồi trung dung trong việc xem xét các hành an trú 
vào 3 tùy quản. 


6- Patiliyati patikufati pativatfati na sampariyati (Thanh 
Tịnh Đạo) 


Tâm của hành giả thường co rút trở lại không giương 
thẳng ra trong 3 cõi, 4 sanh loại, 5 sanh hữu, 7 thức trú, 9 
hữu tình cư, ám chỉ đến tâm khép lại suy nghĩ phóng tán 
ra bên ngoài tối thiểu cho đến hầu như không có trong sát 
na đang ghi nhận, ngay đến cảnh bên trong cũng co rút lại 
giống như nhựa cây nắm kéo ra rồi cũng co vào trở lại. 


18 Phương Pháp Giải Thoát Chấp Thủ 


1- Quán xét danh sắc bên trong giải thoát bằng danh sắc 
bên trong, như một số người quán xét danh sắc bên trong rồi 
quán xét danh sắc bên ngoài tức danh sắc của người khác 
với pháp hành mà không duy trì tâm để thấy rõ là vô thường, 


3) 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


khổ, vô ngã rồi trở lại quán xét danh sắc bên trong thì đạo 
cũng hiện khởi. Như dẫn chứng xác thực sau: 


Tassevan sammasato ajjhatam sammasanakale 
VIDassana maggena saddhim ghatiyati. 


Khi hành giả quán xét danh sắc như vậy, trong lúc quán 
xét danh sắc bên trong thì minh quán cũng sanh lên nối tiếp 
với đạo nghĩa là đạo sẽ sanh lên do minh quán. 


2- Quán xét danh sắc bên trong giải thoát bằng danh sắc 
bên ngoài, như một số người quán xét danh sắc bên trong 
rồi quán xét danh sắc bên ngoài nhưng lúc quán xét danh sắc 
bên ngoài thì minh quán cũng sanh lên nối tiếp nhau với đạo 
hiện khởi. Như dẫn chứng sau: 


Sace panassa bahiddha sammasanakale vipassana 
maggena saddhim ghatiyatI. 

Nếu như hành giả quán xét danh sắc bên ngoài thì 
minh quán cũng nối tiếp nhau với đạo. Điển hình như ngài 
SãrTputta chỉ được nghe pháp tóm tắt từ ngài Assaji rằng: 

Ye dhamma hetuppabhavaä Tesam hetum tathagato 

Tesañca yo nirodho ca Evam väadT mahãsamano 

“Nhóm pháp nào sanh lên từ nhân, có nhân là nền tảng 
sanh lên, Đức Như Lai thuyết về nhân của nhóm pháp đó 
và thuyết về sự diệt của nhóm pháp đó. Bậc Đại Sa Môn 
thường thuyết như vậy”. 


334 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Vừa được nghe chỉ bây nhiêu ngài cũng có thê hiêu được 
trọn vẹn răng: “Yankiñci samudayadhammam sabbantam 
nirodhadhammam” 


Pháp nào thường nhiên có sự sanh lên tất cả pháp đó 
đêu có sự diệt là thường nhiên. 


Nếu quán xét thấy được như vậy thì giải thoát khỏi ngũ 
uân tức đạo hiện khởi gọi là thoát khỏi ngũ uân băng cách 
đoạn trừ cùng lúc. 


3- Quán xét danh sắc bên ngoài giải thoát bằng danh sắc 
bên ngoải, như quán xét danh sắc của người khác và pháp 
hành mà tâm không vững trú đề thấy rõ vô thường, khổ, vô 
ngã rồi trở lại quán xét danh sắc bên ngoài thì đạo khởi hiện. 


4- Quán xét danh sắc bên ngoài rồi thoát ra trở lại quán 
danh sắc bên trong, như quán xét danh sắc của người khác 
và pháp hành mà không duy trì tâm để thấy rõ vô thường, 
khổ, vô ngã rồi trở lại quán xét danh sắc bên trong mới tác 
chứng đạo. 


5- Quán xét sắc giải thoát bằng sắc, như quán xét sắc tứ 
đại, sắc y sinh làm cho thành mỗi nhóm rồi quán xét thọ, 
tưởng, hành, thức thấy được rõ ràng không phải là sắc mà 
chỉ là danh rồi trở lại quán xét nữa thì đạo cũng khởi hiện. 
Như dẫn chứng sau: 


Tassevam sammasato rũpasammasanakale vIpassana 
maggena saddhim ghatiyatI. 


Ki 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Khi hành giả đang quán xét như vậy, trong lúc quán xét 
sắc thì minh quán nối tiếp nhau với đạo khởi hiện. 


6- Quán xét sắc giải thoát bằng danh, như quán xét sắc 
quán xét danh, khi trở lại quán xét danh thì đạo cũng khởi 
hiện. Như dân chứng sau: 


Sacce panassa aripasammasanakale vipassanä magøena 
saddhim ghatiyatI. 


Nếu như hành giả đang quán xét danh sắc, khi trở lại 
quán danh thì minh quán cũng sanh lên nôi tiêp nhau với đạo. 


7- Quán xét danh giải thoát bằng danh, như quán xét 
danh thì đạo khởi hiện. 


8- Quán xét danh giải thoát bằng sắc, như quán xét 4 
danh uân rôi quán xét sắc thì đạo khởi hiện. 


9- Quán xét sắc giải thoát bằng danh sắc, như quán 
xét rằng “Yamkiãci samudayadhammam sabbantam 
nirodhadhammam”. Pháp nào thường nhiên có sự sanh lên thì 
tất cả pháp đó đều có sự diệt là thường nhiên rồi đạo khởi hiện. 

10- Quán xét vô thường giải thoát bằng vô thường, như lúc 
đầu quán xét vô thường trước sau đó quán xét khổ và vô ngã 
lúc xuất khỏi thật sự thì thấy vô thường. Như dẫn chứng sau: 


Tassevan pafipannassa aniccato sammasanakale 
vutthanam hotI. 

Khi hành giả tu tiến như vậy, khi quán xét xuất ra khỏi 
băng vô thường thì đạo khởi hiện. 


336 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


11- Quán xét vô thường giải thoát bằng khổ, như lúc đầu 
quán xét thây vô thường khi sắp tác chứng đạo thây khô, 
vừa thây khô thì đạo khởi hiện. 


12- Quán xét vô thường giải thoát bằng vô ngã, như lúc 
đầu quán xét vô thường trước sau đó quán xét thấy khô khi 
sắp tác chứng đạo thì vô ngã hiển lộ rồi đạo khởi hiện lên. 
Như dẫn chứng sau: 


Sacce panassa dukkhato anattato sammasanakale 
vutthanam hotI. 


Nếu như hành giả lúc đầu quán xét thấy vô thường sau 
đó thây khô, vừa thây vô ngã thì đạo khởi hiện. 


13- Quán xét khô giải thoát bằng khổ, như lúc đầu quán 
xét thấy khổ sau đó thấy vô thường và vô ngã khi gần tác 
chứng đạo thì khô hiên lộ rõ ràng rồi đạo hiện khởi. 


14- Quán xét khổ giải thoát bằng vô thường, như giai 
đoạn đầu thấy khổ sau đó thấy vô thường và vô ngã, khi 
gần sắp tác chứng đạo thì vô thường hiển lộ rõ ràng rồi đạo 
sanh lên. 

15- Quán xét khổ giải thoát bằng vô ngã, như giai đoạn 
đầu thấy khổ sau đó thấy vô thường và vô ngã khi gần sắp 
tác chứng đạo thì vô ngã hiển lộ rõ rảng rồi đạo khởi hiện. 

16- Quán xét vô ngã giải thoát bằng vô ngã, như giai 
đoạn đầu thấy vô ngã sau đó thấy vô thường và khổ, khi gần 
sắp tác chứng đạo thì vô ngã hiển lộ rõ ràng rồi đạo hiện khởi. 


337 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


17- Quán xét vô ngã giải thoát bằng khổ, như giai đoạn 
đâu thây vô ngã sau đó thây vô thường và khô hiên lộ, khi gân 
sắp tác chứng đạo thì khổ hiển lộ rõ ràng rồi đạo hiện khởi. 


18- Quán xét vô ngã giải thoát bằng vô thường, như giai 
đoạn đầu thấy vô ngã sau đó thấy vô thường và khổ hiển lộ, 
khi gần tác chứng đạo thì vô thường hiền lộ rõ ràng rồi đạo 
hiện khởi. 

Mỗi hành giả bắt tay vào tu tiến minh quán nghiệp xứ 
đúng đắn rồi sẽ phải có thực tánh có trạng thái hiển lộ giống 
như đã đề cập trên, một số vị thấy vô thường rõ ràng, một 
số vị thấy khô rõ ràng, một số vị thấy vô ngã rõ ràng rồi tác 
chứng đạo, quả, Níp Bàn. 


Một Lý Khác Nữa 
Về Quả Của Hành Xả Tuệ 


Hành xả tuệ là tuệ quán xét thấy danh sắc là khổ, là 
nguy hại, phát sanh nhằm chán muốn thoát khỏi rồi tác 
ý tu tiến thản nhiên đối với danh sắc gọi là tuệ quán già 
mạnh đạt đến đỉnh cao tột cùng gọi là xuất hành minh quán 
(vutthãnagãminïvipassanä) tức minh quán đạt đến xuất khỏi 
phiền não và khối khổ bằng mãnh lực của đạo. Như giải 
thích tóm lược về 4 quả như sau: 

1- Người thấy danh sắc là vô thường, khổ, vô ngã trong 
giai đoạn đầu nhưng lúc tác chứng đạo thì thấy được vô 


336 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


thường rõ ràng nên người đó thiên về đức tin, có đức tin 
nhiều, đầy đủ tín quyền, thường giải thoát tác chứng Níp 
Bàn bằng vô tướng giải thoát là bậc fùy tín hành trong sát 
na đạo thứ I là Nhập Lưu đạo, là bậc fín giải thoát trong 7 
bậc như Nhập Lưu quả, Nhất Lai đạo, Nhất Lai quả, Bất Lai 
đạo, Bất Lai quả, A La Hán đạo, A La Hán quả. 


2- Nếu giải thoát bằng đường lỗi khổ lúc tác chứng đạo 
thấy khổ thì người đó thiên về an tịnh tức sự vắng lặng, đầy 
đủ định quyền, thường giải thoát tác chứng Níp Bàn bằng 
phi thuộc lụy giải thoát là bậc thân chứng trong mọi nơi. 


3- Nếu người nảo tu tiến chỉ tịnh nghiệp xứ cho đến khi 
đắc chứng thiền vô sắc lấy chỉ tịnh làm nên tảng để tu tiến 
minh quán cho đến khi tác chứng A La Hán đạo, A La Hán 
quả thì người đó là bậc lưỡng biên giải thoát đạt đến quả 
cao nhất là A La Hán quả. 

4- Nếu giải thoát bằng đường lối vô ngã thì người đó 
thiên về kiến thức (veda) hiểu biết thường đầy đủ tuệ quyền, 
giải thoát tác chứng Níp Bàn bằng không tánh giải thoát là 
bác ty pháp hành trong sắt na tắc chứng Nhập Lưu đạo, là 
bậc kiến chí ' trong 6 bậc tức trong sát na Nhập Lưu quả, 
Nhất Lai đạo, Nhất Lai quả, Bắt Lai đạo, Bắt Lai quả và A 
La Hán đạo, là bậc tuệ giải thoát với quả cao nhất là A La 
Hán quả. 

1 Khi tác ý đến vô ngã do tuệ quyền nổi trội bởi vì tuệ quyền nỗi trội bậc tác chứng 


A La Hán đạo mới làm cho tỏ tường A La Hán quả cho nên ngài mới thuyết là bậc 
kiến chí (Tiểu Bộ Kinh bộ Vô Ngại Giải Đạo điều 495). 


S5 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Để làm cho tỏ tường về xuất hành minh quán cùng với 
các tuệ đầu là kinh hãi tuệ, quá hoạn tuệ, yếm ô tuệ, dục 
thoát tuệ, trạch sát tuệ, hành xả tuệ, thuận thứ tuệ và các tuệ 
sau như chuyên tộc tuệ... nên hiểu theo 6 ví dụ điển hình 
như sau: 


6 Ví Dụ Về Hành Xả Tuệ 
1- Ví dụ về con dơi 

Có I con dơi đậu núp ở cội cây có 5 cành bởi chủ tâm 
rằng sẽ tìm được hoa quả nơi cây đó, khi đậu nơi cành thứ 
1-2-3-4-5 cũng không có gì, đều không gặp được gì cả giống 
như nhau nên thất vọng với cây đó rằng: “Cây này không 
có hoa không có quả không đáng để nương tựa” rồi bay lên 
bám thắng ngọn cây, ló đầu ngay giữa chạc cây ngửa nhìn 
xem phía trên rồi bay lên bầu trời đến ân núp ở cội cây có 
quả trái khác nữa. So sánh với việc tu tiến như sau: 


1- Hành giả tu tiến minh quán so sánh giống như con dơi. 

2- Ngũ thủ uẫn giống như cội cây có 5 cảnh. 

3- Chấp thủ vào ngũ uẫn giống như việc ân núp đậu ở 
5 cành cây của con dơi. 

4- Hành giả quán xét uẫn thứ 1 không thấy có gì đáng 
để nương tựa vào mới quán xét uân thứ 2-3-4-5 cũng không 
gặp được gì cả, so sánh giống như con dơi bay đậu vào cành 


340 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


cây thứ 1 không thấy có gì nên bay đi đậu vào cành cây thứ 
2-3-4-5 cũng không có gì cả. 

5- Hành giả nhàm chán bởi vì thấy rằng ngũ uấn là 
vô thường, khô, vô ngã thì sanh khởi 3 tuệ là dục thoát tuệ, 
trạch sát tuệ và hành xả tuệ so sánh giông như con dơi thât 
vọng buông bỏ sự luyên tiệc với cây đó răng cây này không 
có hoa quả chi cả. 

6- Thuận thứ tuệ của hành giả so sánh giống như sự 
bay lên phía trên bám ngay trên đỉnh ngọn cây của con dơi. 

7- Chuyễn tộc tuệ so sánh giống như việc ló đầu ra nhìn 
xem phía trên của con dơi. 

8- Đạo tuệ so sánh giống như con dơi bay lên bầu trời. 

9- Quả tuệ so sánh giống như việc bay đi đậu ở tại cội 
cây có quả trái khác của con dơi. 

10- Phản khán tuệ so sánh giống như việc nhìn xem 
con đường đã đên của con dơi. 


2- Ví Dụ Về Con Răn Hồ Mang 
(Kanhasappo) 
Một người đàn ông muôn bắt cá đê ăn mới lây cái nơm 
đi xuông nước rôi lân mò thì tình cờ có con răn hô mang đi 
vào cái nơm, ông ta năm cô con răn dưới nước trong sự vui 


thích và suy nghĩ răng ta băt được con cá lớn, đên khi câm 


34I 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


lên xem mới biết là con rắn hỗ mang do nhìn thấy cái đầu 
tam giác, vì vậy rất kinh hoàng thây nguy hại trong việc 
bắt răn bởi vì sợ hãi sẽ bị rắn căn chết, muốn nhanh chóng 
quăng bỏ cho thoát khỏi nên tìm cách để quăng bỏ mới năm 
lây đuôi con rắn quấn quanh cánh tay mình rồi đưa con răn 
lên quay 2-3 vòng làm cho kiệt sức mệt nhừ rồi quăng đi, tự 
mình nhanh chóng đi đến bờ hồ đứng nhìn xem con đường 
mà mình đi đến bằng sự vững tâm rằng ta đã thoát khỏi 
miệng con rắn hồ mang. 

Ví dụ này được so sánh với các tuệ như sau: 

1- Khi hành giả có tự thể là người, kể từ khi bắt đầu cảm 
giác sự vui thích so sánh giống như giai đoạn đầu mà người 
đàn ông bắt con rắn hồ hiểu là con cá thì rất vui thích. 

2- Khi hành giả phân tích danh sắc thấy được nhân 
duyên của danh sắc thấy được vô thường tướng, khổ tướng, 
vô ngã tướng thấy sự sanh diệt của danh sắc, thấy riêng biệt 
sự diệt của danh sắc, danh sắc hiện bày là pháp đáng sợ hãi 
giai đoạn này được xếp vào danh sắc phân tích tuệ, duyên 
đạt tuệ, thâm quán tuệ, sanh diệt tuệ, hoại diệt tuệ, kinh hãi 
tuệ so sánh giống như người đàn ông lôi con rắn ra từ cái 
nơm nhìn thấy biết là con răn rồi sợ hãi. 

3- Khi hành giả quán xét thấy nguy hại của danh sắc tức 
nguy hại tuệ so sánh giống như người đàn ông thấy nguy hại 
của con rắn nếu bị căn thì tánh mạng sẽ bị đe dọa. 


4- Khi hành giả quán xét thấy danh sắc là khổ nguy hại 


342 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


rôi nhàm chán tức yêm ô tuệ so sánh giông như người đàn 
ông thây khô nguy hại sẽ khởi hiện bởi vì bị con rắn căn rôi 
nhàm chán không muôn đê con rắn trong tay của mình nữa. 


5- Khi hành giả muốn thoát khỏi danh sắc và vòng luân 
hôi tức dục thoát tuệ so sánh giông như người đàn ông muôn 
quãng bỏ con răn cho thoát khỏi mình. 


6- Khi hành giả nêu danh sắc lên theo tam tướng bằng 
40 phương cách tức trạch sát tuệ so sánh giông như người 
tìm phương cách đê quăng bỏ con răn. 


7- Khi hành giả quán danh sắc theo tam tướng liên tục 
xoay vòng đi xoay vòng lại bằng vô thường, khổ, vô ngã 
làm cho phiền não yếu xuống, nhồ bỏ được thường tưởng 
sự hiểu sai là thường, lạc tưởng sự hiểu sai là lạc, mỹ tưởng 
sự hiểu sai là đẹp đẽ, ngã tưởng sự hiểu sai là bản ngã thì có 
tâm thản nhiên với danh sắc tức hành xả tuệ so sánh giống 
như người đàn ông bắt con răn quay vòng cho kiệt sức đến 
khi không thể quay trở lại căn y được thì tâm cũng bình thản. 


8- Khi hành giả thấy tam tướng là vô thường, khổ, vô 
ngã tỏ tường TÕ ràng thấy được Tứ Thánh Đề tức thuận thứ 
tuệ so sánh giống như người đàn ông đang quăng bỏ con 
rắn và yên tâm tin chắc rằng mình thoát khỏi tai nạn bằng 
phương cách này. 


9- Chuyền tộc tuệ so sánh giống như việc quăng bỏ cho 
thoát khỏi bàn tay của người đàn ông đó rôi nhanh chóng đi 
đến đứng tại bờ hồ. 


343 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


10- Đạo tuệ so sánh giống như sự đứng trên bờ hồ của 
người đàn ông đó. 

11- Quả tuệ so sánh giống như sự đứng tại trong nơi 
không có sợ hãi, đứng tại trong nơi an toàn, đứng tại trong 
nơi không có tai hại. 


12- Phản khán tuệ so sánh giống như sự nhìn xem con 
đường đi đên của người đàn ông. 

Mỗi hành giả minh quán đã vượt qua hay đang tu tiễn và 
sẽ thực chứng trong vỊ lai cũng phải trải qua tướng trạng của 
các tuệ quán giông như vậy. 


3- Ví Dụ Về Ngôi Nhà Cháy 


Khi chủ nhà dùng vật thực no nê thỏa thích rồi đi đến 
chỗ ngủ khi đang nằm ngủ yên lành thì ngôi nhà bị cháy, 
vừa tỉnh dậy thấy lửa cháy mới kinh hoảng suy nghĩ tìm 
đường thoát ra để tránh khỏi tai hại không cho bị lửa đốt 
cháy mới là điều an lành nên xem xét tìm kiếm lối thoát, 
khi thấy được con đường rồi thì mau chóng chạy ra đứng tại 
trong nơi an toàn. Điều ví dụ này so sánh giống như việc tu 
tiến như sau: 


1- Châp thủ ngũ uân là người mê muội thiêu trí tuệ 
nghĩ răng là của ta, của người so sánh giông như dùng vật 
thực rôi đi đên chô ngủ rôi năm ngủ. 


2- Tu tiễn minh quán cho đến khi thấy tam tướng thấy 


344 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


danh sắc hiền lộ là pháp đáng sợ hãi có sự nguy hại rồi nhàm 
chán tức kinh hãi tuệ, quá hoạn tuệ, yếm ố tuệ so sánh giống 
như chủ nhà tỉnh dậy thấy lửa cháy rồi sợ hãi. 


3- Dục thoát tuệ, trạch sát tuệ, hành xả tuệ so sánh 
giống như muốn thoát khỏi đám lửa cháy rồi mau chóng 
tìm kiếm con đường thoát ra cho đến khi thấy được phương 
cách thì yên tâm rằng phải thật sự thoát khỏi nguy hiểm 
bằng phương cách này mới yên tâm không sốt ruột giống 
như trước. 


4- Thuận thứ tuệ so sánh giống như nhìn thấy con 
đường và vững tin rằng con đường này chắc chắn an toản. 


5- Chuyển tộc tuệ so sánh giống như thoát ra khỏi nhà. 
6- Đạo tuệ so sánh giống như chạy ra khỏi nhanh chóng. 
7- Quả tuệ so sánh giống như đứng lại trong nơi an toàn. 


8- Phản khán tuệ so sánh giống như nhìn thấy con 
đường đi đến của mình. 


4- Ví Dụ Về Con Bò 


Con bò của người nông dân làm ruộng khi chủ nằm ngủ 
vào lúc ban trưa thì phá chuồng chạy trốn. Khi vừa tỉnh dậy 
người chủ bò đi đến chuồng nhìn xem không thấy thì biết 
rằng con bò trốn đi, mới đi theo dấu chân bò thì gặp được 
con bò công sản nhưng hiểu lầm là con bò của mình mới 


345 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


bắt dẫn đi. Vừa hừng sáng thì nhớ lại là con bò này không 
phải của mình mà là con bò công sản thì suy nghĩ rằng quan 
quân chưa bắt được ta trộm cắp chưa xử tội ta thì ta nên trốn 
đi mới bỏ con bò lại rồi nhanh chóng trốn đi đến nơi thoát 
khỏi sợ hãi. Trong điều ví dụ nảy được so sánh với việc tu 
tiến như sau: 


1- Châp thủ ngũ uân của phàm nhân răng là ta là của 
ta so sánh giông như việc băt con bò công sản do hiệu lâm 
là con bò của mình. 


2- Biết được ngũ uẫn răng chỉ có danh sắc sanh lên do 
nhân duyên là pháp vô thường, khổ, vô ngã chỉ có sự sanh 
diệt và thuần nhất chỉ có sự diệt tức danh sắc phân tích tuệ, 
duyên đạt tuệ, thầm quán tuệ, sanh diệt tuệ, hoại diệt tuệ so 
sánh giống như việc nhớ lại là con bò công sản. 


3- Kinh hãi tuệ, quá hoạn tuệ, yếm ô tuệ so sánh giỗng 
như lúc sợ hãi thấy được nguy hại rồi phát sanh nhàm chán 
của người nông dân. 

4- Dục thoát tuệ, trạch sát tuệ, hành xả tuệ so sánh 
giống như việc muốn trốn chạy của người nông dân tìm 
kiếm con đường để trốn đi rồi rời khỏi giống như không có 
ØÌ xảy ra. 

5- Thuận thứ tuệ so sánh giống như việc chuẩn bị đi 
đúng theo con đường của người nông dân bởi vì biết được 
chắc thật phải đi con đường này. 


346 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


6- Chuyên tộc tuệ so sánh giông như việc bỏ lại con bò. 
7- Đạo tuệ so sánh giông như việc trôn đi. 


8- Quả tuệ so sánh giông như việc trôn đi rôi đứng tại 
nơi an toàn. 


9- Phản khán tuệ so sánh giông như việc nhìn xem con 
đường đi đên của mình. 


5- Ví Dụ Về Nữ Dạ Xoa 


Một người đàn ông chung sống với nữ dạ xoa, nàng nữ 
dạ xoa vào lúc ban trưa vừa thấy chồng mình nằm ngủ thì 
đi đến bãi tha ma ăn thịt xác người chưa thiêu. Khi người 
chồng thức dậy mới suy nghĩ rằng: “Vợ ta đi đâu?” mới lần 
theo dấu vết gặp được vợ đang ăn thịt người thì biết là phi 
nhân nên sợ hãi vội vàng chạy trốn rồi dừng lại trong nơi an 
toàn thoát khỏi nguy hiểm. Trong ví dụ này được so sánh 
VỚI các tuệ trong việc tu tiến như sau: 


1- Châp thủ ngũ uân răng là ta là của ta so sánh giông 
như người đàn ông chung sông với nàng nữ dạ xoa. 


2- Thấy được danh sắc theo tam tướng rằng ngũ uân 
là pháp vô thường tức danh sắc phân tích tuệ, duyên đạt tuệ, 
thầm quán tuệ, sanh diệt tuệ, hoại diệt tuệ so sánh giống như 
việc thấy nàng nữ dạ xoa đang ăn thịt người trong bãi tha ma 
mới biết được vợ là nữ dạ xoa. 


347 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


3- Kinh hãi tuệ, quá hoạn tuệ, yêm ô tuệ so sánh giông 
như trong lúc sợ hãi, thây sự nguy hại và nhàm chán nàng 
nữ dạ xoa. 


4- Dục thoát tuệ, trạch sát tuệ, hành xả tuệ so sánh 
giông như lúc muôn trôn chạy, tìm kiêm con đường đê trôn 
chạy rôi thản nhiên. 


5- Thuận thứ tuệ, chuyên tộc tuệ so sánh giông như 
việc từ bỏ nàng nữ dạ xoa. 


6- Đạo tuệ so sánh giống như việc nhanh chóng trốn 
chạy. 


7- Quả tuệ so sánh giống như việc dừng lại trong nơi 
không nguy hiểm. 


8- Phản khán tuệ so sánh giông như việc đứng nhìn 
xem con đường đi đên của mình. 


6- Ví Dụ Về Đứa Bé 


Một người phụ nữ rất thương con ngồi trên lâu đài nghe 
được tiếng đứa bé khóc giữa đường thì nghi ngờ rằng ai đó 
hành hạ con của mình nên mau chóng vội vàng đi xuống bế 
lây đứa bé của người khác đem đi do hiểu lầm nghĩ rằng là 
con của mình. Vừa lúc biết rằng đây là con của người khác 
nên rất e đè sợ hãi ngoảnh nhìn bên này bên kia rồi suy nghĩ 
rằng: “Đừng cho bắt cứ ai nói ta bắt trộm đứa bé” rồi vội 
vàng bỏ đứa bé xuống trong nơi đó nhanh chóng chạy lên 


348 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 

trên lâu đài rồi ngồi xuống. Trong điều ví dụ này được so 
sánh với các tuệ trong việc tu tiên như sau: 

1- Chấp thủ ngũ uẫn rằng là ta là của ta so sánh giống như 
nữ nhân chấp thủ con trai của người khác là con trai của mình. 

2- Biết được danh sắc theo tam tướng tức danh sắc 
phân tích tuệ, duyên đạt tuệ, thâm quán tuệ, sanh diệt tuệ, 
hoại diệt tuệ so sánh giông như việc biệt răng đây là con trai 
của người khác. 

3- Kinh hãi tuệ, quá hoạn tuệ, yếm ô tuệ so sánh giống 
như sự e dè sợ hãi. 

4- Dục thoát tuệ, trạch sát tuệ, hành xả tuệ so sánh 
giống như việc nhìn xem con đường này con đường kia. 

5- Thuận thứ tuệ so sánh giống như việc khởi sự bỏ 
đứa bé xuông đặt trong nơi đó. 

6- Chuyển tộc tuệ so sánh giống như lúc bỏ đứa bé 
xuống đang ở giữa đường. 

7- Đạo tuệ so sánh giống như việc đi lên trên lâu đài. 

8- Quả tuệ so sánh giống như việc đi lên ngồi trên 
lâu đài. 

9- Phản khán tuệ so sánh giống như việc nhìn xem con 
đường đi đên của mình. 

Do đó, khi hành giả thấy băng tuệ quán như vậy rồi 
thường lui trở lại khỏi 3 cõi, 4 sanh loại, 5 sanh hữu, 7 thức 


349 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


trú, 9 hữu tình cư chỉ có sự thản nhiên, chỉ có sự ghê tớm, 
chỉ phát sanh uế trược tâm sẽ không quay trở lại vui mừng 
thích thú đối với cõi, sanh loại... nữa chỉ thuần nhất thiên về 
Níp Bàn giống như giọt nước rơi xuống từ trên lá sen. 


Việc Chú Tâm Thực Hành 
Không Thối Chuyển 
Bằng ngần ấy ân đức như đã đề cập trên người đó được 
gọi là hành giả không thối chuyền, không chùn bước. Tương 
ứng (thích hợp) với lời mà Ngài khắng định xác chứng rằng: 


Patisinacarassa bhikkhuno 
BhaJamãnassa vIvittamasanam 
Samags1yamahu tassa tam 

Yo attanam bhavane na dassaye. 


Các bậc hiền trí nói về mình không xuất hiện trong cõi 
khác (như địa ngục...) như vị tỳ kheo thực hành không thôi 
chuyên là người xứng đáng ngồi thụ hưởng sự an tịnh. 


Nên Hiểu Biết Về Hành Xá Tuệ 
Hành xả tuệ là tuệ quán thấy danh sắc là vô thường, 
khổ, vô ngã rồi thản nhiên không hỷ không ưu, không vui 
mừng không phiền muộn, có niệm, định, tuệ già mạnh 


350 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


có tướng trạng mà hành giả cần phải hiểu biết theo nhiều 
trường hợp như: 


1- Patilĩnacarabhãvam niyametvä tức nhất định làm 
cho hành giả không thôi chuyên. 

Giải thích: làm cho tâm của người đó vững tin chắc chắn 
thăng đên mục đích duy nhât là Níp Bàn. 

2- Dhammavisesam niyametvä tức vững chắc của 5 
pháp đặc biệt. 


a- Bojjhangavisesam sự đặc biệt của 7 giác chi như 
niệm giác chi, trạch pháp giác chi... nghĩa là 7 giác chi này 
phải là pháp hợp nhất làm cho hảnh giả tác chứng đạo, quả, 
Níp Bản. 

b- Magøangavisesam sự đặc biệt của chi đạo, nghĩa 
là § chỉ đạo như chánh kiến, chánh tư duy... phải gom sức 
mạnh hợp nhất chi đạo để cùng nhau làm phận sự sát trừ 
phiền não kế từ tuệ này... trở đi. 

c- Jhãnangavisesam sự đặc biệt của chi thiền. Từ thiền 
(jhãna) tức chú vào có 2 loại là: 

1- Thiền tướng (Iakkhanũpanijjhãna) chú niệm danh 
sắc làm cảnh cho đến khi thấy được tam tướng. 

2- Thiền cảnh (ãrammanipanijjhãna) chú niệm 40 
cảnh chỉ tịnh nghiệp xứ, thiền trong nơi đây ngài ám chỉ lấy 
trí tuệ có sức mạnh mãnh liệt đang sắp sửa tác chứng đạo. 
Như có dẫn chứng sau: 


sợi 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Padakalihananti maggassa asannavu{thanagaminTya 
VIDassanäya padatthanabhitamñanam. (mahafIkã trang 574) 

Pãdakajjhãnam là /hiển làm nên tảng cho mình quán tức 
trí tuệ là nhân cận của minh quán gân với đạo và làm cho 
giải thoát khỏi phiên não. 

d- Patidävisesam sự đặc biệt của việc thực hành, gồm 
có 4 đạo hành như: 

Dukkhãpatipadä dandhãbhiññã Hành nan đắc trì. 


Dukkhãpatipadä khippabhiññä Hành nan đắc cấp. 
Sukhãpatipadä dandhãbhiññã Hành dị đắc trì. 
Sukhãpatipadä khippãbhiññäã Hành dị đắc cấp. 

Giải thích: 

Hành nan đắc trì bởi vì 10 phiền não quấy nhiễu nhiều 
trong lúc thực hành và lúc sẽ tác chứng đạo thì hành xả tuệ 
cũng quản thúc minh quán làm cho đạo hiển lộ sanh lên 
chậm chạp. 

Hành nan đắc cấp bởi vì phiền não quấy nhiễu nhiều 
trong lúc thực hành nhưng hành xả tuệ quản thúc minh quán 
làm cho đạo hiển lộ sanh lên mau chóng. 

Hành dị đắc trì bởi vì 10 phiền não không quấy nhiễu 
nhiều nhưng đạo khó sanh lên do hành xả tuệ quản thúc 
minh quán làm cho đạo hiển lộ sanh lên chậm chạp. 

Hành dị đắc cấp bởi vì hành giả đè nén 10 phiền não 


352 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


được đễ dàng không quấy nhiễu trong lúc thực hành và trong 
lúc đạo sẽ hiện khởi, hành xả tuệ cũng làm cho đạo hiên lộ 
được sanh lên dễ dàng. 


Sự khác nhau về bốn đạo hành của hành giả: 


I- Đối với một số vị tỳ kheo cả 4 đạo chỉ thuần nhất 1 
đạo hành. 


2- Đối với mỗi Đức Phật cả 4 đạo đều hành dễ dàng 
chứng đắc mau chóng. 


3- Đối với bậc Tướng Quân Chánh Pháp Sãriputta cũng 
giống như mỗi Đức Phật. 


4- Đối với ngài trưởng lão Mahãmoggallana đạo thứ 
nhất Nhập Lưu đạo thì hành dị đắc trì, còn 3 đạo còn lại là 
Nhất Lai đạo, Bất Lai đạo, A La Hán đạo thì hành khó khăn 
đắc chậm chạp gọi là hành nan đắc trì. 


e- Vimokkhisesam sự đặc biệt của 3 giải thoát là vô 
tướng giải thoát, phi thuộc lụy giải thoát, không tánh giải 
thoát. Mặc dù hành giả tu tiến thuần minh quán tức bắt tay 
vào tu tiến thuần nhất minh quán mà không tu tiến chỉ tịnh 
nghiệp xứ trước nhưng lúc đạo sanh lên thì chi thiền cũng 
sanh lên theo quy luật của minh quán. Như dẫn chứng trong 
Thanh Tịnh Đạo (phẩm 3 trang 312 dòng thứ 3-4) rằng: 


Vipassananiyamena hi sukkhavipassakassa 
uppannamagsop' samapattlabhino jhanam padakam 
akatvä uppannamaggsopl pathamalilhanan  pãdakam 


SH, 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


katva pakinnakasankhãre sammasitvä uppaditamagsopIl 
pathamaJJhanikã va hontI. 


Theo quy luật của minh quán thì đạo sanh lên với hành 
giả tu tiến thuần minh quán hay đạo sanh lên với vị đắc 
thiền nhưng không lấy thiền làm nền tảng cho minh quán 
hoặc đạo mà hành giả đắc sơ thiền làm nền tảng cho việc 
quán xét chỉ tiết danh sắc tức quán xét danh sắc khác ngoài 
ra chỉ thiền làm nền tảng. Cả 3 thiền này thường kết hợp 
với chi phần của sơ thiền và gom vào trong các tâm đạo, 
như trong Thanh Tịnh Đạo rằng: “Sabbesu satta bojjhangãni 
atthamagsgangãnm1 pañca JhanangänI honti”. 


Thất giác chi, 8 chi đạo, 5 chi thiền luôn có trong các 
tâm đạo. 


Minh quán là thành phần giai đoạn đầu của tâm đạo tức 
khi tu tiễn cho đến hành xả tuệ thường đồng sanh với hỷ, với 
xả nhưng trong lúc sẽ tác chứng đạo thoát khỏi phiền não thì 
thường đồng sanh với hỷ. Như dẫn chứng sau: 


TesampI hi pubbabhãgavIipassana somanassasahagatapi 
hutvã vutthanakale sankhãrupekkhabhavam  patvä 
somanassasahagata hot. 

Minh quán là thành phần giai đoạn đầu của các tâm đạo 
đồng sanh với hỷ hay đồng sanh với xả, khi đến hành xả tuệ 
trong lúc sẽ thoát khỏi phiền não, thoát khỏi hiệp thế, thoát 
khỏi phàm chủng thường đồng sanh với hỷ. 


354 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Trong điêu này có điêu ngoại trừ ra như: Nêu hành giả 
đắc ngũ thiên làm nên tảng thì đông sanh duy nhât với xả, 
như có dân chứng sau: 


Tesampi hi pubbabhagavipassana somanassasahagatäpi 
upekkhasahagatä hot vu{thanagamimmi somanassasahagatä 
va pañcamalihanam padakam katvä nibbattitamagsc... 
Imasmim hi naye pubbabhagavIpassana somanassasahagatäa 
vã upekkhãsahagata vã vutthanagaminT upekkhãasahagata va. 

Minh quán là thành phần giai đoạn đầu của các tâm 
đạo đồng sanh với hỷ hay đồng sanh với xả khi xuất khỏi 
(vutthãnagamini) thì đồng sanh với hý, còn trong tâm đạo 
đồng sanh với ngũ thiền làm nền tảng... chỉ trong cách này 
thì minh quán là thành phần giai đoạn đầu (của tâm đạo) 
đồng sanh với hỷ hoặc đồng sanh với xả đi nữa khi xuất 
khỏi thì phải đồng sanh với xả. 


Nguyên Nhân Được Gọi Là Đạo 


Khi hành giả đạt đến hành xả tuệ rồi cũng sẽ phải đạt 
đến tuệ thuận thứ đề (saccanulomikañana), chuyên tộc tuệ, 
đạo tuệ tiếp theo. Đạo đó gọi là đạo do 5 nhân như: 


I- Sarasena: Do phận sự tiễn hành đặc biệt của mình. 
2- Paccanikena: Do đối lập lại với kẻ thù. 


3- Sagunena: Do ân đức của mình. 


2 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


4- Arammanena: Do cảnh. 

5- Ägamanena: Do đưa đến. 

Giải thích: 

Nếu hành giả có tuệ quán sanh lên cho đến hành xả tuệ 
rồi quán thây danh sắc là vô thường thoát khỏi phiên não 
tác chứng đạo gọi là giải thoát băng vô tướng giải thoát, nêu 
quán thây danh săc là khô rôi thoát khỏi phiên não tác chứng 
đạo gọi là giải thoát băng phi thuộc lụy giải thoát, nêu quán 
thây danh sắc là vô ngã rôi thoát khỏi phiên não tác chứng 
đạo gọi là giải thoát băng không tánh giải thoát. Như vậy, 
gọi là đạo do phán sự tiên hành đặc biệt của mình. 


Lại nữa, đạo phân chia tất cả hành như sắc, thọ, tưởng... 
thoát khỏi thân thể hình dáng là một vững chắc như nhau 
bằng vô thường tùy quán rồi sát tuyệt thường tướng, 
trường tồn tướng, vĩnh hằng tướng cho nên đạo này gọi 
là vô tướng đạo (animittamagøza), gọi là phi thuộc lụy đạo 
(appanihitamagga) bởi vì sát tuyệt lạc tưởng bằng khổ tùy 
quán dẫn đến hệ lụy ham muốn do ái dục được khô cạn, gỌI 
là không tánh đạo bởi vì sát tuyệt sự hiểu sai nghĩ là bản 
ngã, là chúng sanh, là người bằng vô ngã tùy quán, quán 
thấy hành là pháp rỗng không. Như vậy, gọi là đạo do đổi 
lập lại với kẻ thu. 

Lại nữa, gọi là không tánh đạo vì rỗng không khỏi phiền 
não như tham ái..., gọi là vô tướng đạo vì không có tướng 
như sắc, thọ... do không có tướng như tham ái..., gọi là phi 


356 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


thuộc lụy đạo vì không có hệ lụy tham ái... Như vậy, gọi !ä 
đạo bởi do án đức của mình. 


Lại nữa, gọi là không tánh đạo, vô tướng đạo, phi thuộc 
lụy đạo bởi vì làm cho Níp Bàn rỗng không, không có dẫu 
hiệu, không làm cứ điểm thành cảnh. Như vậy, gọi là đạo 
do cảnh. 


Lại nữa, ägama tức đưa đên có 2 loại là: 


a- VIpassanagamanam: Sự đưa đên của minh quản đạt 
được đạo. 


b- Maggagamanam: Sự đưa đến của đạo đạt được quả. 


Vô ngã tùy quán gọi là không tánh (suññata), đạo của 
không tánh minh quán gọi là không tánh đạo, quả của không 
tánh đạo gọi là không tánh quả. 


Vô thường tùy quán gọi là vô tướng (animitta), đạo của 
vô tướng minh quán gọi là vô tướng đạo, chuyển tộc tuệ 
làm cho Níp Bàn vô tướng thành cảnh mới có tên gọi là vô 
tướng hiện diện trong vai trò thực hành đưa đến đạo làm cho 
trở thành tên của đạo, nên đạo mới gọi tên là vô tướng theo 
chuyển tộc tuệ. 


Còn quả là vô tướng bởi vì sự đưa đến của đạo đạt được 
đúng đăn. 

Khổ tùy quán gọi là phi thuộc lụy bởi vì sự hệ lụy của 
ái dục trong các hành được khô cạn dứt tuyệt do mãnh lực 
của phi thuộc lụy tùy quán nên đạo mới gọi là phi thuộc lụy 


357 


Minh Quán Nghiệp Xứ 
đạo, quả của đạo phi thuộc lụy cũng gọi là phi thuộc lụy quả 
giống như vậy. 


Minh quán làm cho tên gọi của mình bằng đạo và đạo 
cũng làm cho tên gọi của mình bằng quả. Như đã trình bày, 
gọi là đạo do đưa đến. 


Hành xả tuệ xác định sự khác nhau của giải thoát bằng 
trường hợp như trên. 


Giải Thoát (Vimutfi) - Đoạn Trừ (Pahäna) 
Giải thoát với đoạn trừ chỉ khác nhau từ ngữ, còn ý nghĩa 
thì giông nhau được so sánh như sau: 
Giải thoát có 5 là: 
1- Tadangavimutti: Giải thoát băng cách tạm thời, tức giới. 


2- Vikkhambhanavimutti: Giải thoát bằng cách áp chế, 
tức định. 


3- Samucchedavimutti: Giải thoát bằng cách sát tuyệt, 
tức đạo. 


4- Patipassambhanavimutti: Giải thoát bằng cách an 
tịnh, tức quả. 

5- Nissaranavimutti: Giải thoát bằng cách vượt thoát 
khỏi, tức Níp Bàn. 

Đoạn trừ có Š là: 


3458 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


I- Tadangapahana: Đoạn trừ bằng cách tạm thời, tức gIới. 


2- Vikkhambhanapahãna: Đoạn trừ bằng cách áp chế, 
tức định. 


3- Samucchedapahãna: Đoạn trừ bằng cách sát tuyệt, 
tức đạo. 


4- Patipassambhanapahana: Đoạn trừ bằng cách an tịnh, 
tức quả. 


5- NIssaranavimuttI: Đoạn trừ bằng cách vượt thoát 
khỏi, tức Níp Bàn. 

Khi đã so sánh thì sẽ thấy được rõ ràng rằng giải thoát với 
đoạn trừ chỉ khác nhau từ ngữ, còn ý nghĩa thì giông nhau. 


Kết Thúc Hành Xả Tuệ 


3 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


12- Thuận Thứ Tuệ 
(Anulomañana) 

Thuận thứ tuệ (anulomañäna) là tuệ thuận theo tuần 
tự để hoàn thành phận sự của 8 tuệ quán có danh sắc làm 
cảnh hoặc thuận theo 37 pháp giác phần theo giai đoạn sau. 

Thuận thứ tuệ hoặc đế thuận thứ tuệ 
(saccanulomikañana) được phân từ ra thành Sacca 
+Anulomika + Ñãna có nghĩa như sau: 

Sacca: Sự thật, sự thật của bậc Thánh là Tứ Thánh Đề 
tức khô đề, tập đề, diệt đề, đạo đề. 

Khổ để (dukkhasacca): Sự thật của khổ tức 8l tâm 
hiệp thế, 51 tâm sở (trừ tâm sở tham), 28 sắc pháp. 

Tập đề (sumudayasacca): Sự thật của tập là nhân làm 
cho khổ sanh lên tức tâm sở tham. 

Diệt để (nirodhasacca): Sự thật của diệt là chấm dứt 
khổ tức Níp Bàn. 

Đạo để (magøasacca): Sự thật của đạo là phương pháp 
thực hành đưa đến diệt khổ tức bát Thánh đạo như chánh 
kiến... tóm lại là giới, định, tuệ có Níp Bàn làm cảnh. 


360 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Anulomika (thuận thứ): Tiến hành theo tuần tự 2 
trường hợp là: 

I1- Thuận thứ từ tuệ thấp đến tuệ cao. 

2- Thuận thứ theo 37 pháp giác phần. 

I- Thuận thứ theo các tuệ khởi đầu từ sanh diệt tuệ 
(udayabbayañana), hoại diệt tuệ (bhangañana), kinh hãi tuệ 
(bhayañana)... cho đên hành xả tuệ (sankhãrupekkhañana). 
Cả § tuệ này gọi là £huận thứ theo tuệ tháp đên tuệ cao. 


2-T Nhuận thứ theo 37 pháp giác phần như tứ niệm xứ, tứ 
chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, 
bát thánh đạo. 


Như đã đề cập trên có dẫn chứng như sau: Purimãnam 
atthannam vIpassana ñananam tathakiccataya ca anulomet. 


Thuận thứ theo § tuệ quán đầu là: 

Sanh diệt tuệ (udayabbayañãna): Ghi nhận thấy (quán 
thây) sự sanh diệt của danh sắc. 

Hoại diệt tuệ (bhangañãna): Ghi nhận thấy thuần nhất 
sự diệt của danh săc. 

Kinh hãi tuệ (bhayañãna): Ghi nhận thấy danh sắc 
đáng sợ hãi. 

Quá hoạn tuệ (ãdïnavañäna): Ghi nhận thấy danh sắc 
có nhiêu tai họa. 

Yếm ố tuệ (nibbidãñãna): Ghi nhận thấy khô tai họa 
của danh sắc đáng nhàm chắn. 


36] 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Dục thoát tuệ (muñcitukamyatäñãna): Ghi nhận thấy 
khô tai họa đáng nhàm chán rôi muôn thoát khỏi. 


Trạch sát tuệ (patisankhãñãna): Ghi nhận thấy danh 
sắc vô thường, khô, vô ngã rôi chủ tâm nô lực thực hành. 

Hành xả tuệ (sankhãrupekkhãñãna): Ghi nhận thấy 
danh sắc theo tam tướng rồi có tâm thản nhiên với danh sắc 
gọi là thuận thứ tuệ giai đoạn đâu bởi vì có phận sự quán 
xét tam tướng làm cảnh giông như S tuệ phân đâu. 

Upari ca sattatimsaya bodhipakkhiyadhammänam. 
Thuận thứ theo 37 pháp giác phân theo giai đoạn sau. 


Khi thuận thứ theo tuệ thấp có đủ sức mạnh tức ngũ 
quyên già mạnh thì đi vào lãnh vực thuận thứ theo 37 pháp 
giác phân. 


Ví Dụ Về 3 Tuệ Thuận Thứ 


Thuận thứ tuệ tức quán danh sắc diễn tiến theo vô 
thường tướng có ví dụ như sau: 


Đức vua đến nghe xử án ngồi tại trong nơi xét xử, đức 
vua nghe việc phán xét của 8 vị quan đại thần trong phiên 
tòa mà không có sự thiên vị, đức vua giữ tâm trung dung tùy 
thuận theo rằng: “Hãy phán xử vụ kiện này”. Đức vua đồng 
ý với việc phán xử của các vị quan đại thần đó bởi vì phán 
xử đúng theo luật lệ vương pháp, đức vua hải lòng (hoan 
nghênh) đối với vương pháp thuở xưa của tiên vương tức 


362 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


thập vương pháp (dasabidharäyadhamma) có sự bền vững 
không làm oán giận không gây tốn hại. Điều này như thế 
nào thì thuận thứ tuệ cũng như thế đó. 


1- Tám tuệ quán giỗng như 8 vị quan đại thần. 


2- 37 pháp giác phần giỗng như thập vương pháp. 37 
pháp giác phần thuộc về Phật quyền, còn thập vương pháp 
thuộc về vương quyên. 


3- Đức vua phán bảo rằng: “Hãy xét xử vụ kiện này”, 
gọi là đồng ý theo người phán xử giống như Øuệ thuận thứ 
cũng phải quán danh sắc giống như tám tuệ quán cho nên 
mới gọi là đề thuận thứ (saccanulomikañana) bởi vì thuận 
thứ là xuôi theo Thánh đề. 


Tuệ thuận thứ nói theo cảnh thì có cảnh tam tướng mà thôi. 


Phận Sự Của Thuận Thứ Tuệ 
Thuận thứ tuệ nói theo phận sự có 2: 


I- Phận sự tam tướng phố thông 
(Iakkhanattayasammasanakicca): Thuận thứ tuệ có phận 
sự quán xét tam tướng là vô thường tướng, khổ tướng và vô 
ngã tướng. 

2- Phận sự diệt trừ pháp đối lập hôn ám 
(sammosädipafipakkhavidhamanakicca): Thuận thứ tuệ 
có phận sự diệt trừ pháp đôi nghịch như tham, sân, s1... 


363 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


3 Phận sự diệt trừ phiền não tăm tối 
(kilesatamavinodanakicca): Có phận sự diệt trừ hôn ám 
tức phiền não, bởi vì 37 pháp giác phần hội tập lại để làm 
phận sự sát tuyệt phiền não. 


Quả Của Thuận Thứ Tuệ 


Anulomam saccapaticchadakam kilesatamam vinadetu 
sakkot. 

Thuận thứ tuệ có thê diệt trừ hôn ám tức phiền não che 
kín Tứ Thánh Đê. 


Quả Của 9 Tuệ Quán 


lmãnI nava ñãnãnI1 ñãnadassanavIisuddhiya 
patpadabhavato tilakkhanaJananatthena paccakkhato 
dassanatthena patipakkhato visuddhatä ca patipada 
ñãnadassanavisuddh1 nama. (vibhãvanTfk3) 


9 tuệ quán là sanh diệt tuệ, hoại diệt tuệ, kinh hãi tuệ, 
quá hoạn tuệ, yếm ô tuệ, dục thoát tuệ, trạch sát tuệ, hành 
xả tuệ, thuận thứ tuệ gọi là Hành lộ tri kiến thanh tịnh 
(patipadañanadassanavisuddhn) bởi do 6 nguyên nhân: 

1- Bởi vì là pháp thực hành làm cho tri kiến thanh tịnh 
sanh lên tức Đạo. 


2- Bởi vì biết được tam tướng. 


364 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 
3- Bởi vì hiện bày rõ ràng. 


4- Bởi vì làm điều kiện để thấy được tam tướng và Tứ 
Thánh Đế. 


5- Bởi vì đối lập lại pháp tà (sai quấy). 
6- Bởi vì là sự thanh tịnh đặc biệt. 


Điền hình như trưởng lão Mahäsiva, tương truyền rằng: 
Ban đầu trưởng lão học thuộc lòng tam tạng, là giáo thọ sư 
chỉ dạy pháp học tại I8 nơi trong mỗi ngày không có thời 
gian trống bởi vì ngài là vị tĩnh cần siêng năng và là vị lão 
thông tam tạng có nhiều đệ tử. Trong đó có một người đệ 
tử tu tiến minh quán nghiệp xứ cho đến chứng đắc A La 
Hán, mới nghĩ đến thầy giáo thọ của mình thông suốt bằng 
trí tuệ nhưng chưa là bậc A La Hán, nên đi tìm hướng đến 
thầy giáo thọ để thuyết về pháp đặc thù cho thầy giáo thọ 
nghe. Khi đến trú xứ rồi thăm hỏi ân cần theo bổn phận học 
trò với thầy giáo thọ vả nói về điều mong ước của mình cho 
thầy giáo thọ nghe, thầy giáo thọ trả lời rằng không có thời 
gian rảnh cho dù ngay lúc này cũng phải đi dạy pháp trong 
nơi khác nữa, đi nhiều nơi cho đến khi trở về thì trời đã sập 
tối, cho đến người học trò cầu xin như thế nào đi nữa, thầy 
giáo thọ cũng khăng khăng một mực là không có thời gian. 
Khi người đệ tử thấy răng thầy giáo thọ không thực hành 
pháp mà mình khuyên nhủ nên mới bay đi trước mặt thầy 
giáo thọ, khi thầy giáo thọ thấy được học trò của mình bay 
đi trước mặt như vậy thì nhớ rằng việc vị ấy đi đến tìm ta 


365 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


lần này cũng đề chỉ dẫn cho ta đạt được pháp đặc thù bằng 
trí tu thật sự nhưng ngược lại ta lại dễ duôi và chính ta cũng 
không có pháp đặc thù như chính học trò mình. Khi có nệm 
ghi nhớ được như vậy mới chú nguyện chơn thật rằng: “Kê 
từ đây trở đi ta phải tu tiến minh quán miệt mài hết sức để 
chứng đắc được pháp đặc thù, chừng nào mà ta chưa chứng 
đắc pháp đặc thù chừng ấy ta sẽ tuyệt đối không buông bỏ 
sự tinh cần, sẽ dốc hết sức mạnh thân tâm để đổi lẫy pháp 
đặc thù cho bằng được”. 


Khi ngài phát nguyện chơn thật như vậy rồi tiếp tục bắt 
tay vào thực hành nghiệp xứ một ngày, hai ngày, ba ngày, 3 
tháng rồi 3 năm, 9 năm, 10 năm, I5 năm, 20 năm cũng chưa 
đắc chứng Đạo, Quả, Níp Bàn, cho dù như vậy ngài cũng 
không buông bỏ sự tinh cần dũng mãnh cho đến sau cùng 
30 năm thì ngài đắc chứng A La Hán đúng như ước nguyện. 


Nhân giới đầy dẫy vô số hiểm họa như hiểm họa về 
sanh, hiểm họa về già, hiểm họa về bệnh, hiểm họa về chết, 
hiểm họa về ngã chấp thủ, hiểm họa về hình phạt, hiểm 
họa về khổ cảnh, hiểm họa về lửa, hiểm họa về nước, hiểm 
họa về điện, hiểm họa về trộm cắp, hiểm họa về nạn đói, 
hiểm họa về cá sấu, hiểm họa về hầm hố, hiểm họa về cá 
mập. Các hiểm họa này luôn dẫn đến khổ nhiệt não hàng 
trăm ngàn loại, người thấy được hiểm họa luân hồi hãy mau 
chóng tiếp tục tinh cần. Bậc Chánh Đăng Giác khuyên nhủ 
rằng: “Utthahaka nisidatha ko attho supitena vo”. “Các vị 
hãy đứng dậy, mời các vị hãy ngồi, các vị ưa thích ngủ nghỉ 
được lợi ích gì” (trong khi người trên thế gian bị các hiểm 


366 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


họa đang đe dọa như vậy, mời các vị hãy học tập để được an 
tịnh). Ngoài ra giáo thọ sư sớ giải còn đê cập nhắc nhở và 
khuyên nhủ răng: 


Itinekeh1 namehI Kittikã ya mahesina 
VutthanagammnI santä Purisuddhã vipassana 
Vutthatukamo samsara Dukkhapanka mahabbhaya 
Kareyya sattam tattha Yogam panditaJatiko ! 


Hành lộ tri kiến thanh tịnh nào làm thanh tịnh vắng lặng 
mà bậc Đại Ấn Sĩ nêu lên thuyết bằng nhiều tên gọi, người 
có sanh chủng hiền trí là người mong muốn thoát khỏi bùn 
lầy khổ luân hồi có hiểm họa to lớn nên liên tục tỉnh cần 
trong Hành lộ tri kiến thanh tịnh. 


Kết Thúc Thuận Thứ Tuệ 


^'()k@ 
=`<% 


1 Thanh Tịnh Đạo trang 319 


367 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


13- huyền Tộc Tuệ 
(Gotrabhuñana) 

Chuyền tộc tuệ (gotrabhũñäna) là tuệ phá hủy chủng 
tánh phàảm phu đê nhập vào chủng tánh Thánh nhân. 

Phàm nhân (puthujjana) là người dày đặc. Có 9 ý 
nghĩa là: 

1- Người có phiền não dày đặc như thân kiến, hoài nghi, 
giới câm thủ... 

2- Người dày đặc Š sanh hữu là người không thoát khỏi 5 
sanh hữu dày đặc là sanh hữu địa ngục, sanh hữu bàng sanh, 
sanh hữu ngạ quỷ, sanh hữu nhân loại, sanh hữu chư thiên. 

3- Người tạo tác 3 hành dày đặc là phúc hành, phi phúc 
hành, bât động hành. 

4- Người bị tứ bộc dày đặc cuốn đi tức bị kiến bộc, dục 
bộc, hữu bộc, vô minh bộc cuôn trôi. 

5- Người nóng nảy bởi các sự nóng nảy dày đặc như 
nóng nảy do tham, sân, s1... 

6- Người tham dục, ưa thích, say mê, dính mặc, chìm 
đăm mê muội liên quan dày đặc trong ngũ dục như thích thú 
trong sắc, thinh, khí, vỊ, xúc. 


368 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


7- Người bị năm triền cái dày đặc che đậy bao phủ cho 
tăm tối như bị dục dục che đậy thích thú trong ngũ dục, bị 
sân hận oán thù hiềm khích lẫn nhau che đậy, bị hôn thụy 
thối chí chán nản lùi sụt đã dượi uễ oải buồn ngủ che đậy, 
bị trạo hối phóng tán bứt rứt che đậy, bị hoài nghi phân vân 
lưỡng lự về Tam Bảo, phước, tội... che đậy. 

8- Người xuôi theo pháp thấp kém, xuôi theo phẩm chất 
hạ liệt, là người quay lưng lại với pháp đáng tôn kính. Pháp 
đáng tôn kính có 6 là không nóng giận, không nuôi hiêm hận, 
không quên ơn, có sự thanh tịnh, chánh kiến và có trí tuệ. 

9- Người không có pháp cốt lõi như tín, giới, văn, thí và tuệ. 

Cả 9 ý nghĩa này gọi là phàm nhân (sớ giải Vô Ngại Giải Đạo). 


Phàm Nhân Có 2 Nhóm 


Phàm nhân được Đức Thế Tôn phân ra thành 2 nhóm là 
phàm ngu (andhaputhujJjana) và phàm nhân thiện bạn hữu 
(kalyanaputhuJJana). 


Phàm nhân ngu là người dày đặc thậm chí gọi là người 
mù ám chỉ mù tịt lẫn dày đặc mà ngài giải thích trong sớ giải 
vô ngại giải đạo là người không được học, không thâm tra 
được, không được nghe, không ghi nhớ được, không quán 
xét được 6 căn bản minh quán như Š uân, 12 xứ, I8 ĐIỚI... 

Phàm nhân thiện bạn hữu là người có phiền não dày 
đặc nhưng được gọi là người tốt bởi vì được học hiểu, thẳm 


369 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


tra được, được nghe, ghi nhớ được và quán xét được 6 căn 
bản minh quán, giữ mình trong ngũ giới và 5 pháp đức độ 
(kalyanadhamma) như từ tâm, xả thí, tri túc, chơn thật, nệm. 

Trí tuệ phá hủy chủng tánh của 2 hạng phàm nhân ra 
khỏi tướng của pháp hành (sankhãranimitta) bên ngoài gọi 
là Chuyển tộc tuệ. 


Tướng Của Pháp Hành 
(Sankhãranimitta) 


Tướng của pháp hành là dấu hiệu của danh sắc tức vô 
thường tướng, khô tướng, vô ngã tướng. 


Bên ngoài là ra khỏi đồng bắt thiện diễn tiến trong cơ 
tánh của mình ám chỉ khi thực hành được tiến triển đến 
chuyển tộc tuệ thì bất thiện không sanh lên được trong sát 
na đó. 

Hành (sankhäãra) tức danh sắc là thân thể của người nữ 
người nam trên thế gian nảy gọi là tướng (nimitta) bởi vì 
hiện bảy sự yêu thương hải lòng với dân gian như thấy sắc 
tốt, sắc đẹp, sắc mỹ miều thì cùng nhau ưa thích vì vậy ngài 
mới đề cập rằng ứướng là dấu hiệu của phiên não. 


Chuyến Tộc Theo Lý Thứ Nhất 


Chuyền tộc vẫn còn dấu hiệu khác biệt nữa theo nhiều 
thứ nhiêu cách. Như phân tích từ ngài phân định như sau: 


370 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


1- Uppädam abhibhuyyafrti gotrabhu. Trí tuệ đình 
chỉ được sự sanh lên của danh sắc trong kiếp này bởi do 
nghiệp trong kiếp trước làm duyên gọi là chuyến tộc, 
nghĩa là khi thực hành đến chuyền tộc tuệ thì danh sắc 
cũng diệt mắt. 


2- Pavattam abhibhuyyafti øotrabhu. Trí tuệ đình 
chỉ được sự diễn tiến vô gián của danh sắc sanh lên bởi do 
nghiệp trong kiêp trước làm duyên gọi là chuyên tộc. 


3- Nimi(tam abhibhuyyafti øotrabhu. Trí tuệ đình 
chỉ được tướng của pháp hành gọi là chuyền tộc, nghĩa là 
đình chỉ thường tướng (dhuvanimitta) hiểu sai do nghĩ rằng 
danh sắc là thường tồn bền vững, đình chỉ lạc tưởng hiểu sai 
do nghĩ rằng danh sắc là lạc, đình chỉ ngã tưởng hiểu sai do 
nghĩ là danh sắc là thú, người, bản ngã, ta, họ. 

4- Ayuhanam abhibhuyyafiti gotrabhũ. Trí tuệ đình 
chỉ được nghiệp là nhân làm cho chấp thủ tục sinh trong kiếp 
tiếp theo nữa gọi là chuyển tộc, nghĩa là khi thực hành đến 
tuệ này thì các nghiệp dẫn dắt người đó làm cho chấp thủ tục 
sinh trong kiếp khác nữa chỉ còn lại nhiều nhất là 7 kiếp. 

5- Pafisandhim abhibhuyyafiti gotrabhũ. Trí tuệ đình 
chỉ được tục sinh gọi là chuyển tộc. 

6- Gatim abhibhuyyatitdi gotrabhũ. Trí tuệ đình chỉ 
được 5 sanh hữu gọi là chuyển tộc, nghĩa là không còn sanh 
hữu phải sanh lên nữa khi đã mệnh chung, nếu như vẫn còn 
phải sanh lên nữa do chưa tác chứng A La Hán thì cũng chỉ 


3/l 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


có sanh hữu tôt như sanh hữu nhân loại, chư thiên mà không 
sanh vào sanh hữu xâu như sanh hữu địa ngục... 


7- Nibbattim abhibhuyyatiti gotrabhu. Trí tuệ đình 
chỉ được sự sanh lên của tất cả uẫn gọi là chuyền tộc, nghĩa 
là uẫn làm cảnh hiện tại trong sát na đó diệt đi không sanh 
lên và uấn vị lai giảm ít xuống chỉ còn lại nhiều nhất là 1 đến 
7 kiếp. 

8- Uppattim abhibhuyyafiti gotrabhũ. Trí tuệ đình chỉ 
được sự khởi hiện tức sự sanh lên diễn tiến của dị thục quả 
gọi là chuyển tộc, nghĩa là nếu người nào thực hành minh 
quán nghiệp xứ cho đến chuyên tộc tuệ này thì người đó thoát 
khỏi quả của các nghiệp theo tương ứng bởi vì kiếp sống 
sanh lên giảm ít xuống nhiều nhất chỉ sanh lên 7 kiếp nữa. 


9- Jatim abhibhuyyafti gotrabhu. Trí tuệ đình chỉ 
được kiếp sống gọi là chuyền tộc, như kiếp sống sanh lên 
phân ra thành 3 tức hiện tại, quá khứ và vị lai thì chuyển tộc 
đình chỉ kiếp sống sanh lên của danh sắc trong sát na hiện 
tại như khi chuyển tộc tuệ sanh lên thì danh sắc diệt mất bởi 
vì bắt lẫy Níp Bàn làm cảnh. 

10- Jaram abhibhuyyatfrti gotrabhu. Trí tuệ đình chỉ 
được sự già gọi là chuyền tộc, nghĩa là khi đến sát na chuyển 
tộc tuệ thì danh sắc đang già đang suy giảm diệt đi bởi vì có 
Níp Bàn làm cảnh. 

11- Byädhim abhibhuyyafiti gotrabhi. Trí tuệ đình chỉ 
được sự bệnh gọi là chuyển tộc, nghĩa là khi đến chuyên 


3/2 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


tộc thì sự bệnh được diệt đi bởi vì các hiểm họa của bệnh tật 
không còn nhiều hại, được văng lặng diệt mât bởi vì có Níp 
Bàn làm cảnh. 

12- Maranam abhibhuyyafti gotrabhu. Trí tuệ đình 
chỉ được sự chết gọi là chuyển tộc, nghĩa là sự chết (marana) 
có 3 loại là: 

a- Sát na tử (khanikamarana): Sự chết trong mỗi sát na tâm. 

b- Chế định tử (sammatimarana): Sự chết theo chế định 
như người chết, thú chết. 

c- Sát tuyệt tử (samucchedamarana): Sự chết do đoạn 
tận luân hồi tức sự chết của vị chấm dứt phiền não lậu hoặc 
gọi là Níp Bàn ám chỉ đình chỉ sự chết tức sát na tác chứng 
Níp Bàn bởi vì Níp Bàn không có sự sanh, già, bệnh, chết. 

13- Sokam abhibhuyyafiti øotrabhu. Trí tuệ đình chỉ 
được sâu muộn gọi là chuyển tộc, nghĩa là sự sầu muộn của 
người sanh lên được bởi 5 nguyên nhân: 

a- Do quyên thuộc suy vong như quyến thuộc qua đời. 

b- Do tài sản suy vong như bị lửa thiêu cháy, bị trộm 
Cướp... 

c- Do bị bệnh hoành hành như bệnh ung thư... 

d- Do giới suy vong tức thực hành sai giới pháp như 
sát sanh... 


e- Do thấy sai xa lìa con đường chơn chánh. 


3/3 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Khi thực hành đến chuyên tộc tuệ thì 5 sự suy vong được 
tịnh chỉ diệt mất không sanh lên do có Níp Bàn làm cảnh. 


14- Paridevam abhibhuyyafifi gotrabhu. Trí tuệ đình 
chỉ được sự than van khóc lóc, phản nàn nói nhảm gọi là 
chuyển tộc, nghĩa là người than van khóc lóc nói nhảm 
cũng đo bị 1 trong 5 loại suy vong chỉ phối, khi tu tiến minh 
quán nghiệp xứ đạt đến chuyên tộc tuệ thì sự suy vong sẽ 
không còn bởi vì có Níp Bàn làm cảnh. 

15- Upäyäsam abhibhuyyatiti gotrabhu. Trí tuệ đình 
chỉ tâm khốn đốn, phiền muộn gọi là chuyển tộc, nghĩa là 
người sanh khởi tâm phiền muộn, khốn đốn do bị 5 sự Suy 
vong chỉ phối gây tôn hại làm cho tâm phiền muộn chính là 
tâm sân, khi đạt đến chuyên tộc tuệ thì tâm phiền muộn diệt 
mất do có Níp Bàn làm cảnh. 

16ó- Bahiddhã sankhãranimittam abhibhuyyafiti 
gotrabhũ. Trí tuệ đình chỉ tướng của pháp hành bên ngoài 
diễn tiến trong cơ tánh của mình gọi là chuyền tộc, nghĩa là 
không có tướng thường tồn bền vững, an lạc, đẹp đế, là bản 
ngã, ta, họ mà chỉ có sự vắng lặng an tịnh bởi vì chuyển tộc 
tuệ duy nhất có Níp Bàn làm cảnh mà thôi. 


Chuyến Tộc Theo Lý Thứ Hai 


Chuyềễn tộc ngài phân tích từ phân định nhiều loại trong 
vô ngại giải đạo như sau: 


374 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


1- Anuppadam pakkhandafiti gotrabhu. Trí tuệ đưa 
đến sự không sanh lên của danh sắc gọi là chuyển tộc, 
nghĩa là khi hành giả tu tiến minh quán có trí tuệ đạt đến 
bậc chuyên tộc này thì ngũ uân như sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức diệt mắt. 

2- Appavattam pakkhandatiti øotrabhũ. Trí tuệ đưa 
đến sự không tiếp diễn của danh sắc gọi là chuyến tộc, 
nghĩa là danh sắc đang tiếp diễn diệt mắt. 

3- Animittam pakkhandatiti gotrabhu. Trí tuệ đưa 
đến vô tướng gọi là chuyển tộc, nghĩa là đưa đến Níp Bàn. 

4- Anäyuhanam pakkhandafiti gotrabhũ. Trí tuệ đưa 
đến không có nghiệp là nhân làm cho chấp thủ tục sinh nữa 
gọi là chuyền tộc. 

5- Appafisandhim pakkhandafiti øotrabhui. Trí tuệ 
đưa đến nơi không có tục sinh gọi là chuyền tộc, nghĩa là 
đưa đến Níp Bàn không sanh, già, đau, chết. 

6- Agatim pakkhandafti gotrabhũ. Trí tuệ đưa đến phi 
sanh hữu gọi là chuyển tộc, nghĩa là 5 sanh hữu không có 
trong nơi nào, chính nơi đó gọi là phi sanh hữu tức Níp Bàn. 

7- Anibbattim pakkhandafiti øotrabhu. Trí tuệ đưa 
đến nơi không có ngũ uẫn gọi là chuyền tộc, nghĩa là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức không có trong nơi nào thì nơi đó là 
Níp Bản. 

8- Anuppattim pakkhandatfi(i gotrabhũ. Trí tuệ đưa 


3/2 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


đến sự không khởi sanh lên nữa gọi là chuyển tộc, nghĩa là 
uấn dị thục quả phải luân chuyền sanh tử đang sanh lên trong 
luân hồi phía dưới (hetthimasamsaära), luân hồi phía giữa 
(majjhimasamsãra), luân hồi phía trên (uparimasamsãra). 

9- Ajãätim pakkhandafiti gotrabhũ. Trí tuệ đưa đến sự 
không sanh gọi là chuyển tộc, nghĩa là danh sắc diệt mất 
bởi vì có Níp Bàn làm cảnh. 

10- Ajaram pakkhandaffti gotrabhũ. Trí tuệ đưa đến 
sự không già gọi là chuyển tộc. 

11- Abyädhim pakkhandafiti gotrabhu. Trí tuệ đưa 
đến sự không bệnh gọi là chuyển tộc. 

12- Amaranam pakkhandatiti øotrabhũ. Trí tuệ đưa 
đến sự không chết gọi là chuyền tộc. 

13- Asokam pakkhandaffti gotrabhũ. Trí tuệ đưa đến 
sự không sầu muộn gọi là chuyền tộc. 

14- Aparidevam pakkhandatiti øotrabhũ. Trí tuệ đưa 
đến sự không than van khóc lóc phàn nàn nói nhảm gọi là 
chuyển tộc. 

15- Anupäyäsam pakkhandafiti øotrabhu. Trí tuệ đưa 
đến tâm không khốn khổ, phiền muộn gọi là chuyển tộc. 

16- Nirodham nibbãnam pakkhandafrti øotrabhũi. Trí 
tuệ đưa đến diệt tức Níp Bàn gọi là chuyển tộc. 


376 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 
Chuyến Tộc Theo Lý Thứ Ba 


Chuyển tộc ngài vẫn còn phân ra theo tướng để hiểu 
được thêm nữa như: 


1- Uppädãä vutthãfiti gotrabhũ. Gọi là chuyển tộc bởi 
vì thoát ra khỏi sự sanh, nghĩa là vứt bỏ danh sắc đang sanh 
lên để đạt đến Níp Bàn. 


2- Pavattä vu{thãffti gotrabhũ. Gọi là chuyền tộc bởi 
vì thoát khỏi sự tiếp diễn đang sanh diệt của danh sắc. 


3- Nimittä vu{thãffti gotrabhũ. Gọi là chuyền tộc bởi 
vì thoát khỏi tướng, nghĩa là sự thấy sai danh sắc là thường, 
lạc, ngã. 

4- Äyñhanã vutthãtti gotrabhũ. Gọi là chuyển tộc 
bởi vì thoát khỏi nghiệp làm cho luân chuyền sanh tử trong 
vòng luân hồi. 

5- Pafisandhiyä vu{thãffti gotrabhi. Gọi là chuyển 
tộc bởi vì thoát khỏi tục sinh. 

6- Gatiyä vut(hãffti gotrabhũ. Gọi là chuyển tộc bởi 
vì thoát khỏi sanh hữu, nghĩa là thoát khỏi sanh hữu phải 
sanh lên làm nhân loại, chư thiên... mà chỉ là không có Š 
sanh hữu tức Níp Bản. 

7- Nibbattiyä vutthãtfti gotrabhũ. Gọi là chuyền tộc 
bởi vì thoát khỏi sự hiện bày của ngũ uẫn, nghĩa là ngũ uẫn 
không sanh lên mà diệt mất tức tác chứng Níp Bàn. 


KX NI 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


8- Uppattiyä vu{thãfti gotrabhũ. Gọi là chuyền tộc bởi 
vì thoát khỏi sự khởi sanh, nghĩa là thoát khỏi luân hồi phía 
dưới, luân hồi phía giữa, luân hồi phía trên đạt đến Níp Bàn. 


9- Jãtiyä vu{thãffti gotrabhũ. Gọi là chuyền tộc bởi vì 
thoát khỏi sanh, nghĩa là không tái sanh bởi đạt đến Níp Bàn. 


10- Jaräya vu{thãffti gotrabhũ. Gọi là chuyển tộc bởi vì 
thoát khỏi già, nghĩa là không có sự già bởi vì đạt đến Níp Bản. 


11- Byädhimahä vut(häffti gotrabhi. Gọi là chuyển 
tộc bởi vì thoát khỏi bệnh, nghĩa là không có các bệnh tật 
đau đớn bởi vì đạt đến Níp Bản. 

12- Maranä vut(häffti gotrabhũ. Gọi là chuyển tộc bởi 
vì thoát khỏi chết, nghĩa là khi đến chuyền tộc tuệ thì không 
có chết bởi vì đạt đến Níp Bàn. 


13- Sokã vutthãffti gotrabhũ. Gọi là chuyền tộc bởi vì 
thoát khỏi sầu muộn, nghĩa là không có sự sầu muộn, sự sầu 
muộn diệt mất hoàn toàn không còn dư sót bởi vì đạt đến 
Níp Bản. 

14- Paridevä vut{thãffi gotrabhũ. Gọi là chuyển tộc 
bởi vì thoát khỏi sự than van khóc lóc, phàn nàn kể lễ, nghĩa 
là không có 5 sự suy vong như suy vong quyến thuộc, suy 
vong tài sản, bệnh tật hoành hành... 


15- Upäyäsä vu{thãtfti gotrabhũ. Gọi là chuyển tộc 
bởi vì thoát khỏi tâm phiền muộn khốn khổ, nghĩa là không 
có tâm phiền muộn khốn khổ. 


378 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


16- Bahiddhã sankhäranimif(ä vu{fhãti sotrabhu. 
Gọi là chuyền tộc bởi vì thoát khỏi tướng của pháp hành bên 
ngoài, nghĩa là danh sắc bên ngoài không có, danh sắc bên 
trong cũng không có, hoàn toản diệt mất không có gì dư sót. 


Chuyển Tộc Sanh Lên Từ Chỉ Tịnh 


Tất cả pháp chuyển tộc sanh lên do mãnh lực của chỉ 
tịnh có 8 là: 

1- Pathamam pafilabhatthäya nIvarane 
abhibhuyyatiti gotrabhũ Gọi là chuyển tộc bởi vì tịnh chỉ 
5 triền cái để làm cho riêng biệt sơ thiền sanh lên, nghĩa là 
người tu tiến chỉ tịnh nghiệp xứ cũng có chuyền tộc sanh lên 
giống như người tu tiễn minh quán nghiệp xứ theo tâm lộ 
như sau: Hữu phần, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng 
khi cắt đứt dòng hữu phần rồi thì tâm khai ý môn, chuẩn bị, 
cận hành, thuận thứ, chuyên tộc, thiền, hữu phần. 

2- Dufiyajjhãnam pafilãbhatthãya vi(akkavicäram 
abhibhuyyatfiti gotrabhũ. Gọi là chuyển tộc bởi vì đình chỉ 
tầm đề làm cho riêng biệt nhị thiền sanh lên, nghĩa là khi người 
tu tiến chỉ tịnh nghiệp xứ đắc sơ thiền rồi, khi đến nhị thiền 
cũng phải trải qua chuyền tộc nữa mới đắc chứng nhị thiên. 

3- Tatiyajjhãnam pafilabhatthäya pIftim 
abhibhuyyatfti gotrabhũ. Gọi là chuyển tộc bởi vì đình 
chỉ hý đề làm cho riêng biệt tam thiền sanh lên, nghĩa là khi 


Ko 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


đên tam thiên cũng phải trải qua chuyên tộc nữa mới đắc 
chứng tam thiên. 


4- Catutthajjhãnam paf{ilabhatthãya sukhadukkhe 
abhibhuyyatiti øotrabhũ. Gọi là chuyền tộc bởi vì đình 
chỉ lạc và khổ đề làm cho riêng biệt tứ thiền sanh lên, nghĩa 
là khi đến tứ thiền cũng phải trải qua chuyên tộc nữa mới 
đắc chứng tứ thiên. 

5- Akãsãnañcãyatanasamäpattim  patilãbhatthãäya 
rũpasaññam pafighasaññam nãnaftasaññam 
abhibhuyyatfti øotrabhũ. Gọi là chuyền tộc bởi vì đình 
chỉ sắc tưởng, chướng ngại tưởng, dị biệt trởng đề làm cho 
riêng biệt không vô biên xứ thiền sanh lên. 

6- Viññaãnañcäyatanasamäpatfim  pa{ilabhatthãya 
äkãsanañcäyatanasaññam abhibhuyyafi gotrabhu. 
Gọi là chuyền tộc bởi vì đình chỉ không vô biên xứ tưởng 
để làm cho riêng biệt thức vô biên xứ thiền sanh lên. 

7- Akiñcaññãyatanasamäpattim  patilãbhatthãya 
viññãnañcäyatanasaññam abhibhuyyafi øotrabhu. 
Gọi là chuyền tộc bởi vì đình chỉ thức vô biên xứ tưởng để 
làm cho riêng biệt vô sở hữu xứ thiền sanh lên. 

8- Nevasaññaänãsaññãyatanasamäpattim 
pafilabhatthäya akiñcaññäyatanasaññam 
abhibhuyyatfti gotrabhũ. Gọi là chuyển tộc bởi vì đình 
chỉ vô sở hữu tưởng để làm cho riêng biệt phi tưởng phi phi 
tưởng xứ thiền sanh lên. 


380 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 
Chuyển Tộc Sanh Lên Từ Minh Quán! 


Tất cả pháp chuyền tộc sanh lên từ minh quán có 10 là: 


1- Sotäpattimagsam pafilabhatthãya uppädam... 
bahiddhãsankhãranimittam abhibhuyyafii øgotrabhu. 
Gọi là chuyển tộc bởi vì đình chỉ danh sắc đang sanh diễn 
tiến theo tướng và nghiệp (sẽ phải sanh lên nữa), việc tục 
sinh vào sanh hữu sẽ dẫn đến sự sanh lên hiện bày của ngũ 
uân và sự sanh lên của dị thục quả sanh, già, bệnh, chết, sầu, 
bi, não và đình chỉ tướng của pháp hành tức danh sắc bên 
ngoài để làm cho sơ đạo sanh lên, nghĩa là tác chứng được 
sơ đạo cũng phải trải qua chuyển tộc trước. 


2- Sotapattiphalasamäpattatthãäya uppäadam... 
patisandhim abhibhuyyafiti gotrabhũ. Gọi là chuyển tộc 
bởi vì đình chỉ danh sắc đang diễn tiễn sanh lên theo tướng, 
nghiệp, tục sinh đề muốn làm cho sơ quả sanh lên, nghĩa là 
bậc Nhập Lưu khi nhập thiền quả cũng phải trải qua chuyển 
tộc trước mới nhập thiền quả được. 


3- Sakadãägämimagsam paf{iläbhatthãäya uppädam... 
bahiddhãsankhãäranimittampafisandhimabhibhuyyafiti 
gotrabhũ. Gọi là chuyển tộc bởi vì đình chỉ danh sắc đang 
diễn tiễn sanh lên theo tướng, nghiệp, tục sinh, sanh hữu, 
phát sanh, khởi sanh, sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, não và 
đình chỉ tướng của pháp hành bên ngoài để cho nhị đạo sanh 


1 Thanh tịnh đạo trang 357 và Khuddakaptha cuốn 31 trang 140. 


381 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


lên, nghĩa là người tác chứng Nhất Lai cũng phải trải qua 
chuyền tộc lần nữa thì nhị đạo mới sanh lên. 


4- Sakadägämiphalasamäpattatthäya... pafisandhim 
abhibhuyyatiti gotrabhũ. Gọi là chuyển tộc bởi vì đình 
chỉ danh sắc đang diễn tiễn sanh lên theo tướng, nghiệp, tục 
sinh để muốn làm cho nhị quả sanh lên, nghĩa là bậc Nhất 
Lai khi nhập thiền quả cũng phải trải qua chuyên tộc trước 
mới nhập thiền quả được. 


5- Anäpgämimagsam pafilabhatthãya... 
bahiddhãsankhãranimittam pafisandhim 
abhibhuyyatiti gotrabhũ. Gọi là chuyển tộc bởi vì đình 
chỉ danh sắc đang diễn tiến sanh lên theo tướng, nghiệp, 
tục sinh, sanh hữu, phát sanh (nibbatti), khởi sanh (uppattI), 
sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, não và đình chỉ tướng của 
pháp hành bên ngoài để làm cho tam đạo sanh lên, nghĩa 
là bậc Nhất Lai khi tác chứng tam đạo cũng phải trải qua 
chuyển tộc thì tam đạo mới sanh lên được. 


6- Anaägämiphalasamäpattatthäya.. pafisandhim 
abhibhuyyatfti gotrabhũ. Gọi là chuyển tộc bởi vì đình 
chỉ danh sắc đang diễn tiến sanh lên theo tướng, nghiệp và 
đình chỉ tục sinh để muốn làm cho Bất Lai thiền quả sanh 
lên, nghĩa là bậc Bất Lai muốn nhập thiền quả cũng phải trải 
qua chuyền tộc trước thì mới nhập thiền quả được. 


7- Arahattamagøam pafilabhatthäya... 
bahiddhãsankhãranimittam abhibhuyyafii gotrabhu. 


382 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Gọi là chuyển tộc bởi vì đình chỉ danh sắc đang diễn tiến 
sanh lên theo tướng, nghiệp, tục sinh, sanh hữu, phát sanh 
(nibbatti), khởi sanh (uppatti), sanh, già, bệnh, chết, sầu, 
bi, não và đình chỉ tướng của pháp hành bên ngoài để làm 
cho tứ đạo sanh lên, nghĩa là bậc Bất Lai khi tu tiến nghiệp 
xứ tiếp tục trước khi tác chứng tứ đạo cũng phải trải qua 
chuyển tộc thì tứ đạo mới sanh lên được. 


8- Arahattaphalasamäpattatthãäya..  pafisandhim 
abhibhuyyatfti gotrabhũ. Gọi là chuyển tộc bởi vì đình 
chỉ đanh sắc đang diễn tiễn sanh lên theo tướng, nghiệp, tục 
sinh để muốn A La Hán thiền quả sanh lên, nghĩa là bậc tác 
chứng tứ đạo, tứ quả trở thành bậc A La Hán khi nhập thiền 
quả cũng phải trải qua chuyền tộc trước thì mới nhập thiền 
quả được. 


9- Animittavihärasamapattathäya..  pafisandhim 
abhibhuyyatfti gotrabhi. Gọi là chuyển tộc bởi vì đình 
chỉ danh sắc đang diễn tiễn sanh lên theo tướng, nghiệp, tục 
sinh để muốn an hưởng vào vô tướng định, nghĩa là bậc A 
La Hán khi nhập vào vô tướng định phải trải qua chuyền tộc 
trước thì mới nhập được. 


10- Suññatavihärasamäpattatthäya..  pafisandhim 
abhibhuyyatfti gotrabhi. Gọi là chuyển tộc bởi vì đình 
chỉ danh sắc đang diễn tiễn sanh lên theo tướng, nghiệp, tục 
sinh để muốn an hưởng vào không tánh định, nghĩa là bậc 
A La Hán khi nhập vào không tánh định cũng phải trải qua 
chuyển tộc trước thì mới nhập được. 


383 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Pháp chuyên tộc sanh lên do mãnh lực của minh quán có 
10 như đã đề cập khi gom lại với nhau cả chỉ tịnh lẫn minh 
quán thì trở thành 18 pháp chuyền tộc. 


Nhóm Ba Thiện Chuyển Tộc 
(Gotrabhiikusalatika) 


Pháp chuyển tộc thuộc thiện có 15, thuộc vô ký có 
3, thuộc bất thiện thì không có. Trạng thái của chuyên 
tộc tuệ có hiện bày trong tam tạng bộ vô ngại giải đạo 
(patisambhidãmagga) chỉ có bấy nhiêu. 


Chuyên tộc tuệ là tuệ phá hủy (triệt tiêu) phảm 
chủng đạt đến Thánh chủng là đỉnh cao của tuệ quán 
mà không được xếp vào Hành lộ tri kiến thanh tịnh 
(patipadäñãnadassanavisuddhi) bởi vì không quán danh sắc 
theo vô thường, khô, vô ngã được và không xếp vào Tri kiến 
thanh tịnh (ñanadassanavisuddhn) bởi vì không triệt tiêu 
được phiền não cho chấm dứt được, Hành lộ tri kiến thanh 
tịnh thuộc hiệp thế, Tri kiến thanh tịnh thuộc siêu thế còn 
chuyền tộc tuệ thì ở giữa hiệp thế và siêu thế thuộc về không 
đáng kể (abbhohãrika) tức ở giữa Hành lộ tri kiến thanh tịnh 
và Tri kiến thanh tịnh tiếp nối nhau nhưng được xếp vào là 
minh quán bởi vì thuộc vào dòng minh quán, chuyền tộc tuệ 
trong giai đoạn đầu không có phận sự ghi nhận làm việc gì 
cả bởi vì phận sự nào mà hành giả thực hành phận sự đó vẫn 
còn trong minh quán như thuận thứ tuệ sanh lên sau cùng để 


384 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


làm cho hoàn chỉnh trọn vẹn, còn đối với tâm của hành giả 
có thuận thứ tuệ sanh lên rồi thì cũng không đưa đến chấm 
dứt tất cả hành, không xuôi theo, không liên quan, không 
dính líu trong tất cả hành. Khi cả 3 sát na thuận thứ tuệ diệt 
trừ sự tăm tối tức phiền não thô che đậy Tứ Thánh Đề thành 
từng giai đoạn cho chấm dứt theo tương ứng với sức mạnh 
của mình rồi vứt bỏ pháp hành danh sắc giống như nước rơi 
xuống từ lá sen cho nên chuyền tộc tuệ mới có Níp Bàn làm 
cảnh mà không có danh sắc làm cảnh, vượt qua phàm chủng 
vượt qua lãnh vực của phàm nhân đạt đến Thánh chủng đạt 
đến lãnh vực thông thường của bậc Thánh và đến lãnh vực 
của bậc Thánh suy tưởng liên kết nhắm đến thuần nhất cảnh 
Níp Bàn làm điều kiện cho thành tựu đạo như sau: 


Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ gom lại gọi là thuận thứ 
tuệ, 3 sát na này sanh lên diệt trừ khối hôn ám tăm tối, phiền 
não thô che đậy trí tuệ không cho thấy được Tứ Thánh Đế 
tương ứng theo sức mạnh tâm của hành giả thì thối lùi trở 
lại từ tất cả hành không cho dính líu trong sự hiện hữu của 
hành. Ví như giọt nước lăn tròn đi từ lá sen thì chuyền tộc 
tuệ khi bắt lây Níp Bàn làm cảnh sẽ lắn áp đi phàm chủng và 
làm cho đạt đến Thánh chủng tức lãnh vực của bậc Thánh. 
Chuyển tộc tuệ sanh lên đầu tiên xem xét thấy được Níp 
Bàn (pathamävajjana) làm điều kiện cho thành tựu đối với 
Thánh đạo có 6 duyên là: 


Vô gián duyên. 
Đẳng vô gián duyên. 


385 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Tập hành duyên. 
Cận y duyên. 
Vô hữu duyên. 
Ly duyên. 
Là đỉnh cao sau cùng của minh quán sanh lên sau thuận 


thứ tuệ liên tục có tập hành duyên. 


Kết Thúc Chuyển Tộc Tuệ 


386 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


14- Đạo Tuệ 
(Magsañana) 


Nhập Lưu Đạo Tuệ 
(Sofäpattimaggañäna) 


Như ví dụ trình bày đến thuận thứ tuệ và chuyền tộc tuệ 
mặc dù tiên hành trong tâm lộ như nhau xem xét như nhau 
nhưng có cảnh khác nhau, như: 


Người đàn ông muốn nhảy qua mương nước lớn mới 
đứng ở một bên mương rồi chạy nhanh níu lấy dây cột trên 
cành cây hoặc dùng cây chống rồi cong mình nhảy lên vượt 
qua bờ đối diện, khi ở trên bờ rồi mới thả dây hoặc cây 
chống thì chao đảo trên bờ đó, sau đó mới từ từ đứng ngay 
người lên như thế nào thì hành giả cũng giống như thế đó, 
muốn tác chứng được Níp Bàn là bờ đối nghịch lại với 3 
cõi, 4 sanh loại, 5 sanh hữu, 7 thức trú và 9 hữu tình cư mới 
chạy nhanh bằng trí tuệ như sanh diệt tuệ... rồi níu dây là 
sắc uấn đang cột với cảnh cây tức tự thân hoặc dùng cây 
chống như thọ uân, tưởng uân, hành uân, thức uẫn một loại 
nào băng sự quán xét của thuận thứ tuệ rằng tất cả hành là 
vô thường, khổ. Việc chưa bỏ dây ra tức sắc hoặc chống 


387 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


cây tức thọ... bằng tâm thuận thứ thứ nhất (chuẩn bị), là 
người có tâm xuôi theo đến Níp Bàn, tâm thuận thứ thứ hai 
(cận hành) giống như người xuôi theo sang bờ bên kia của 
mương nước là người đang ở gần Níp Bàn mà mình sẽ đạt 
đến, tâm thuận thứ thứ ba giống như người nhảy đến phía 
trên của bờ kia rồi bỏ cảnh pháp hành (danh hoặc sắc), trong 
sát na tâm thuận thứ thứ ba diệt rồi thì tâm bắt lấy cảnh Níp 
Bàn là bờ đối nghịch lại pháp hành tức tâm chuyền tộc sanh 
lên nhưng do không từng quen với cảnh Níp Bàn nên làm 
cho tâm giao động không vững chắc giống như người nhảy 
qua mương nước rồi chao đảo, sau đó thì Đạo tuệ sanh lên 
mới vững chắc. 

Thuận thứ tuệ có thể diệt đi sự tăm tối tức thoát khỏi 
phiền não che đậy Thánh đề nhưng không bắt được Níp Bàn 
làm cảnh, chuyên tộc tuệ có thê bắt Níp Bàn làm cảnh được 
nhưng không thê diệt đi sự tăm tối che đậy Thánh đề được, 
trong phận sự làm việc của thuận thứ tuệ và chuyên tộc tuệ 
có ví dụ như sau: 


Người đàn ông muốn ngắm nhìn các vì sao nên nửa đêm 
ngước mặt lên trời nhưng không thấy được gì cả do bị mây 
che. Vào lúc đó có ngọn gió thứ nhất thôi đám mây dày đặc 
đi, ngọn gió thứ hai thôi đám mây thưa thớt đi, ngọn gió 
thứ ba thôi đám mây mỏng đi, bấy giờ khi bầu trời không 
có mây che khuất thì người đó nhìn thấy mặt trăng và các 
vì tinh tú. 

Ví dụ: Trời tăm tối tức phiền não dày, trung bình, vi tế 


386 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


che đậy Thánh đề giống như 3 loại mây, 3 sát na thuận thứ 
giống như 3 ngọn gió, chuyền tộc tuệ giống như người đàn 
ông, Níp Bàn giống như mặt trăng. Xua đi tăm tôi tức phiền 
não che đậy Thánh đề ra khỏi bằng mỗi tâm thuận thứ giống 
như gió thôi 3 đám mây đi, khi bầu trời không còn tăm tối 
che đậy Thánh để thì chuyên tộc tuệ thấy được Níp Bàn 
giống như bầu trời không còn mây che thì người đàn ông 
thấy được mặt trăng rực rỡ chiếu sáng. 


Cho dù duy nhất chuyển tộc tuệ có thể thấy được Níp 
Bàn và không thể diệt đi sự tăm tối tức phiền não, nhưng 
ngài đề cập rằng chuyền tộc tuệ khai mở cho Đạo tức hướng 
đến Đạo hoặc giống như tín hiệu giao ước với Đạo rằng: 
“Ngài hãy sanh lên” rồi tự mình diệt mình, tự bản thân Đạo 
tuệ cũng không quên dấu hiệu đã giao ước với tâm chuyển 
tộc nên sanh lên theo chuyền tộc tuệ bằng cách không gián 
đoạn liền tức thì, lẫn xuyên thủng, phá hủy khối tham, sân, 
si mả từ trước không từng phá hủy. 

Lại nữa, trong việc xuyên thủng phá hủy này có ví dụ 
như sau: 


Một người bắn cung xếp tấm ván lõi cây thông chồng 
lên nhau 100 tâm, đặt cách xa ra 4 khuỷu tay và tự mình lẫy 
vải bịt mắt lại đứng lên rồi cho người bạn xoay tắm ván đó 
khi nào tắm ván được chồng lên đến ngay mặt người bắn 
cung thì khi đó người bạn của họ sẽ ra tín hiệu bằng cách 
gõ vào cây, người bắn cung khi nghe được tín hiệu thì băn 
xuyên thủng 100 tắm ván liền tức thì. 


389 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Chuyển tộc tuệ giống như tín hiệu gõ cây, Đạo tuệ giống 
như người bắn cung. Sự việc Đạo tuệ không quên tín hiệu 
mà chuyên tộc tuệ thông báo đề bắt lây Níp Bàn làm cảnh và 
xuyên thủng phá hủy tham, sân, si mà không từng phá hủy 
từ trước giống như người bắn cung không quên tín hiệu gõ 
cây nên liền tức thì băn xuyên thủng 100 tắm ván. 


Thành quả của sơ đạo không phải chỉ thuần nhất làm 
xuyên thủng phiền não mà còn làm cho biển khổ trong vòng 
luân hồi không ai biết được sự tận cùng và khởi đầu được 
khô cạn, khép lại tất cả cánh cửa khổ cảnh để trở thành 
người có đầy đủ thất Thánh sản, tiễn hành vứt bỏ đi bát tà 
đạo làm cho mỗi loại hiểm họa tội lỗi được tịnh chỉ, dẫn dắt 
cho trở thành người con sanh từ ngực của bậc Chánh Đăng 
Giác và tiếp diễn để được hàng nhiều thành quả khác nữa. 


Nhất Lai Đạo Tuệ 
(Sakagämimagøgañäna) 


Khi bậc Nhập Lưu xem xét lại Đạo, Quả, Níp Bàn và 
phiền não bằng tuệ phản khán thì có thể ngồi tại chỗ ngồi 
ban đầu hoặc nương theo cơ hội tiếp tục tinh cần tu tiễn 
minh quán thêm lên để tác chứng Nhất Lai Đạo tuệ làm 
giảm nhẹ dục ái và sân hận loại thô, ngài mới tập trung Š 
quyền, 5 lực, 7 giác chỉ làm cho quân bình với nhau rồi quán 
pháp hành tức sắc, thọ, tưởng, hành, thức bằng tuệ ghi nhận 
vô thường, khổ, vô ngã quán xét rồi xuôi theo tâm lộ của tuệ 
quán. Khi bậc Nhập Lưu thực hành như vậy rồi thì thuận thứ 


390 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


tuệ và chuyên tộc tuệ sẽ sanh lên theo sau hành xả tuệ và 
Nhât Lai đạo tuệ sẽ sanh lên theo sau chuyên tộc tuệ. 


Bất Lai Đạo Tuệ 
(Anägamimasøsøañana) 


Khi bậc Nhất Lai xem xét lại Đạo, Quả, Níp Bàn và 
phiền não bằng tuệ phản khán rồi có thể ngồi tại chỗ ngồi 
ban đầu hoặc nương theo cơ hội tiếp tục tỉnh cần tu tiễn 
minh quán thêm lên để tác chứng Bất Lai Đạo tuệ nhằm 
đoạn trừ 2 kiết sử bậc hạ tức dục ái và sân hận loại tế cho dứt 
tuyệt, ngài mới phát triển ngũ quyền, ngũ lực và thất giác 
chi làm cho quân bình nhau rồi quán pháp hành băng tuệ 
ghi nhận vô thường, khổ, vô ngã quán xét rồi xuôi theo tâm 
lộ của tuệ quán. Khi bậc Nhất Lai thực hành như vậy rồi thì 
thuận thứ tuệ và chuyên tộc tuệ sẽ sanh lên theo sau hành xả 
tuệ và Bất Lai Đạo tuệ sẽ sanh lên theo sau chuyên tộc tuệ. 


A La Hán Đạo Tuệ 
(Arahantamagøañana) 


Khi bậc Bắt Lai xem xét lại Đạo, Quả, Níp Bàn và phiền 
não bằng tuệ phản khán rồi thì có thể ngồi tại chỗ ngồi ban 
đầu hoặc nương theo cơ hội tiếp tục tỉnh cần tu tiến minh 
quán thêm lên để tác chứng A La Hán Đạo tuệ nhằm đoạn 
trừ 5 kiết sử bậc thượng nữa là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, 


39] 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


phóng dật, vô minh không còn dư sót. Ngài mới phát triển 
ngũ quyên, ngũ lực và thất giác chỉ làm cho quân bình rồi 
quán pháp hành bằng tuệ ghi nhận vô thường, khổ, vô ngã 
quán xét rồi xuôi theo tâm lộ của tuệ quán. Khi bậc Bất Lai 
thực hành như vậy rồi thì thuận thứ tuệ và chuyền tộc tuệ sẽ 
sanh lên theo sau hành xả tuệ và A La Hán Đạo tuệ sẽ sanh 
lên theo sau chuyển tộc tuệ. 


Đạo tuệ có Níp Bàn làm cảnh thuộc về siêu thế, thấy 
được tỏ tường Tứ Thánh Đê giông như việc thành tựu của 
ngọn đèn làm 4 phận sự trong cùng sát na với nhau như: 


I- Tim đèn cháy lên. 
2- Diệt đi sự tăm tối. 
3- Phát sanh ánh sáng. 
4- Làm cho dầu cạn. 


Đạo tuệ khi hưởng cảnh Níp Bàn thì phải thấy được Diệt, 
khi thấy được Diệt là tột đỉnh thì phải thấy được 3 Thánh 
để nữa là Khô, Tập, Đạo đồng một lượt. Trong Thanh Tịnh 
Đạo mới trình bày rằng: “(Nirodham) pativijjhatfti etena 
nirodhasaccamekam ärammanapativedhena catfäri saccänlI 
asammohapativedhena maggañanam pativ1JJhati”. 


Đạo tuệ hằng thấu đáo Diệt Đề băng cảnh tác chứng. 
Kết Thúc Đạo Tuệ 
Có) ¬ ® 5 &@„ 


352 


Tỳ kheo Khái Minh dịch 


15- (uiả Tuệ 
(Phalañäna) 


Nhập Lưu Quả Tuệ 
(Sotapannaphalañäna) 


Theo tuần tự nối tiếp từ sơ đạo tức Nhập Lưu Đạo tuệ 
diệt đi thì tâm quả là dị thục quả của tâm Đạo tức là tâm 
quả Nhập Lưu hoặc Nhập Lưu Quả tuệ sanh lên 2 hoặc 3 
sát na, các bậc trí đề cập rằng tâm Đạo thuộc vô gián định 
(anantarikasomadhn) tức định thuộc tâm đạo làm cho tâm 
Thánh quả sanh lên liền tức thì bởi vì tất cả thiện siêu thế có 
dị thục quả sanh lên tiếp nối bằng cách luôn nhất định. 

Một số nhóm giáo thọ sư đề cập răng tâm Quả sanh 
lên 1, 2, 3 hoặc 4 sát na, lời nói của giáo thọ sư về việc 
sanh lên 1 hoặc 4 sát na không nên chấp nhận bởi vì chuyền 
tộc tuệ luôn sanh lên sau cùng của tập hành năng duyên 
(asevanapaccaya) thuận thứ tuệ cho nên để xác định tối 
thiểu thì thuận thứ tuệ phải sanh lên 2 sát na (cận hành, 
thuận thứ) bởi vì duy nhất chỉ một sát na thì không làm tập 
hành năng duyên được, và trong tâm khai môn (avalJJana) 
của mỗi tâm lộ thường có nhiều nhất là 7 sát na tâm đồng 


393 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


lực, nếu như trí tuệ có 2 sát na đồng lực thuận thứ thì sát 
na đồng lực thứ 3 của trí tuệ đó là chuyên tộc, sát na đồng 
lực thứ 4 là tâm Đạo và 3 sát na đồng lực nữa là tâm Quả 
(tổng cộng 7 sát na), nếu như trí tuệ nào có 3 sát na thuận 
thứ (chuẩn bị, cận hành, thuận thứ) thì sát na đồng lực thứ 
4 của trí tuệ đó là chuyên tộc, sát na đồng lực thứ 5 là tâm 
Đạo và 2 sát na đồng lực nữa là tâm Quả (tổng cộng 7 sát 
na). Do đó ngài giáo thọ sư Mahãbuddhaghosa mới đề cập 
rằng: “Dvetini vã phalacittãäni uppajjanti”. Thường sanh lên 
2 hoặc 3 sát na tâm Quả. 


Còn đối với trí tuệ nào có 4 sát na thuận thứ thì sát na 
đồng lực thứ Š của trí tuệ đó là chuyển tộc, sát na đồng lực 
thứ 6 là tâm Đạo và 1 sát na đồng lực nữa là tâm Quả (tổng 
cộng 7 sát na giống như vậy). Lời nói này cũng không nên 
chấp nhận tin theo bởi vì lý lẽ mâu thuẫn như: Sát na đồng 
lực thứ 4 hoặc thứ 5Š thuộc đồng lực kiên cố tức Đạo tuệ, 
không nhiều hơn quá bởi vì gần nhau với tâm hữu phần. 


Lại nữa, cả 4 đồng lực tâm Quả làm tập hành năng 
duyên và tập hành sở duyên không được bởi vì trong bộ Đại 
Xứ (mahãpatthãna) trình bày rằng pháp làm tập hành năng 
duyên phải là tâm đồng lực cùng Giống (jãti) với nhau tức 
đồng lực thiện làm năng duyên trợ cho đồng lực thiện, đồng 
lực bất thiện làm năng duyên trợ cho đồng bất lực thiện, 
đồng lực tô làm năng duyên trợ cho đồng lực tố bằng mãnh 
lực tập hành duyên. Nhưng nói theo lãnh vực thì tâm khác 
lãnh vực với nhau được, như đồng lực thiện tam nhân dục 


394 


Tỳ kheo Khái Minh dịch 


giới (lãnh vực dục giới) làm tập hành năng duyên trợ cho 
đồng lực thiện đáo đại (lãnh vực sắc giới, lãnh vực vô sắc 
giới) hoặc làm tập hành năng duyên trợ cho đồng lực thiện 
siêu thế được (lãnh vực siêu thế) vì vậy 2 hoặc 3 tâm Quả 
trong lộ đắc Đạo mới không làm tập hành năng duyên và tập 
hành sở duyên được bởi vì không phải là tâm như nhau về 
Giống thiện. 

Khi hành giả trở thành bậc Thánh nhân thứ nhất gọi là 
bậc Nhập Lưu thì vẫn còn là người dễ duôi phải luân chuyển 
lang thang trong nhân giới và thiên giới 7 lần nữa rồi cũng 
trở thành bậc có thể diệt tận được tất cả khối khổ đau. Sự 
việc sẽ sát trừ được phiền não ái dục mà có được thần thông 
hiện hữu trong cùng tâm lộ với nhau tức tu tiến minh quán 
cho đến tác chứng được lãnh vực siêu thế bằng khả năng sát 
trừ phiền não ái dục dứt tuyệt theo từng bậc thì phiền não 
ái dục đang có đó không phải là nhỏ, như đề cập phiền não 
có đến 1500 phiền não và ái dục có đến 108 ái dục nhưng 
để làm cho hiểu được dễ dàng hơn nên gom lại lẫy nhóm 
phiền não ái dục đó làm căn bản trở thành 10 loại phiền não 
chính là: 

1- Phiền não tà kiến. 

2- Phiền não hoài nghi. 

3- Phiền não tham. 


4- Phiên não sân. 


395 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


5- Phiền não si. 

6- Phiền não ngã mạn. 

7- Phiền não hôn trầm. 

8- Phiền não phóng dật. 

9- Phiền não vô tàm. 

10- Phiền não vô úy. 

Tiếp theo sẽ đề cập đến lãnh vực siêu thế sát trừ 10 phiền 
não theo tuân tự, hành giả tu tiên minh quán cho đên khi tác 
chứng lãnh vực siêu thế lần đầu thành tựu bậc Nhập Lưu 
bằng mãnh lực của siêu thê, bậc này có thê đoạn trừ được 2 
loại phiền não: 

1- Tà kiến phiền não (ditthikilesa) tức thân kiến là sự 
hiểu sai về ngũ uân bám giữ chấp cứng rằng ngũ uẫn là của 
ta, là thú, là người, ta, họ. Như trong sự đi, đứng, ngôi, nắm 
thì hiểu rằng ta là người đi, đứng, ngôi, năm sự hiệu sai như 
vậy gọi là thân kiến là quan kiến sai lầm làm cho dính mắc 
luân chuyền trong vòng luân hồi. Vấn đề thân kiến này được 
Đức Phật thuyết cho chư tỳ kheo trong Tương Ưng Bộ Kinh 
(samyuttanikaya) 

Sattiyä viya omaftho Dayhamano va matthake 

Sakkayaditthi pahanaya Sato bhikkhu paribbaJe. 


Tỳ kheo là vị thấy sợ hãi trong vòng luân hồi cảm giác 
mình giống như đang bị vũ khí như lưỡi dao đâm xuyên 


396 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


thủng hoặc giống như lửa cháy trên đầu, hãy là người có 
niệm không dễ duôi để diệt trừ thân kiến. 

2- Phiền não hoài nghỉ (vieikieehãkilesa) là pháp tánh 
làm cho tâm khăng quyết khó khăn tức phân vân với Đức 
Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. 


Trong Thanh Tịnh Đạo trình bày rằng: “Kilesesu 
difthrvicIkiccha pathamañanavaJJha”. 

Tất cả phiền não thì 2 phiền não thân kiến và hoài nghi 
được Đạo tuệ thứ nhất tức Nhập Lưu Đạo tuệ sát tuyệt 
hoàn toàn. 


Mặc dù bậc Nhập Lưu có thể sát tuyệt chỉ 2 loại phiền 
não làm nhân cho luân chuyển trong vòng luân hồi thật, 
tuy nhiên cũng cắt đứt vòng luân hồi cho giảm xuống được 
nhiều bởi vì bậc Nhập Lưu sẽ sanh lên nữa không nhiều hơn 
7 kiếp , theo phân loại có 3 bậc Nhập Lưu là: 


1- Nhập Lưu nhất hoàn sanh (ekabjïsotäpanma) 
Có định nghĩa như sau: “Ekam bT1Jam assätI ekabTjT”. 


Bậc Nhập Lưu sẽ tục sinh tiếp tục trong tương lai nữa 
chỉ 1 kiếp thì tác chứng A La Hán Quả rồi sẽ viên tịch Níp 
Bàn vì vậy gọi là Nhập Lưu nhất hoàn sanh, tức bậc Nhập 
Lưu tạo trữ pháp độ già mạnh bằng cách vun bồi nhiều về 
trí tuệ trong cơ tánh mà tu tiễn chỉ tịnh ít. 


397 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


2- Nhập Lưu lục hoàn sanh (kolaukolasotapannd) 
Có định nghĩanhư: “Kulato kulam gacchatTti kolamkolo”. 


Bậc Nhập Lưu phải tục sinh tiếp tục nữa nhiều nhất 
là 2 đến 6 kiếp sẽ tác chứng A La Hán Quả rồi viên tịch 
Níp Bàn cho nên gọi là Nhập Lưu lục hoàn sanh tức bậc 
Nhập Lưu tạo trữ pháp độ trung bình bởi vun bồi định và 
tuệ trong cơ tánh ngang bằng nhau, tu tiễn minh quán và 
tu tiến chỉ tịnh vừa bằng nhau. Bậc Nhập Lưu này trong 
sớ giải bộ Nhân Chế Định (puggalapaññattiatthakathã) đề 
cập rằng: “Desanamattameva cetam dve vã tĩni vãti yäva 
chatthabhava samsarantop1 kolamkolova hoti”. 


Sự việc mà Đức Phật thuyết rằng 2 hoặc 3 kiếp là thuyết 
theo ngôn ngữ văn phong mà thôi, nhưng ngài giáo thọ sư 
giải thích rằng thật ra bậc này luân chuyên từ dòng tộc đến 
1 dòng tộc khác kê từ 2 cho đến 6 kiếp cũng sẽ tác chứng A 
La Hản. 


3- Nhập Lưu thất hoàn sanh 
(sattakkhattuparamasoftapannd). Có định nghĩa như: 
“Sattakkhattuparamam assãtI sattakkhattuparamo”. 


Bậc Nhập Lưu sẽ tục sinh trong nhân giới và thiên giới 
chỉ 7 kiếp nữa thì tác chứng A La Hán Quả rồi viên tịch Níp 
Bàn vì vậy gọi là Nhập Lưu thất hoàn sanh tức bậc Nhập 
Lưu tạo trữ pháp độ yếu bởi vun bồi trong cơ tánh định 
nhiều nhưng tuệ ít, từng tu tiễn chỉ tịnh nhiều nhưng minh 
quán Ít. 


396 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Một lý khác nữa: 

Bậc Nhập Lưu có tâm nhắm chắc đến 3 Thánh Đạo trên 
bằng cách tinh tắn tu tiễn minh quán dũng mãnh gọi là Nhập 
Lưu nhất hoàn sanh. 

Bậc Nhập Lưu có tâm nhắm chắc đến 3 Thánh Đạo trên 
băng cách tinh tân tu tiên minh quán trung bình gọi là Nhập 
Lưu lục hoàn sanh. 

Bậc Nhập Lưu có tâm nhắm chắc đến 3 Thánh Đạo trên 
băng cách tinh tân tu tiên minh quán yêu gọi là Nhập Lưu 
thất hoàn sanh. 

Một lý khác nữa: 

Người khai thị tri (ugghatitaññupugsala) gọi là 
Nhập Lưu nhất hoàn sanh, Người quảng diễn tri 
(vipañcitaññupugøsala) gọi là Nhập Lưu lục hoàn sanh, 
Người ứng dẫn (neyyapuggala) gọi là Nhập Lưu thất 
hoàn sanh. 


Nhất Lai Quả Tuệ 
(Sakadägämiphalañäna) 

Khi tâm Nhất Lai Đạo tuệ diệt đi thì tâm Nhất Lai Quả 
hoặc Nhất Lai Quả tuệ sanh lên nối tiếp nhau không gián 
đoạn tương tự giống như Nhập Lưu Đạo tuệ và Nhập Lưu 
Quả tuệ. Việc sanh lên của Nhất Lai Quả tuệ làm cho trở 
thành bậc Thánh có tên là bậc Nhất Lai và chỉ tục sinh trở 


210 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


lại trên thế gian nảy một lần duy nhất thì có thể đoạn tận 
khôi khô đau. 


Bậc Nhập Lưu tác chứng Nhất Lai Đạo tuệ, Nhất Lai 
Quả tuệ gọi là bậc Nhất Lai bởi vì làm giảm nhẹ dục ái, sân 
hận, s¡ mê và sẽ sanh vào thế gian này chỉ duy nhất 1 kiếp 
mà thôi. Có định nghĩa như: “Sakim imam kamadhãtum 
agacchatftI sakadagami”. 


Người tục sinh trong cõi dục giới chỉ một lần nữa gọi là 
bậc Nhât Lai. 


Người tu tiến minh quán vượt qua lãnh vực siêu thế 
Nhập Lưu muốn tác chứng Đạo, Quả cao hơn mới tu tiễn 
minh quán tiếp tục, khi ngũ quyền quân bình bởi có pháp 
độ quá khứ đã từng tạo thích hợp vừa khớp việc tu tiến thì 
thực tánh của tuệ quán sẽ sanh lên theo tuần tự kế từ sanh 
diệt tuệ... trở đi cho đến hành xả tuệ, thực tánh các tuệ này 
sẽ hiển lộ quen thuộc rõ ràng vi tế hơn mà mình đã từng 
trải qua rồi trong lãnh vực siêu thế Nhập Lưu, nối tiếp từ 
thuận thứ tuệ sẽ nương theo sanh lên bằng dũ tịnh, dũ tịnh 
này thay thế chuyên tộc tuệ bởi vì đã trở thành bậc Thánh 
rồi không còn là phàm nhân nên tuệ cắt đứt phàm chủng là 
chuyên tộc tuệ mới không cần thiết phải sanh lên nữa, khi 
nhị đạo tức Nhất Lai Đạo tuệ sanh lên thì nối tiếp theo là 
Nhất Lai Quả tuệ có Níp Bàn làm cảnh I1 lần nữa. 


Nhất Lai Đạo này không đoạn trừ một loại phiền não nào 
cho dứt tuyệt khỏi cơ tánh được nhưng cho dù như vậy cũng 


400 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


có mãnh lực làm cho tất cả phiền não giảm nhẹ (tanukara) 
hơn Nhập Lưu Đạo. 


Bậc Nhất Lai ngoài trừ có phiền não giảm nhẹ hơn bậc 
Nhập Lưu thì cũng có thể nhập vào Nhất Lai thiền quả 
(sakadagamiphalasamapattI) hưởng cảnh Níp Bàn tùy theo 
mong muốn. Bậc Nhất Lai có 5 nhóm là: 


1- Idha patvä tattha nibbatfitvä idha parinibbäyr. 
Một số nhóm chứng đắc Nhất Lai trong cõi nhân loại rồi 
mệnh chung sanh lên thiên giới trở xuống cõi nhân loại 
chứng đắc (hữu dư y) Níp Bàn trong cõi nhân loại rồi vô dư 
y Níp Bàn. 


2- Idha patvä idha parinibbãyï. Một số nhóm chứng 
đặc Nhât Lai trong cõi nhân loại rôi mệnh chung sanh trở lại 
cõi nhân loại Níp Bàn trong cõi nhân loại. 


3- Idha patvã tattha parinibbäyT. Một số nhóm chứng 
đắc Nhất Lai trong cõi nhân loại rồi mệnh chung sanh lên 
thiên giới Níp Bàn trong cõi chư thiên. 

4- Tattha patvä tattha parinibbãyTI. Một số nhóm 
chứng đắc Nhất Lai trong cõi chư thiên rồi mệnh chung 
sanh trở lại thiên giới Níp Bàn trong cõi chư thiên. 


5- Tattha patvã idha parinibbãyï. Một số nhóm chứng 
đặc Nhât Lai trong cõi chư thiên rôi mệnh chung sanh xuông 
cõi nhân loại Níp Bàn trong cõi nhân loại. 

Bậc Nhất Lai thứ nhất là nói theo cách trực tiếp, bậc 
Nhât Lai còn lại là nói theo cách gián tiêp. 


401 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Bất Lai Quả Tuệ 


(Anaägämiphalañäana) 


Khi tâm Bắt Lai Đạo diệt đi thì tâm Bất Lai Quả hoặc 
Bất Lai Quả tuệ sanh lên nối tiếp nhau không gián đoạn 
tương tự giống như Nhất Lai Đạo tuệ và Nhất Lai Quả tuệ, 
việc sanh lên của Bất Lai Quả tuệ thì bậc Thánh này được 
gọi là bậc Bất Lai. Việc quán xét Đạo, Quả, Níp Bàn và 
phiền não của bậc Bắt Lai bằng tuệ phản khán như sau: Khi 
Bất Lai Đạo tuệ và Bất Lai Quả tuệ sanh lên thì bậc Thánh 
đó được gọi bậc Bất Lai và sẽ không sanh trở lại cõi dục giới 
nữa bởi vì đã đoạn trừ được dục ái, sân hận. 


Có định nghĩa như: “Imam kamadhãtum na ägacchaffti 
anagamT”. 

Người nào không tục sinh trở lại trong cõi dục giới, 
người đó được gọi là bậc Bất Lai. 


Đạo siêu thế thứ 3 gọi là Bất Lai siêu thế. 


Người muốn tác chứng Bất Lai có ước muốn đắc Đạo, 
Quả mới tỉnh cần tu tiến minh quán tiếp tục, khi ngũ quyền 
quân bình bởi pháp độ quá khứ đã từng tích lũy vun bồi đầy 
đủ thì thực tánh của tuệ quán sẽ sanh lên theo tuần tự kế từ 
sanh diệt tuệ... cho đến hành xả tuệ, các tuệ thực tánh này 
hiển lộ rõ ràng hơn tuệ thực tánh mà mình đã từng trải qua 
trong lãnh vực siêu thế trước, sau đó thuận thứ tuệ sẽ sanh 
lên nối tiếp theo bằng dũ tịnh rồi Bất Lai Đạo tuệ cũng sanh 


402 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


lên đoạn trừ dút tuyệt phiền não được một phần nữa, khi Bất 
Lai Đạo sanh lên thì Bất Lai Quả cũng nối tiếp sanh lên. 


Người tu tiến minh quán cho đến tác chứng Bắt Lai Đạo 
trở thành bậc Bất Lai có thể đoạn trừ được một phiền não 
nữa làm cho luân chuyển sanh tử trong vòng luân hồi là 
phiền não sân, phiền não sân được phân ra thành 2 là: 


1- Sân đưa đến khổ cảnh (apäyagamaniya) bởi vì sân ác 
có thể tạo bất thiện nghiệp đạo như sát sanh..., loại sân này 
bậc Nhập Lưu đã đoạn trừ. 


2- Sân không đưa đến khổ cảnh (anapäyagamanïya) như 
sự không vừa lòng, nóng giận chút ít không phạm vào bất 
thiện nghiệp đạo, sân v1 tế đó thì bậc Bất Lai sát tuyệt hoản 
toàn nên Bất Lai Đạo đoạn trừ dứt tuyệt phiền não sân. Như 
trong Thanh Tịnh Đạo đề cập rằng: “Doso tatiyañanavajjho”. 


Phiền não sân thì tuệ thứ 3 tức Bất Lai Đạo tuệ sát tuyệt 
hoàn toàn. 


Bậc Bắt Lai ngoài ra việc đoạn trừ phiền não sân hoàn 
toàn ra khỏi cơ tánh còn có thê nhập Bắt Lai thiền Quả được 
mong muốn và chỉ sanh lên phạm thiên giới mà thôi, phần 
nhiều tục sinh trong 5 cõi tịnh cư (suddhãvãsabhũmi) và sẽ 
tác chứng A La Hán viên tịch Níp Bàn tại cõi đó. 


Trong trường hợp nếu có câu hỏi rằng: Sự việc sanh 
lên phạm thiên giới được thì phải tục sinh băng dị thục quả 
thiền là quả của tâm thiện thiền, đối với bậc Bất Lai là thiền 


403 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


giả đã từng tu tiễn chỉ tịnh chứng đắc thiền trước thì không 
cần hỏi nhưng bậc Bắt Lai lạc quán chỉ tu tiến thuần nhất 
minh quán mà hoàn toản không từng tu tiễn chỉ tịnh thì sanh 
vào trong phạm thiên giới được hay chăng? 


Đáp: Bậc Bất Lai lạc quán khi cận tử thì Đạo tương 
ưng thiền (magøasiddhijhãna) sẽ xuất hiện làm điều kiện 
để sanh lên phạm thiên giới cho dù tịch diệt bất ngờ không 
hay biết, như trong lúc đang ngủ thì Đạo tương ưng thiền 
cũng sẽ xuất hiện trước rồi mới tịch diệt, cho đến khi nào 
Đạo tương ưng thiền chưa sanh lên thì bậc Bất Lai sẽ không 
tịch diệt. 


Bậc Bất Lai Có 5 


Như đã trình bày bậc Bất Lai phần nhiều sẽ tục sinh vào 
5 cối Tịnh Cư ngoại trừ một số vị tục sinh vào trong cõi 
phạm thiên thấp tùy theo tâm ước muốn, sự việc sẽ tục sinh 
vào trong một cõi Tịnh Cư nào thì cũng do pháp độ (param1) 
đã từng tạo tùy theo ngũ quyên tức: 

1- Bậc Nhất Lai tu tiền minh quán cho đến khi tam đạo 
sanh lên nơi cơ tánh của mình trong sát na đang tu tiễn minh 
quán hiển lộ tín quyền (saddhindrTya) già mạnh hơn các 
quyên khác thì bậc Bất Lai này khi tịch diệt rồi tục sinh vào 
trong cõi vô phiền (avihãbhũmi). 


2- Trong sát na đang tu tiến minh quán hiển lộ tấn 


404 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


quyền (viriyindrTya) già mạnh hơn các quyền khác thì bậc 
Bất Lai này khi tịch diệt rồi tục sinh vào trong cõi vô nhiệt 
(atappabhũmi). 


3- Trong sát na đang tu tiến minh quán hiển lộ niệm 
quyền (satindrTya) già mạnh hơn các quyền khác thì bậc 
Bất Lai này khi tịch diệt rồi tục sinh vào trong cõi thiện 
hiện (sudassabhũmi). 


4- Trong sát na đang tu tiễn minh quán hiển lộ định 
quyền (samädhindrTya) già mạnh hơn các quyền khác thì 
bậc Bất Lai này khi tịch diệt rồi tục sinh vào trong cõi thiện 
kiến (sudassTbhũmi). 

5- Trong sát na đang tu tiến minh quán hiền lộ tuệ quyền 
(paññindrTya) già mạnh hơn các quyền khác thì bậc Bất 
Lai này khi tịch diệt rồi tục sinh vào trong cõi sắc cứu cánh 
(akani(fhabhũmi). 

Một lý khác nữa: 

Bậc Bất Lai Có 5: 

Các bậc Bất Lai khi tục sinh vào trong phạm thiên giới 
như cõi Tịnh Cư... như đã đề cập thì sẽ tác chứng A La Hán 
và sẽ viên tịch Níp Bàn. Theo phân loại của bậc Bất Lai có 
5 nhóm là: 

1- Bậc trung bang bất hườn (antaräparinibbäyT): 
Bậc Bất Lai sanh lên trong một cõi Tịnh Cư nào đó rồi tác 
chứng A La Hán và viên tịch Níp Bàn vảo trong nửa tuổi thọ 


405 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


đầu (trong khoảng giữa của tuổi thọ) của cõi Tịnh Cư mà 
ngài sanh lên trong cõi đó. 


2- Bậc sanh bang bắt hườn (upahaccaparinibbäyT): 
Bậc Bất Lai sanh lên trong một cõi Tịnh Cư nào đó rồi tác 
chứng A La Hán và viên tịch Níp Bàn vảo trong nửa tuổi thọ 
về sau (vượt quá giữa của tuổi thọ) của cõi Tịnh Cư mà ngài 
sanh lên trong cõi đó. 


3- Bậc vô hành bang bất hườn 
(asankhãraparinibbäyT): Bậc Bắt Lai sanh lên trong một 
cõi Tịnh Cư nào đó rồi tác chứng A La Hán dễ dàng thuận 
lợi trong cõi đó không cần phải nỗ lực nhiều rồi viên tịch 
Níp Bàn. 

4- Bậc hữu hành bang bắt hườn 
(sasankhãraparinibbäyn): Bậc Bất Lai sanh lên trong một 
cõi Tịnh Cư nào đó rồi tác chứng A La Hán trong cõi đó mà 
cần phải nỗ lực dũng mãnh rồi viên tịch Níp Bản. 


5- Bậc thượng lưu bang bất hườn (udhansoto 
akanitthagamn): ): Bậc Bắt Lai sanh lên trong cõi tịnh cư 
thấp như cõi Vô Phiền khi tịch diệt thì sanh lên vào trong 
cõi Tịnh Cư cao hơn theo tuần tự như Vô Nhiệt, Thiện Hiện, 
Thiện Kiến, Sắc Cứu Cánh rồi mới tác chứng A La Hán và 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Sắc Cứu Cánh. 


406 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


A La Hán Quả Tuệ 
(Arahattaphalañana) 


Khi tâm A La Hán Đạo diệt đi thì tâm A La Hán Quả 
hoặc A La Hán Quả Tuệ sanh lên nối tiếp nhau không gián 
đoạn tương tự như Bất Lai Đạo tuệ và Bất Lai Quả tuệ, việc 
sanh lên của A La Hán Quả Tuệ thì bậc Thánh này được gọi 
là bậc A La Hán hoặc bậc Lậu tận, vị ấy có xác thân này là 
đời sống sau cùng, là bậc đã đặt xuống gánh nặng, là bậc 
chứng ngộ pháp mà mình mong muốn, là bậc chấm dứt kiết 
sử trong sanh hữu (kiếp sống), là bậc giải thoát khỏi khối 
khổ đau bởi sự hiểu biết đúng đắn, là bậc xứng đáng được 
cúng dường tột đỉnh của nhân giới và thiên giới. Bậc tác 
chứng được lãnh vực siêu thế này phải là bậc tu tiến minh 
quán trải qua lãnh vực Bắt Lai siêu thế và có tâm mong 
muốn được tác chứng Thánh Đạo Thánh Quả cao tột mới có 
sự tỉnh cần tu tiến minh quán tiếp tục, khi ngũ quyền được 
quân bình bởi có pháp độ quá khứ đã từng tích lũy vun bồi 
đầy đủ thì thực tánh của tuệ quán cao sẽ sanh lên theo tuần 
tự kế từ sanh diệt tuệ... cho đến hành xả tuệ, thực tánh của 
các tuệ này sẽ hiển lộ vi tế rõ ràng tột cùng, sau đó thuận 
thứ tuệ cũng sẽ sanh lên nối tiếp theo là đũ tịnh và giai 
đoạn quan trọng nhất là Tứ Đạo hoặc A La Hán Đạo Tuệ 
cũng khởi hiện lên để đoạn trừ tất cả phiền não còn dư sót 
trong cơ tánh cho dứt tuyệt hoàn toàn, từ đó A La Hán Quả 
Tuệ cũng sanh lên nỗi tiếp theo trở thành bậc Lậu Tận là bậc 
thanh tịnh tột đỉnh cho dù chỉ một chút bụi phiền não cũng 
không còn dư sót trong cơ tánh nữa. 


407 


Minh Quán Nghiệp Xứ 
Quả Của Tứ Đạo 


Người tu tiến minh quán có đầy đủ trí tuệ ba la mật tác 
chứng được tứ Đạo trở thành bậc A La Hán thì có cơ hội 
nhận được Quả của Tứ Đạo và có thê đoạn trừ 7 loại phiền 
não vẫn còn dư sót trong cơ tánh cho dứt tuyệt hoàn toàn 
như sau: 


1- Phiền não tham (lobhakilesa) là ái sắc vui thích hài 
lòng trong cõi sắc giới, thiền sắc giới, có sự thích thú tinh 
cần tu tiến chỉ tịnh cho đắc chứng thiền sắc giới và vui thích 
hài lòng trong việc sanh vào phạm thiên sắc giới. Sự vui 
thích hài lòng trong tánh chất như đã đề cập trên thì bậc A 
La Hán đã đoạn tận hoàn toàn. 

Vô sắc ái là sự vui thích hài lòng trong cõi vô sắc giới, 
thiền vô sắc giới, việc thích thú trong sự tu tiễn chỉ tịnh để 
đắc chứng thiền vô sắc giới và vui thích hài lòng trong việc 
sanh vào cõi phạm thiên vô sắc giới. Sự hài lòng vui thích 
trong tánh chất như đã đề cập trên thuộc phiền não tham vi 
tế nhất bậc A La Hán đã đoạn tận hoàn toàn, còn dục ái thì 
bậc Bắt Lai đã sát tuyệt. 


2- Phiền não ngã mạn (mãnakilesa) là tự cao, kiêu 
ngạo được xếp vào là phiền não bởi vì nói về thực tánh là 
việc thực hành sai bởi chấp thủ danh sắc tức ngũ uấn là ta, 
là họ làm nhân cho dính mắc trong khổ luân hồi, phiền não 
ngã mạn này được phân ra 2 phần lớn là: 


408 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 

a- Phi như thật ngã mạn (ayathãvamäna) là tự cao 
không đúng theo tánh chât gôm có: 

- Ta là người bậc cao nhưng nghĩ là ta là người bậc trung. 

- Ta là người bậc cao nhưng nghĩ là ta là người bậc thấp. 

- Ta là người bậc trung nhưng nghĩ là ta là người bậc cao. 

- Ta là người bậc trung nhưng nghĩ là ta là người bậc thấp. 

- Ta là người bậc thấp nhưng nghĩ là ta là người bậc cao. 

- Ta là người bậc thấp nhưng nghĩ là ta là người bậc trung. 

6 loại phi như thật ngã mạn này bậc Nhập Lưu đã sát 
tuyệt bởi vì là phiên não rât thô. 

b- Như thật ngã mạn (yäthävamaäna) là tự cao đúng 
theo tánh chât gôm có: 

- Ta là người bậc cao thì chấp rằng ta là người bậc cao. 

- Ta là người bậc trung thì chấp rằng ta là người bậc trung. 

- Ta là người bậc thấp thì chấp rằng ta là người bậc thấp. 


3 loại ngã mạn đúng theo tánh chất này là phiền não tế 
hơn ngã mạn không đúng theo tánh chất, cho dù bậc Nhất 
Lai và bậc Bất Lai cũng chưa có thể đoạn tận được mà chỉ 
làm giảm nhẹ thôi. Khi tác chứng A La Hán mới có thể đoạn 
tuyệt hoàn toàn phiền não này. 

3- Phiền não phóng dật (udhaccakilesa) là thực tánh 
tâm phóng tán bắt cảnh không chắc chăn hoặc thực tánh 
không thể trú trong một cảnh duy nhất được lâu dài. Phóng 


409 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


dật thuộc giống bắt thiện là pháp ngăn chặn không cho thiện 
pháp sanh lên chỉ có bậc A La Hán mới có thê đoạn trừ sát 
tuyệt mà thôi. 

4- Phiền não hôn trầm (thĩnakilesa) là phiền não làm 
cho tâm dã dượi, lùi sụt, phiền não hôn trầm này luôn hiện 
hữu thường xuyên trong cơ tánh của phàm nhân và bậc 
Thánh hữu học, khi đã tác chứng được A La Hán mới có 
thể đoạn trừ sát tuyệt được phiền não hôn trầm. Sự việc 
mà các bậc A La Hán vẫn còn ngủ nghỉ chẳng phải do ảnh 
hưởng bởi mãnh lực của phiền não hôn trầm mà do thân thê 
hoạt động đến một giai đoạn thì mệt mỏi kiệt sức nên tâm 
tự động rơi vào hữu phần theo thường nhiên do chấp thủ 
nghiệp còn dư sót (upadinnakasankhara) từ đó phải có sự 
nghỉ ngơi giống như mọi người. 


Tóm lại phiền não hôn trầm này sanh lên được với phàm 
nhân và bậc Thánh hữu học, sanh lên trong tâm hữu trợ tức 
sát na tâm biết cảnh không linh hoạt như khi dã dượi sắp 
ngủ hoặc khi vừa thức dậy mà không phải lúc còn ngủ bởi 
vì trong lúc còn ngủ thì tâm rơi vào hữu phần nên phiền não 
hôn trầm không cùng sanh lên chung được. 


5- Phiền não vô tàm (ahirikakilesa) là thực tánh không 
hồ thẹn đối với ác bất thiện hạnh, các bậc hiền trí ghê tởm 
loại phiền não này. Trong sớ giải bộ Pháp Tụ (atthasalim) đề 
cập rằng: “Hòn sắc bị bẩn thiu bởi phân, người khôn ngoan 
thường không muốn xúc chạm bởi vì đáng ghê tởm và khó 
chịu thì bất thiện hạnh cũng giống như vậy các bậc hiền trí 


410 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


thường không muôn chạm đên bởi vì có tâm liêm sỉ tức hô 
thẹn nơi tâm trong việc chạm đên các bât thiện hạnh tội lôi”. 


Vẫn: Bác A La Hán là bậc có thể đoạn tận phiên não vô 
tàm, nêu như vậy thì các bậc Thánh hữu học cũng vận còn 
vui thích trong việc tạo bắt thiện hạnh phải chăng? 


Đáp: Các bậc Thánh hữu học không có sự vui thích 
trong việc tạo bât thiện hạnh giông như phàm nhân. 


Thật vậy bởi do mãnh lực của Thánh đạo sanh lên sát trừ 
phiền não theo từng phần như bậc Nhập Lưu có thể đoạn trừ 
phiền não vô tàm (thuộc về) đưa đến khô cảnh, bậc Nhất Lai 
có thể đoạn trừ phiền não vô tàm loại thô bằng cách làm giảm 
nhẹ trong cơ tánh, bậc Bất Lai có thê đoạn trừ phiền não vô 
tàm loại tế liên quan đến dục ái, còn bậc A La Hán thì có thể 
đoạn trừ phiền não này không còn dư sót trong cơ tánh. 


6- Phiền não vô úy (anottappakilesa) là thực tánh 
ngần ngại rụt rè đối với bất thiện hạnh là nhân làm cho phải 
nhận lãnh khổ trong vòng luân hồi, bất thiện hạnh mà các 
bậc hiền trí vô cùng ngần ngại đó bởi vì phần nhiều làm 
điều kiện cho sanh quả khổ với người tạo tác. Trong sớ giải 
bộ Pháp Tụ (atthasalinr) rằng: “Hòn sắt bị đốt cháy đỏ rực 
người khôn ngoan thường không muốn chạm đến bởi vì 
ngân ngại với sự nóng của hòn sắt nêu chạm đến sẽ nhận lẫy 
đau khổ trầm trọng thì bất thiện hạnh cũng giống như vậy, 
các bậc hiển trí thường không muốn chạm đến bởi vì có trí 
tuệ hiểu biết rằng bắt thiện hạnh chỉ duy nhất làm cho tác 
hại đau khổ mà không làm cho lợi ích”. 


41 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Đối với việc sát trừ phiền não của bậc Thánh hữu học 
có giải thích giống như việc sát trừ phiền não vô tàm tức 
bậc Nhập Lưu có thê đoạn trừ phiền não vô úy đưa đến khổ 
cảnh, bậc Nhất Lai và bậc Bất Lai cho dù còn phiền não vô 
úy vi tế hiện hữu trong cơ tánh nhưng cũng giảm nhẹ nhiều, 
còn bậc A La Hán thì có thê đoạn trừ phiền não vô úy không 
còn dư sót trong cơ tánh. 


7- Phiền não sỉ (mohakilesa) là thực tánh hôn ám che 
đậy trí tuệ không cho thấy được Tứ Thánh Đề như vô minh 
là sự không hiểu biết. 


Các học viên sẽ thấy được rằng phiền não si cho dù bị 
Thánh Đạo sát trừ đến ba lần nhưng cũng không hoàn toàn 
chấm dứt, cả 3 Thánh Đạo cũng duy trì được nhiều khả năng 
đặc biệt có năng lực phá hủy các phiền não quan trọng khác 
theo nhiều cách nhưng vẫn chưa thể phá hủy được phiền 
não si che đậy Tứ Thánh Đề cho chấm dứt hoàn toản, chỉ 
diệt trừ cho văng lặng chút ít giỗng như sâm chớp có năng 
lực diệt đi sự tăm tối làm cho thấy được con đường trong 
chốc lát mà thôi, vì vậy 3 Thánh Đạo đầu mới được gọi là 
pháp giống như sắm chớp (vijjũipamadhamma). Còn đối với 
A La Hán Đạo tuệ khi đã sanh lên thì phiền não si bị đoạn 
trừ sát tuyệt, trường hợp này có ví dụ như: Thông thường 
sâm sét có sức mạnh vô cùng mãnh liệt nên khi đánh xuống 
một vật nào thì vật đó vỡ tan ra, ví dụ này như thế nảo thì 
A La Hán Đạo cũng như vậy khi đã sanh lên thì không có 
một loại phiền não nào không bị phá vỡ, các phiền não mà 


412 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Thánh Đạo khác không phá hủy được thì sẽ bị A La Hán 
Đạo phá hủy hoàn toàn cho nên A La Hán Đạo này mới gọi 
là pháp giông như sâm sét (vaJiripadhamma). 


Bậc Lậu Tận Có 2 


Bậc Lậu tận là bậc Thánh cao tột vô thượng trong Phật 
Giáo, nói theo phân loại thì có 2 bậc là: 


1- Bậc A La Hán tâm giải thoát (cetovimuttfiaraham) 
là bậc tu tiến chỉ tịnh đắc chứng thiền trước rồi về sau tu 
tiến minh quán tác chứng A La Hán hoặc chỉ tu tiến riêng 
biệt minh quán khi A La Hán Đạo sanh lên thì thiền cũng 
sanh lên trong cùng sát na với nhau do năng lực nguyện 
ước quá khứ (pubbadhikãra), trở thành bậc A La Hán thiền 
giả tức thành tựu thiền chứng đắc được minh và thần thông 
có được ân đức đặc biệt trong việc khai triển được các loại 
thần thông. 

2- Bậc A La Hán tuệ giải thoát (paññavimuttiaraham) 
là bậc tu tiến thuần minh quán mà không tu tiến chỉ tịnh trước, 
khi A La Hán Đạo sanh lên thì thiền không cùng sanh chung 
nên trở thành bậc A La Hán lạc quán (sukkhavipassaka) tức 
bậc thiền khô, không thể khai triển được các loại thần thông. 

Ngoài ra bậc Lậu Tận còn phân ra 2 loại ân đức đặc biệt 
nữa là: 

1- Bạc 4 La Hản vô ngại giải (patisambhidäpatharahanta) 
tức bậc A La Hán thông đạt 4 vô ngại giải: 


413 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


a- Vô ngại giải về nghĩa (atthapatisambhidã). 
b- Vô ngại giải về pháp (dhammapatisambhidä). 
c- Vô ngại giải về từ ngữ (niruttipatisambhid). 


d Vô ngại giải về tài biện luận nhanh trí 
(patibhanapatisambhid3). 


4 tuệ vô ngại giải này đồng sanh lên chung cùng trong 
sát na tác chứng A La Hán Đạo, A La Hán Quả. 


2¬ Bậạc A4 La Hán ph vô ngại giải 
(appatIsambhidäpatharahanta) là bậc A La Hán không thông 
đạt trong 4 tuệ vô ngại giải như đã đề cập. Các bậc A La Hán 
có các loại khác nhau cũng do mãnh lực ước nguyện tạo 
trữ vun bồi từ trong kiếp quá khứ khác nhau. Một số ngài 
trong kiếp trước khi tạo thiện nghiệp nào thường chú tâm 
ước nguyện do mãnh lực của ước nguyện quá khứ nên ngài 
tác thành A La Hán thiền giả hoặc tác thành A La Hán vô 
ngại giải, còn đối với ngài không đắc thiền hoặc không đạt 
được tuệ vô ngại giải bởi vì không có ước nguyện quá khứ 
tức trong kiếp quá khứ khi ngài tạo bất cứ thiện nghiệp nào 
cũng không từng lập tâm chú nguyện cho nên ân đức đặc thù 
như thiền và tuệ vô ngại giải mới không sanh lên với ngài. 


Kết Thúc Quả Tuệ 


^'()k@ 
b== vế 


414 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


16- Phản Khán Tuệ 


(Paccavekkhanañana) 


Magsam phalañca nibbanam Paccavekkhati pandito 
PahTne kilese sese ca PaccavekkhatI vã na vã 
Chabbisuddhikkamenevam Bhãvetabbo catubbidho 
Ñãnadassanavisuddhi Nama maggo pavuccafI. 
Bậc hiền trí là Thánh nhân xem xét lại Đạo, Quả, Níp 
Bàn, xem xét lại phiên não đã sát trừ và phiên não chưa sát 
trừ nhưng cũng có bậc không xem xét lại phiên não đã sát 
trừ và phiên não chưa sát trừ. Bồn Thánh Đạo nương từ việc 
tu tiễn 6 thanh tịnh theo tuần tự cho đến tri kiến thanh tịnh. 


Tuệ Phản khán Của Bậc Thánh 


Khi tâm Nhập Lưu Quả diệt đi thì tâm của bậc Nhập Lưu 
cũng đưa đến hữu phần, từ đó tâm khai ý môn sanh lên cắt 
đứt dòng hữu phần để xem xét lại Nhập Lưu Đạo, khi tâm 
khai ý môn diệt đi thì 7 sát na tâm đồng lực cũng sanh nối 
tiếp nhau bằng việc làm cho Đạo thành cảnh rồi tâm cũng 
đưa đến hữu phần nữa, còn việc sanh lên để xem xét trở lại 


415 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Quả, phiên não đã sát trừ và phiên não còn dư sót hoặc Níp 
Bàn cũng xem xét giông như việc xem xét Đạo. 


Bậc Thánh nhân xem xét lại Đạo rằng “Ta đã tác chứng 
chắc chăn bằng mãnh lực của Đạo này rồi”, xem xét lại Quả 
rằng: “Thành quả như đã đề cập trên ta đã nhận được”, xem 
xét lại phiền não đã sát trừ rằng: “Các phiền não này ta đã 
sát trừ”, xem xét lại phiền não còn dư sót rằng: “Các phiền 
não này ta vẫn còn dư sót” và sau cùng thì xem xét lại Níp 
Bàn răng: “Pháp này ta đã thấu đáo bằng cảnh”. 


Tuệ phản khán của bậc Nhập Lưu, bậc Nhất Lai, bậc 
Bất Lai mỗi bậc có 5 cách bằng nhau nhưng bậc A La Hán 
không có xem xét lại phiền não còn dư sót bởi vì ngài đã sát 
tuyệt hoàn toàn các phiền não nên chỉ có 4 tuệ phản khán 
tổng cộng là 19 cách. Nhưng thật ra thì bậc Thánh hữu học 
phản khán hoặc không phản khán phiền não còn dư sót cũng 
được như đức vua dòng Sakya Mahãnäma, bậc Nhất Lai 
bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ 
rằng vẫn còn có pháp gì mà con đã không đoạn trừ được bên 
trong con làm nhân cho tất cả tham thỉnh thoảng che đậy 
tâm của con”. 


Trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận 
(abhidhammatthasangaha) đề cập rằng: 


Magsam phalañca nibbanam Paccavekkhati pandito 


Pahine kilese sese ca PaccavekkhatI vã na vã. 


416 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Bậc Thánh hiền trí thường xem xét lại Đạo, Quả, Níp 
Bàn, xem xét lại phiền não đã đoạn trừ và phiền não còn dư 
sót. Một số bậc Thánh không xem xét lại phiền não đã sát 
trừ và phiền não chưa sát trừ cũng có. 


Phiền Não Bị Phản khán 


Trí tuệ sanh lên phản khán thấy được Đạo, Quả, Níp 
Bàn, phiên não còn dư sót và phiên não đã sát trừ do mãnh 
lực của 4 Đạo, trong Thanh Tịnh Đạo trình bày rằng: 


SamyoJanesu tava sakkãyaditthi vicIkiccha 
silabbataparamäso apäyagamanTya ca kãmaragapatIghati ete 
pañca dhamma pathamañanavajjha sesä kamarägapatighä 
olaika dutiyañanavalilha sukhuma tatiyañanavaljha 
rũparagadayo pañcapI catutthañanavajjhã eva. 


10 loại kiết sử được Nhập Lưu Đạo sát trừ có Š loại kiết 
sử là thân kiến, hoài nghi, giới cắm thủ, dục ái đưa đến khổ 
cảnh, phẫn uất đưa đến khổ cảnh còn dư sót lại thì Nhất Lai 
Đạo có thể sát trừ theo mãnh lực của mình tức dục ái, phần 
uất không đưa đến khổ cảnh loại thô, Bất Lai Đạo có thể sát 
trừ được theo mãnh lực của mình như dục ái, phẫn uất không 
đưa đến khô cảnh loại tế, A La Hán Đạo có thể sát trừ hoàn 
toàn được 5 thượng phần kiết sử theo mãnh lực của mình. 


Lại nữa, trong Thanh Tịnh Đạo đề cập rằng: “Kilesesu 
difthivicikiccha pathamañanavaJjha doso tatiyañanavajJjho 


417 


Minh Quán Nghiệp Xứ 
lobhamohamanathTinauddhaccaahirikaanottappäni 
catutthañanavajJjhan1”. 


10 loại phiền não thì tà kiến và hoài nghi Nhập Lưu Đạo 
đã sát trừ hoàn toàn, sân thì Bất Lai Đạo sát trừ được hoàn 
toàn; tham, s1, ngã mạn, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy 
thì A La Hán Đạo sát trừ được hoàn toàn. 


Tóm Lược 16 Tuệ Quán 
1- Danh sắc phân tích tuệ (näãmaripaparicchedañäna). 
2- Duyên đạt tuệ ' (paccayapariggahañana). 
3- Thầm quán tuệ (sammasanañana). 
4- Sanh diệt tuệ (udayabbayañana). 
5- Hoại diệt tuệ (bhangañana). 
6- Kinh hãi tuệ (bhayañana). 
7- Quá hoạn tuệ (adInavañana). 
§- Yếm ó tuệ (nibbidäñäna). 
9- Dục thoát tuệ (muñcitukamyatañana). 
10- Trạch sát tuệ (patIsankhañana). 
11- Hành xả tuệ (sankharupekkhañana). 


1 Tuệ thứ hai này ám chỉ đến tuệ ghi nhận biết duyên của danh sắc, bởi vì một số 
nơi dùng từ là ãmaripapaccayapariggahañäna. 


418 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


12- Thuận thứ tuệ (anulomañana). 

13- Chuyền tộc tuệ (gotrabhũñäna). 

14- Đạo tuệ (maggañana). 

15- Quả tuệ (phalañana). 

16- Phản khán tuệ (paccavekkhanañana). 


Các tuệ này gọi là 16 tuệ (solasañana) khi đã trải qua 
16 tuệ thì có nghĩa là hành giả tiền hành đến mục đích cuối 
của con đường vĩ đại, được thực chứng tài sản bất tử không 
tìm thấy tài sản nào khác so sánh được nữa cả đời này lẫn 
đời sau bởi vì quả báo của bậc Thánh như bậc Nhập Lưu... 
là quả báo vĩ đại, như trong pãlï Pháp Cú Kinh đề cập rằng: 


Pathabya ekaraJjena Sagøassa gamanena vã 
Sabbalokadhippaccena Sotäpattiphalam varam. 


Nhập Lưu quả cao quý hơn là Chuyển Luân Vương, hơn 
cả vua trời Đê Thích và hơn cả Đại Phạm Thiên là bậc có 
Ooal lực vĩ đại. 


Trong palT trên trình bày sự vĩ đại theo lãnh vực khác 
nhau như đức vua là vị đệ nhất hoàng đề trong bất cứ lãnh 
thổ nào cũng không so sánh bằng với quyền lực của vua. 
Chuyên Luân Vương là vị có uy quyên trên khắp thế gian 
trong cả nhân loại bởi vì đức vua có đầy đủ 7 loại báu, ngay 
cả vua trời Đề Thích là bậc cao quý hơn vua Chuyên Luân 
Vương bởi vì vua trời đầy đủ thiên sản trong thiên giới, 
ngay đến Đại Phạm Thiên là bậc có đại oai lực trong các 


419 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


nhóm phạm thiên, đầy đủ phạm thiên sản thù thắng hơn 
vua trời Đế Thích đi nữa nhưng nếu đem so sánh với Nhập 
Lưu Quả thì không thể so sánh được bởi vì Níp Bàn mà bậc 
Nhập Lưu tác chứng là pháp thù thắng cao quý tột cùng, có 
thể làm cho người tác chứng không bị rơi vào khổ cảnh và 
thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. 


Kết Thúc 10 Tuệ Quán Và 16 Tuệ 


420 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


5- Trình Bày Tập Yếu Về Giải Thoát 
(Vimokkhasansgaha) 

Định Nghĩa về 3 Giải Thoát: 

Giải thoát (vimokkha) theo định nghĩa phân tích từ 
như: “Pafipakkhato vimokkhatrti vimokkho”. 

Thực tánh nào thoát khỏi phiền não bằng cách đối lập 
lại, thực tánh đó gọi là giải thoát, gôm có 3 giải thoát là: 

I- Không tánh giải thoát (suññatavimokkha) là Thánh 
Đạo thâu đáo bởi ghi nhận thây rõ được vô ngã. 

2- Vô tướng giải thoát (animittavimokkha) là Thánh 
Đạo thâu đáo bởi ghi nhận thây rõ được vô thường. 

3- Phi thuộc lụy giải thoát (appamhitavimokkha) là 
Thánh Đạo thâu đáo bởi ghi nhận thầy rõ khô. 

Tóm lược: Giải thoát là tên của 4 Thánh Đạo gọi tên 
theo tam tướng, nghĩa là đôi với người tu tiên minh quán 
tinh cân có tuệ quyên già mạnh do có trí tuệ ước nguyện 
trong quá khứ cao trội đã từng tạo trữ vun bôi làm sức mạnh 
hỗ trợ trong sát na đang tu tiên minh quán thì sẽ thây được 
rõ ràng vô ngã tướng nhiêu nhât, thây được vô ngã tướng 
trong sáng rõ ràng hơn tướng khác bởi vì vô ngã tướng có 


421 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


sức mạnh nhiều hơn cho nên khi xuất hành mỉnh quán 
(vutthãnagäminivipassanã) đang diễn tiến thì danh sắc 
hiện bày vô ngã hiển lộ rõ ràng, khi đã thấy được vô ngã rõ 
ràng thì xuất hành minh quán cũng sẽ đưa đến Đạo liền tức 
thì, tướng này gọi là không tánh giải thoát tức giải thoát 
bằng vô ngã hoặc tác chứng Đạo bằng vô ngã tướng. 

Còn người tinh cần tu tiến minh quán có tín quyền già 
mạnh do có đức tin ước nguyện trong quá khứ cao trội đã 
từng tạo trữ vun bồi từ kiếp trước làm sức mạnh hỗ trợ trong 
sát na đang tu tiến minh quán thì sẽ thấy được rõ ràng vô 
thường tướng nhiều nhất. 


Vấn: Do nhân nào mà chỉ thấy rõ ràng được vô thường 
tướng mà không thây được tướng khác? 


Đáp: Thấy được mọi tướng nhưng trong tam tướng thì 
tướng khác không thấy rõ bằng vô thường tướng bởi vì vô 
thường tướng có sức mạnh mãnh liệt, vì vậy khi xuất hành 
minh quán tức hiện thân minh quán đang diễn tiến sẽ dẫn 
đến Đạo làm cho thấy được danh sắc hiện bảy vô thường 
rồi tác chứng Đạo, tướng nảy gọi là vô tướng giải thoát 
tức giải thoát băng vô thường hoặc tác chứng Đạo bằng vô 
thường tướng. 

Đối với người tinh cần tu tiến minh quán có định quyền 
già mạnh do có định ước nguyện trong quá khứ cao trội 
đã từng tạo trữ tích lũy từ kiếp trước làm sức mạnh hỗ trợ 
trong sát na đang tu tiến minh quán thì sẽ thấy được rõ ràng 


422 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


khổ tướng nhiều nhất, thấy khổ tướng nhiều hơn tướng khác 
bởi vì khổ tướng có sức mạnh dũng mãnh cho nên khi xuất 
hành miỉnh quán đang diễn tiễn dẫn đến Đạo làm cho thấy 
được danh sắc hiện bày khổ rồi tác chứng Đạo, tướng này 
gọi là phi thuộc lụy giải thoát tức giải thoát bằng khổ hoặc 
tác chứng Đạo bằng khổ tướng. 


Kết Thúc Tập Yếu Giải Thoát 


-'()k@ 


423 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


6- Trình Bày Tập Yếu 
Về Giải Thoát Môn 
(Vimokkhamukhasangaha) 

Định Nghĩa Và Giải Thích: 

Giải thoát món (vimokkhamukha) được phân ra 
thành 2 từ Vimokkha + Mukha. 

Vimokkha là giải thoát khỏi phiền não, Mukha là cánh 
cửa hoặc cái miệng. Ba tùy quán gọi là giải thoát môn bởi vì 
là cánh cửa đưa đến Thánh Đạo tức: 

I- Không tánh tùy quán (suññatãnupassan8). 

2- Vô tướng tùy quán (animittanupassan3). 

3- Phi thuộc lụy tùy quán (appanthitanupassan3). 

Không tánh tùy quán nghĩa là vào sát na xuất hành 
minh quán đang diễn tiến thì danh sắc có trạng thái vi tế 
vô cùng rồi từ từ nhỏ xuống giống như sợi chỉ nhỏ nhứt 
đứt lìa mất diệt đi tướng trạng này gọi là không tánh giải 
thoát môn (suññatavimokkhamukha) tức giải thoát bằng 
vô ngã hoặc tác chứng Đạo bằng vô ngã. 


Vô tướng tùy quán nghĩa là vào sát na xuất hành minh 


424 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


quán đang diễn tiến thì danh sắc có trạng thái vô cùng vi tế rồi 
dần dần nhỏ xuống cuối cùng thì diệt mất tướng trạng nảy gọi 
là vô tướng giải thoát môn (animittavimokkhamukha) tức 
giải thoát bằng vô thường hoặc tác chứng Đạo bằng vô thường. 

Phi thuộc lụy tùy quán nghĩa là vào sát na xuất 
hành minh quán đang diễn tiến thì danh sắc có trạng thái 
vô cùng vi tế rồi dần dần nhỏ xuống sau củng thì diệt 
đi tướng trạng này gọi là phi thuộc lụy giải thoát môn 
(appanihitavimokkhamukha) tức giải thoát bằng khổ 
hoặc tác chứng Đạo bằng khô. 


Kết Thúc Tập Yếu Giải Thoát Môn 


œ-!'(\k@ 
2` ® = 


Phân Loại Nhập Định 
(Sự khác biệt nhau của nhập định) 
Trình bày phân loại nhập định theo 
Thắng Pháp Tập Yếu Luận. 
PhalasamäapatI panettha sabbesampi yathasakam 
phalavasena sadhaãranäva. 


Trong thiền quả định thì thiền quả định của các bậc Thánh 
là pháp phô biến tùy theo năng lực mà mình tác chứng. 


425 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Nhập Định Có 3 Loại: 

I- Nhập định thiền (jhãnasamäpatti). 

2- Nhập định thiền quả (phalasamäpatti). 
3- Nhập định thiền diệt (nirodhasamãpatti). 


3 loại nhập định thì nhập định thiền đã được giải thích 
trong phần nhập định thiền rồi, còn nhập định thiền quả 
trong Thanh Tịnh Đạo đề cập: “Tattha kã phalasamäpatfiti 
vã ariyassa nirodhe appanä” !”. 


Trong vấn đề này có câu hỏi rằng: 
Vấn: Nhập định thiên quả là gì ? 
Đáp: Kiên cô trong sự diệt của bậc Thánh. 


Sát nát nhập vào thiền quả thì tâm của bậc Thánh không 
có tướng của pháp hành (sankhãranimitta) tức sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức làm cảnh mà chỉ có duy nhất cảnh Níp 
Bàn, nhập định thiền quả thì phàm nhân không thể nhập 
được bởi vì phàm nhân từ trước không từng có cảnh Níp 
Bàn, còn đối với các bậc Thánh nhập vảo thiền quả được 
bởi vì đã từng có cảnh Níp Bàn và chỉ nhập được riêng 
biệt quả của mình như bậc Nhập Lưu chỉ nhập được Nhập 
Lưu quả định mà thôi, cho nên ngài giáo thọ sư Anuruddha 
mới đề cập răng: “Sabbesampi yathãsakam phalavasena 
sadhãranäva”. Thiền quả của các bậc Thánh là pháp phổ 
biến theo năng lực mà mình tác chứng. 


1 Quyển 3 trang 357 


426 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Nơi đây có một số giáo thọ sư đề cập răng việc nhập 
thiền quả chỉ có bậc Bất Lai và bậc A La Hán mới nhập được 
bởi vì 2 bậc Thánh này có đầy đủ định học (samädhisikkhã), 
còn bậc Nhập Lưu và bậc Nhất Lai thì không thể nhập thiền 
quả được bởi vì 2 bậc Thánh này chưa đầy đủ định học. 


Trong kinh Thanh Tịnh Đạo luận giải rằng: Ngay đến 
phàm nhân cũng làm chủ được tài sản của mình tức thiền 
hiệp thế, cũng có thê nhập thiền định của mình được cho 
nên bậc Thánh là chủ tài sản của mình tức thiền quả định thì 
không có nguyên nhân để không nhập được mà chắc chắn 
nhập được. 


Quả Báo Của Nhập ĐịnhThiền Quả 


Trong thanh tịnh đạo có nêu lên ví dụ rằng: Nhân loại, 
chư thiên hay phạm thiên đối với tài sản của mình muốn 
sử dụng khi nào thì hưởng thụ được khi đó. Các bậc Thánh 
xem như việc nhập định thiền quả có sự an lạc tương tự 
giống như Níp Bản tạm thời trong đời sống này, chỉ có ghi 
nhận trọn vẹn bằng sát na đang nhập định thiền quả có Níp 
Bàn làm cảnh bởi hàng nhiều sát na đồng lực tâm Quả sanh 
lên giống như dòng nước chảy, vì vậy mới gọi là nhập định 
thiền quả. 


427 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Phân Loại Tâm Lộ Nhập Định Thiền Quả 

Tâm lộ nhập định thiền quả này có 4 loại: 

I- Tâm lộ Nhập Lưu Quả định. 

2- Tâm lộ Nhất Lai Quả định. 

3- Tâm lộ Bất Lai Quả định. 

4- Tâm lộ A La Hán Quả định. 

Nhưng mỗi loại vẫn còn được phân ra thành 5, như tâm 
lộ Nhập Lưu Quả định có Š loại là: 

I- Tâm lộ sơ thiền Nhập Lưu Quả định. 

2- Tâm lộ nhị thiền Nhập Lưu Quả định. 

3- Tâm lộ tam thiền Nhập Lưu Quả định. 

4- Tâm lộ tứ thiền Nhập Lưu Quả định. 

5- Tâm lộ ngũ thiền Nhập Lưu Quả định. 

Do đó 4 tâm Quả nhân với 5 thiền được 20, lấy 20 nhân 
với 2 là độn tuệ (tikkhapañña), trì tuệ (khippabhiñña) và 
lợi tuệ (mandapañña), tôc tuệ (dandhabhiññ3) được 40, lây 
40 nhân cho 3 thiên là thiên cơ (padakaJhana), thiên thiện 
xảo (sammasitaJhana), thiên khuynh hướng ước nguyện 
(puggalajjhäsayajhäna) tông cộng là 120 tâm lộ nhập định 
thiên quả. 

Các tâm lộ này sanh lên được trong cõi dục giới, sắc 
giới, vô sắc giới trừ 5 cõi TỊnh Cư bởi vì tâm lộ Nhập Lưu 
Quả định, Nhất Lai Quả định không sanh lên được. 


428 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Tên Gọi Của Thuận Thứ 


Trong nhập định thiền quả thì đồng lực cận định này 
tất cả gọi là thuận thứ bởi vì trong kinh Vô Ngại Giải Đạo 
(patisambhidãmagga) trình bày chuyền tộc tuệ theo đủ cách 
khác nhau (anantanaya) và trong bộ Đại Xứ (patthana) thì 
trình bày rằng chuyên tộc tuệ trong nơi đây có danh sắc hữu 
v1 làm cảnh cho nên gọi là thuận thứ tuệ. Và trong Thanh Tịnh 
Đạo đề cập rằng: “Gotrabhũti cettha anulomam veditabbam 
vuttam hetam patthane arahato anulomam phalasamãpattiyä 
anantarapaccayena paccayot sekkhanam anulomam 
phalasammäãpattiyä ananfarapaccayena paccayoti”. 


Trong tâm lộ nhập định thiền quả thì chuyển tộc được 
gọi là thuận thứ tuệ, trong bộ Đại Xứ Đức Phật thuyết rằng 
thuận thứ tuệ của bậc A La Hán làm duyên trợ cho nhập 
định thiền quả bằng mãnh lực vô gián duyên, thuận thứ tuệ 
của bậc Thánh hữu học làm duyên trợ cho nhập định thiền 
quả bằng mãnh lực vô gián duyên. 


Trong tâm lộ nhập định thiền quả thì 4 đồng lực thuận 
thứ không bắt cảnh Níp Bàn nhưng có danh sắc hoặc pháp 
hành làm cảnh, khác với trong tâm lộ đắc Đạo thì việc khai 
mở của Đạo là tâm chuyên tộc có Níp Bàn làm cảnh. 

Trong hậu sớ giải Thanh Tịnh Đạo đề cập rằng: Thông 
thường phận sự của Thánh Đạo là nơi nương nhờ của tất cả 
chúng sanh bởi làm cho thoát khỏi vòng luân hồi nên việc 
khai mở của Thánh Đạo là tâm chuyền tộc này mới có Níp 


429 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Bàn làm cảnh, còn đối với tâm lộ nhập định thiền quả thì tâm 
Quả không thể làm cho tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ mà 
chỉ là hưởng hiện tại lạc trú (di{fhidhammasukhavihãr)) 
tức các bậc Thánh xem như có được an lạc tương tự giống 
như Níp Bàn tạm thời trong chính đời sống này, trong tâm 
lộ nhập định thiền quả thì đồng lực chuyên tộc hoặc thuận 
thứ có cảnh danh sắc hoặc pháp hành. 


Trong tâm lộ Đắc Đạo thì đồng lực tâm Quả không gọi 
là nhập định thiền quả (phalasamäpatti) bởi vì 2 hoặc 3 đồng 
lực tâm quả sanh lên nương từ mãnh lực của Thánh Đạo 
là thực tánh tự nối tiếp theo, còn nhập định thiền quả thì 
không liên quan đến Thánh Đạo bởi vì có riêng biệt chuẩn 
bị liên quan từ nhập định thiền quả phải nương vào chuẩn 
bị mới sanh lên được, nhập định thiền quả là đồng lực tâm 
Quả sanh lên nối tiếp nhau. Khi các bậc Thánh muốn nhập 
vào thiền quả thì phải ghi nhận danh sắc hoặc pháp hành 
làm cảnh kê từ sanh diệt tuệ... theo tuần tự cho đến thuận 
thứ tuệ, sau đó tất cả danh sắc hoặc pháp hành diệt đi nhập 
vào cảnh Níp Bàn. Quả của Thánh Đạo không có chuẩn 
bị (parikamma) nhưng Quả của nhập định thiền quả chỉ có 
chuẩn bị theo riêng biệt. Trong kinh Thanh Tịnh Đạo đề cập 
rằng: “Phalasamãpattatthikena hi ariyasavakena rahogatena 
patIsalinena udayabbayadivasena sankhara vipassitabba 
tassa pavatfanupubbavipassanassa 
sankhararammanagotrabhiñananantaram 
phalasamapattivasena nirodhe cittam appeti”. 


430 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Bậc Thánh nhân muốn nhập định thiền quả đi đến nơi 
vắng vẻ khuất lấp quán xét các pháp hành (sankhãra) bằng 
mãnh lực của minh quán như sanh diệt tuệ... theo tuần tự 
cho đến chuyền tộc tuệ có pháp hành làm cảnh, tâm của bậc 
Thánh thinh văn có tuệ quán tuần tự diễn tiến đó dính theo 
trong diệt bởi năng lực của nhập định thiền quả. 


Xuất Khỏi Nhập Định Thiền Quả 


Bậc Thánh nhân muốn xuất khỏi thiền quả theo thời 
gian hợp lẽ (cần thiết) thì phải chú nguyện trước rằng: “Xin 
cho tâm vắng lặng 5 phút, 10 phút hoặc 1 tiếng, 2 tiếng...” 
khi đến thời gian xác định thì đồng lực tâm Quả ngưng lại 
liền tức thì và tâm hữu phần sẽ sanh lên thay vào bằng một 
loại pháp hành danh sắc làm cảnh, như vậy gọi là xuất khỏi 
nhập định thiền quả. 


Thường An Trú (SassataviharT) 
Và Không Thường An Trú (NosassataviharT) 


Trong SỞ giải Trung Bộ Kinh 
(majjhimauparipannäsaatthakathã) đề cập rằng: “Deva hĩ 
khinasavä sassatavrharInosassataviharT ca. Tattha sassataviharT 
vankilñci kammam katvapI phalasamapattim samäapalJjitum 
sakkot. Nosassatavihai pana appamattakepI klcce 
kiccappasuto hutva phalasamapattm appetum na sakkotT”. 


431 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Bậc lậu Tận có 2: 


I- Bậc Lậu Tận thường an trú (sassataviharIkhinasava) 
là bậc Lậu Tận thường xuyên nhập thiên quả. 


2- Bậc Lậu Tận không thường an trú 
(nosassataviharikhrnasava) là bậc Lậu Tận không thường 
xuyên nhập thiền quả. 


2 bậc Lậu Tận này thì bậc Lậu Tận thường an trú cho dù 
lúc đang có công việc cũng có thể nhập thiền quả được (trong 
nơi đây api trong từ katväpi được xếp vào trong câu liên từ 
giải thích lời tán dương (sambhävanäjotakanipätapada). 


Nhưng bậc Lậu Tận không thường an trú làm phận sự 
trong công việc cho dù chỉ chút ít cũng không thể nhập thiền 
quả được (trong nơi đây api trong từ appamattakepi được 
xếp vào trong câu liên từ giải thích đến lời khuyết điểm 
(garahãjotakanipätapada). 


Tương truyền rằng: Vị tỳ kheo giáo thọ sư với vị sadi đệ 
tử, cả 2 đều là bậc Lậu Tận đi tìm trú xứ vắng lặng ở trong 
rừng nhưng nơi ấy có vị tỳ kheo khác đang nghỉ trước và 
còn lại một chỗ ngụ nữa chỉ được riêng biệt cho vị thầy giáo 
thọ. Còn vị sadi thì không có chỗ ngụ nên phải tự đi tìm nơi 
nghỉ ngơi, thỉnh thoảng di chuyển từ gốc cây này đến gốc 
cây khác tùy theo ý muốn và suốt mùa an cư thì vị sadi cũng 
nhập thiền quả thường xuyên, còn vị thầy giáo thọ nghỉ ngơi 
nơi chỗ ngụ thuận tiện thoải mái nhưng còn suy nghĩ đến vị 
sadi đệ tử nên không thể nhập thiền quả được, khi mãn mùa 


432 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


an cư vị sadi đi đến thăm viếng thầy giáo thọ của mình rồi 
hỏi thăm về khổ, lạc lẫn nhau thì vị thầy giáo thọ bảo rằng 
chỗ ngụ được thuận tiện thoải mái và hỏi đến khổ, lạc của vị 
sadi thì vị sadi bạch với thầy giáo thọ rằng mình không có 
chỗ ngụ phải nghỉ dưới gốc cây và thường xuyên nhập thiền 
quả nên tâm được an lạc suốt mùa an cư không phải lo lắng 
điều chỉ cả. 


Kết Thúc Nhập Thiên Quả 


433 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Nhập Thiền Diệt 
(Nirodhasamapatti) 


Nhập thiền diệt (nirodhasamapatti) được phân tích từ 
như sau: 


NrruJJhati nrodho. SamãpaJJanam samapatti. Nirodhassa 
samãpatti nrodhasamäapatfI. 


Sự chấm dứt tâm và tâm sở gọi là diệt (nirodha) trong 
sát na diệt này sắc tâm không sanh lên. Sự nhập hoặc nỗ lực 
thực hành gọi là nhập định (samäãpatti). 


Bậc Bắt Lai hoặc bậc A La Hán nhập thiền diệt thì trước 
hết nhập thiền đáo đại kế từ sơ thiền... theo tuần tự và xuất 
khỏi thiền thì dùng niệm ghi nhận sự sanh diệt của các pháp 
hành cho đến thiền vô sở hữu xứ, khi xuất khỏi thiền vô sở 
hữu xứ phải làm 4 tiền sự (pubbakicca). 


lI- Các vật dụng liên hệ không bị hư hoại 
(nãnäbaddhaavikopana): Chú nguyện rằng đồ vật ở gần 
với mình như y, bát đừng bị hư hoại, còn đồ vật không ở gần 
với mình mà ở nơi khác thì các vật phụ tùng đó đừng bị hư 
hoại bởi nước, lửa, trộm cắp. Việc chú nguyện này gọi là các 
vật dụng liên hệ không bị hư hoại. 


434 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


2- Sự chờ đợi của chư Tăng (sanghapatimänana): 
Chú nguyện rằng khi chư Tăng hội họp lại với nhau nêu chư 
Tăng cân ta thì hãy cho xuất khỏi thiền diệt. Như vậy gọi là 
sự chờ đợi của chư Tăng. 


3- Sự triệu tập của bậc Đạo Sư (satthupakkosana): 
Chú nguyện rằng bậc Chánh Đăng Giác có ý định phán dạy 
tìm kiếm ta thì hãy cho xuất khỏi thiền diệt. Như vậy gọi là 
sự triệu tập của bậc Đạo Sư. 


4- Hạn định thời gian (tuổi thọ) (addhãnapariccheda): 
Chú nguyện răng khi bậc Thánh muốn nhập thiền diệt phải 
quán xét tuôi thọ của mình sẽ tồn tại suốt trong vòng 7 ngày 
hay không vì khi không quán xét trước nếu như trong vòng 
7 ngày tuổi thọ chấm dứt thì phải xuất khỏi thiền diệt. Nếu 
quán xét sẽ chấm dứt tuôi thọ trong vòng 7 ngày thì không 
nên nhập thiền diệt bởi vì nếu chưa tác chứng A La Hán thì 
sẽ làm mắt đi lợi ích của mình. Còn nếu là bậc A La Hán mà 
chưa tế độ được chúng sanh do mình đã tác thành A La Hán 
rồi mà chưa giáo huấn cho đệ tử và người khác được cho 
nên mới phải quán xét. 

Bậc đang nhập thiền diệt sẽ không có một tai họa nào 
làm cho chết được do năng lực của định biến mãn thông 
(samadhivippharaiddh1). 

Khi đã làm xong 4 tiền sự thì nhập vào thiền phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, đồng lực thiền phi tưởng phi phi tưởng 
xứ sanh lên 2 sát na và diệt đi thì nhập vào thiền diệt liền 
tức thì. 


435 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Vấn: Sá na nhập thiên diệt thì tâm, tâm sở không sanh 
và các cảnh ngay cả cảnh Nịp Bàn cũng không có, như vậy 
thì có an lạc được như thê nào? 


Đáp: Bậc nhập thiền diệt muốn cho danh sắc diệt tạm 
thời trong đời sống này bởi vì thông thường bậc Bắt Lai và 
bậc A La Hán luôn nhàm chán đối với sự sanh diệt của danh 
sắc, việc sông cùng với danh sắc cũng giống như sống với 
sự bất mỹ (asubha) và giống như nắm giữ hiểm họa hoặc kẻ 
thù, theo sự nhận thức của các ngài thì ngũ uấn là gánh nặng 
nhiều nhất (phãrahave pañcakkhandhã) giống như người 
đang khiêng vác đồ vật có sức Tng suốt mọi lúc nên muốn 
nghỉ ngơi từ sự sắp đặt danh sắc tạm thời tức tránh né hiểm 
họa để tìm an lạc một thời gian. 


Trong sở giải Pháp Cú Kính (dhammapadaathakatha) 
răng: Udayabbaya sankhara ukkanditvana yoniso sukham 
vIharissamatI samãpajJanti te sukham. 


Bởi nhàm chán sự sanh diệt của pháp hành nên các bậc 
Bât Lai và bậc A La Hán thường nhập thiên diệt đê được 
sông an lạc. 


Việc nhập thiền điệt trong cõi nhân loại chỉ được 7 ngày 
nhưng trong cõi phạm thiên sắc giới thì không giới hạn 
muốn nhập lâu chừng nào cũng được, bậc nhập thiền diệt 
được phải là bậc A La Hán và bậc Bất Lai đắc § thiền chứng 
bởi vì việc nhập thiền diệt phải nhập thiền trước kế từ sơ 
thiền, nhị thiền, tam thiên, tứ thiền rồi đến 4 thiền vô sắc 
tổng cộng là bát thiền rồi mới nhập vào thiền diệt nhưng 


436 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


mỗi bậc thiền phải luôn có minh quán kết hợp (trừ thiền vô 
sở hữu xứ phải làm tiền sự thay thế minh quán và thiền phi 
tưởng phi phi tưởng xứ sanh lên chỉ 2 sát na từ đó thì nhập 
vào thiền diệt ). 


Lộ Tâm Nhập Thiền Diệt 


HỊR |D |K |Ã |A |Ụ |Ÿ |È |È | Tâm, tâm sở, |Ả |H 
sắc tâm diệt 


Tâm lộ nhập thiền diệt theo Thắng Pháp Tập Yếu Luận 
đề cập rằng: Dvikkhattum catutthãripajavanam javati tato 
param nirodham bhussati vutthanakale ca anagamiphalam 
va arahattaphalam vã yatharahamekavaram uppaJjitvä 
niruddhe bhavangapatova hotI. 


Trong sát na nhập thiền diệt thì tứ thiền vô sắc chỉ sanh lên 
2 lần rồi nhập vào thiền diệt tức thì, khi xuất khỏi thiền diệt thì 
cho dù tâm Quả Bắt Lai hoặc tâm Quả A La Hán đi nữa cũng 
sanh lên một lần rồi diệt đi tiếp theo là tâm hữu phân. 


Trong tâm lộ này thì thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ 
nếu là bậc Bất Lai thì là thiền thiện, là Quả thì là Quả Bất 
Lai, nếu là bậc A La Hán thì là thiền tố, là Quả thì là Quả 
A La Hán, sát na chuẩn bị... dẫn đến thiên thọ xả là tâm đại 
thiện hoặc đại tố đồng sanh xả thọ tương ưng trí. Đối với 
tâm hữu phần nếu là trong 7 cõi vui dục giới thì là 4 tâm 
đại Quả tương ưng trí, nêu trong 15 cõi sắc giới (trừ cõi Vô 
Tưởng) thì là 5 tâm quả sắc giới. 


437 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Nhân Cận Của Việc Nhập Thiền 


Thành quả nhập vào thiền diệt được là do nhập thiền 
hiệp thê kêt hợp với tuệ quán. 

Thành quả nhập thiền quả là do tu tiến minh quán. 

Thành quả hiện thông là do thiền định hiệp thế. 

Nhập thiền diệt nhân cho cõi dục giới, cõi sắc giới thì 
được 2, nhân tiêp tục cho bậc Bât Lai và bậc A La Hán thì 
được 4 và nhân tiêp tục nữa cho bậc lợi tuệ và độn tuệ thì 
được 8. 


Đồng Lực Thiền Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ Sanh Lên 2 Lần 


Vẫn: Do nhân nào khi nhập thiên diệt thì đồng lực thiển 
phi tưởng phi phi tưởng xứ chỉ sanh lên 2 sát na? 


Đáp: Kê từ sơ thiên... trở đi thì định và minh quán phải 
diễn tiến song hành với nhau liên tục (yuganaddhanaya) 
theo tuần tự không phải nhắm vào việc nhập thiền phi tưởng 
phi phi tưởng xứ trực tiếp mà thật sự chỉ nhắm vào nhập 
thiền diệt cho nên thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ không 
tồn tại lâu được, khi đồng lực thiền phi tưởng phi phi tưởng 
xứ sanh lên 2 sát na rồi thì nhập vào thiền diệt liền tức thì. 


Vẫn: Do nhân nào mà cả 2 bậc Bất Lai và bậc A La Hán 
thì nhập vào thiên diệt được, còn bậc Nhập Lưu và bậc Nhát 
Lai thì không nhập vào thiên diệt được? 


438 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Đáp: Bởi vì bậc Nhập Lưu và bậc Nhất Lai chưa thê sát 
trừ hoàn toàn được dục ái triền cái loại tiềm miên là chướng 
ngại của định vì vậy 2 bậc Thánh này định có ít sức mạnh 
làm cho không nhập vào thiền diệt được, còn bậc Bất Lai 
và bậc A La Hán thì đã sát trừ hoàn toàn dục ái triền cái loại 
tiềm miên nên định có nhiều sức mạnh làm cho nhập vào 
thiền diệt được. 


Trong bộ Vô Ngại Giải Đạo (patisambhidamagga) đề 
cập răng: Samadhiparibandhassa kamaraägassa hãyinam 
atthittä anupubbaya nirodho kãmarupTnam. 


Bậc Bất Lai và bậc A La Hán đã sát tuyệt hoản toàn dục 
ái tiêm miên là chướng ngại của định và có được § thiên 
chứng theo tuân tự mới nhập vào thiên diệt được dê dàng. 


Cõi Dục Giới Nhập Thiền Diệt! 
Chỉ Được 7 Ngày 


Trong cõi dục giới nhập thiên diệt được nhiêu nhật là 7 
ngày, như ngài nêu lên trình bày răng: “AhãraripajJrvinnam 
bhuttassa cekadivasam sattaham vã yãäpanato kãme 
sattahameva”. 

Tât cả chúng sanh sông nương nhờ vào vật thực, một 
ngày thọ dụng một bữa thì có thê sông được 7 ngày trong 
† Trong Thanh Tịnh Đạo: Vấn: Nhập thiền diệt thì nhập được trong cõi nào? 
Đáp: Nhập được trong cõi ngũ uẫn bởi vì muốn nhập thiền diệt thì 8 hoặc 9 thiền 


chứng phải song hành nhau với minh quán theo tuần tự của thực tánh, cho nên chư 
thiên cõi dục giới, cõi sắc giới cũng ở trong cõi ngũ uẩn mới nhập thiền diệt được. 


439 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


cõi dục giới nên chỉ nhập thiền diệt được 7 ngày mà thôi, còn 
đối với cõi sắc giới muốn nhập thiền diệt bao lâu cũng được 
bởi vì không bị vướng bận về vấn đề vật thực nương từ chính 
pháp hỷ là vật thực. Cõi dục giới thì chỉ có cõi nhân loại một 
ngày thọ dụng vật thực một bữa thì có thể sống được 7 ngày, 
còn đối với chư thiên cõi dục giới thì nhập thiền diệt từ I 
tháng đến 2 tháng bởi vì thiên thực mà chư thiên thọ dụng 
một bữa thì có thể sống được I tháng đến 2 tháng. 


Nhập Thiền Diệt 
Không Gọi Là Hữu Vi (Sankhata) 
Mà Gọi Là Thành Tựu (Nipphanna) 


Vấn: Nhập thiên diệt là hữu vi hay vô vi, là hiệp thể hay 
siêu thể? 

Đáp: Pháp nào có thực tánh chơn để rõ ràng thì là hữu 
vi cũng có, vô vi cũng có, hiệp thế cũng có, siêu thế cũng 
có nhưng nhập thiền diệt không có thực tánh chơn đề cho 
nên không là hữu vi cũng không là vô vi, không là hiệp thế 
cũng không là siêu thế. Nhưng nếu phân tích theo thành 
tựu hay phi thành tựu cũng phải xem là thành tựu liên quan 
từ bậc Thánh nhập thiền diệt phải tinh cần tu tiến chỉ tịnh, 
minh quán theo tuần tự sanh lên mới có thể nhập vào thiền 
diệt được vì vậy nhập thiền diệt mới xem như là thành tựu 
(nipphanna). 


Trong Thanh Tịnh Đạo phần tuệ giải thích rằng: 


440 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Sankhatatpl asankhatatpi lokiyatlpil lokuttaratlpI 
na vattabba tasma sabhavato natthitäya yasma pana sä 
Ssamãpaljantassa vasena samaäapanna nama hot tasma 
nIipphannãfI vuttum vatfatI no anipphannä. 

Nhập thiền diệt không nên nói là hữu vi hay vô vi, hiệp 
thế hay siêu thế bởi vì không có thực tánh nhưng bậc Thánh 
nhập vào thiền diệt được phải tinh cần tu tiến chỉ tịnh, minh 
quán mới nhập thiền diệt được cho nên nhập thiền diệt mới 
gọi là thành tựu mà không phải là phi thành tựu. 

Do nhập thiền diệt tự mình không có thực tánh cho nên 
vị tỳ kheo nào mà không thể nhập thiền diệt được nhưng 
khoác lác khoe khoang rằng nhập vào thiền diệt thì vị tỳ 
kheo đó không phạm vào bất cộng trụ (parãjika), khác với 
trường hợp vị tỳ kheo nào chưa đắc chứng Đạo, Quả, Níp 
Bàn nhưng khoe khoang khoác lác rằng đã đắc chứng thì vị 
tỳ kheo đó chắc chăn phải phạm tội bất cộng trụ bởi vì Đạo, 
Quả, Níp Bàn có thực tánh. 

Ayamettha samapattibhedo 

Kết thúc phân loại về nhập định trong phần nghiệp xứ 

tập yếu này. 


Nitthito ca vipassanäkamma{fhãnanayo 


Kết thúc phương pháp mình quản nghiệp xứ 


-'()k@ 


441 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Kệ Sách Tấn 
Uyyojanagäthä 
Bhavcttabbam paniccevam Bhãvanaädvayamuttanam 
PatipattIrasassanam Patthayantena sãsane. 


Cả hai tu tiễn có quả cùng tột mà hành giả phấn chấn 
mong muôn đê được vị của việc thực hành trong Phật Giáo 
hãy tu tiên theo phương pháp đã đê cập trên. 


Ti abhidhamnatthasangahe. 
Kammafthanasangahävibhago nãmo navamo paricchedo. 
Kết Thúc Thắng Pháp Tập Yếu Luận Chương 9 
Phân Nghiệp Xứ Tập Yếu 


442 


Tỳ kheo Khải Minh dịch 


Kệ Ngôn Kết Thúc 

(Pakaranävasänaøäthä) 
Carittasobhitavisalakulodayena 
Saddhibhivuddhaparisuddhagunodayena 
Nambavhayena panidhãya paranukampam 
'Yam patthitam pakaranam parinitthitantam 
Puññena tena vipulena tu mũlasomam 
DhaññadhIväsamudifoditamaäyugantam 
PaññavadatagunasobhrtalaJJibhikkhui 
Muññantu puññavibhavavodayamangaläya. 


Bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận nào mà tôi đã sáng tác 
đầy đủ 9 chương bởi được sự thỉnh cầu tha thiết của cận sự 
nam Namba sanh trong dòng họ đại trưởng giả gia phong 
nề nếp là người khơi nguồn từ ân đức trong sạch chói sáng 
do đức tin, có sự mong mỏi giúp đỡ cho thiện nam tử trong 
Phật Giáo được truyền thừa tiếp nói. 


Do năng lực trí tuệ quảng đại của việc sáng tác bộ Thắng 
Pháp Tập Yêu Luận xin cho chùa Mahäviharamulasomarama 
là nơi trú ngụ của các bậc hiện trí vang danh suôt thời kỳ 


443 


Minh Quán Nghiệp Xứ 


Phật Giáo và xin cho bạn đồng phạm hạnh trong chùa 
Mahävihaäramulasomaräma hãy là người có trí tuệ, có ân 
đức Pháp thanh tịnh, có giới hạnh trang nghiêm và hồ thẹn 
đối với tội lỗi để được an lành thạnh lợi để làm nơi nương 
đầy đủ phước báu. 


lu anuruddhãcarIiyena racitam 
abhidhammatthasangaham namapakaranam 
gandhato paññasadhikãnI atthasataäni samattäni 
abhidhammatthasangaho mitthito. 

Kết thúc bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận do ngài trưởng 
lão Anuruddha sáng tác gom lại từ 850 bài kinh. 


va LLI œ 


444 


MỤC LỤC 


P0700. TỶ na na ốc hổ. a Š 
MINH QUÁN NGHIỆP XỨ 
{V1pdisaiiikiiriinnl[GIHDT scassces6ss si sssoslds3iA66x64 L0 gi sda4445Á44 9 
1- Thất Thanh Tịnh (Visuddhi) .....................----- - 2 + ex+E+£xex+xerxxez 9 
s= 1011. Ï1ƒ†hữ (Ta KHqH] sxsneakif2ii 0 6n bask000144l2204/6320i6628026g08 10 
35.0 TY [JUnT (ADN SINH  tuaxccn bác cda s42 4403840010461023441384s44480 x4 s44 II 
4- Mười Tuệ Quán (Vipassanañãa) .......................... -- 55s c2 II 
S- Hạ Gái | Hoát (VHHGKKN]saeaanatioasasnoiassbiaasaaysdssbiltsex 12 
6- Ba Giải Thoát Môn (Vimokkhamukha)........................... -- --- 5< 
Trình bày 7 Thanh Tịnh Theo Thắng Pháp Tập Yếu Luận.......... 15 
1: CHƠI Thanh Tĩnh (Š1l4V16UdđhHÍ]uoasa1sxiasaassguaa l5 
2- Tâm Thanh Tịnh (Cittavisuddh1) ............................. .--- --‹- ---< +2 16 
3- Kiến Thanh Tịnh (Ditthivisuddhi) .......................- - se 5s5s+ l6 
đt £)01n THỊ. 1 WGTUT-¿/TTRfstusszozsasybsateugltrscassssbiRlassssifSbsa t0 16 
5- Đạo Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh Và 10 Tùy Phiền Não Quán 
(Maggaãmaggañanadassanavisuddhi Vipassanuipakilesa) ....... 17 
6- Hành Lộ Tri Kiến Thanh Tịnh 
(PaiibadsTiarnidi(nssiiftitVISUQNETisasesoseatiaosiiilalolliiepiea 19 
7- Tri Kiến Thanh Tịnh (Ñãnadassanavisuddhi).................... 19 
Trình Bày Phân Loại Về Giải Thoát.............................------2--5: 55+ 22 


Phẩm T0 Nöir0I PHữEnliblSUTissiissseissiiaaloissedasillbiigsllbase 25 


Trình Bảy Phân Theo Nhập Thiền .................................-----2--5¿ 5+ 26 
LUẬN GIẢI Ý NGHĨA MINH QUÁN NGHIỆP XỨ 
THEO THẮNG PHÁP TẬP YÊU LUẬN .......................----.----: 29 
GIẢI THÍCH PÄLI ĐIÊU THỨ NHÁTT...................-- 5: 25552 29 
Trình Bày Đến 7 Thanh Tịnh .........................-- 2 2 +2sz2zz2 xe: Áo 
1- Giải Thích Về Giới Thanh Tịnh (Sïlavisuddhi) ................. 31 
2- Giải Thích Về Tâm Thanh Tịnh (Cittavisuddhi)................. 33 
3- Giải Thích Về Kiến Thanh Tịnh (Ditthivisuddhi).............. 35 
4- Giải Thích Về Đoạn Nghi Thanh Tịnh 
(E.aml:I(avitairlridrvIsNHDÌssssssaiscusaliiaigieseaabilastiasialssbbenls 36 
5- Giải Thích Về Đạo Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh 
(MaggaãmaggadassanavIisuddh1) ............................. -- -----s«++-«<<+<x+++ 41 
6- Giải Thích Về Hành Lộ Tri Kiến Thanh Tịnh 
(Patipadañanadassanavisuddh1).............................-. -- s5 «++<<<s+<xs++ 42 
7- Giải Thích Về Tri Kiến Thanh Tịnh 
(ẩnadassaniav]SU((lNT]LxoixcoyxiasiidisvsbbiaiviaiiopuiaaiaeoiGiìidixgsôba 44 
Tóm Lược Thất Thanh Tịnh....................-¿ 2 2 s+s+E+E+£22SzE+E+zszsssz 45 
So Sánh 7 Thanh Tĩnh........................ -- ¿5c c5 2 +2 1E ‡££++z3s££ecez 47 
GIẢI THÍCH PÄLI ĐIỀU THỨ HAI..........................---- 2 2-52 ©5s£: 49 
Trình Bày Đến Tam Tướng .......................----- 2s x+zsz+zszzxzes 49 
Sự Khác Biệt Giữa Vô Thường, Khổ, ...............................---- 51 
Vô Ngã Với Vô Thường Tướng, Khổ Tướng, Vô Ngã Tướng... 5 
GIẢI THÍCH PÄLI ĐIỀU THỨ BA.........................--- 2-2 2 2©52£: 55 
Trình Bày Về 3 Tùy Quán (Anupassan3)........................----- 2-5 cs¿ BS) 


446 


18 Đại Minh Quán (Mahãvipassan8) .............................-- ---- 5< s+<x+<x 56 


Giải Thích Theo Tuần Tự Trong 18 Đại Minh Quán................... 60 
I- Vô thường tùy quán (Aniccãnupassan3)............................- --‹---« 60 
Võ Thường Tủy Quận THât Vũ CHẾ sááii0iuesgycoegitxsod 6S 


Thực Hành Nhằm Cắt Đứt Liên Lưu Định Kiến Và Phá Vỡ 
Thuần Khối Định Kiến Đề Tuệ Quán Đạt Đến Vô Thường Tùy 


0)" ra a5  {aga.Ïẽ BS na an 73 

Pháp Bị Đoạn Trừ Bằng Vô Thường Tùy Quán..................... S0 

Sự Ngủ ngầm Của Phiền Não Tiềm Miên 

NHI BID 1) GÌ: TT sai c6x6toxsanbifedbin6ctdaubagibde2fdeeDsepidQrfniees S4 

Giải Thích Về Ngã Mạn..........................-- - 22 -2s xe cEcxzcrzrxec 93 

Trình Bày Vô Thường Tướng, Khổ Tướng Theo Chế Định 

đc VO 2D 1T) TT siáss541627sg66114445009236446ng)gs4380613s0x66380536660506x6sd6 94 
2- Khổ Tùy Quán (Dukkhãnupassan8)............................ .--- --‹--+<++ 99 

Trình Bày Sự Khác Biệt Của 3 Từ........................---¿-c--ccscsec 100 

Giải Thích Về Khổ Tùy Quán.......................---- 2-52 2cc2szccze: 101 

Sự Khác Biệt Giữa Người Không Có Niệm 

Với Người Có Niệm ......................-- 2-52-5222 EeExEErrkerrkerreee 106 

Sự Diệt Trừ Ba Pháp Điên Đảo... Bằng Khổ Tùy Quán....... 109 
3-_ Vô Ngã Tùy Quán (Anattanupassan8)..........................-- ---‹‹-- I1! 

Sự Khác Biệt Giữa Vô Ngã, 

Vô Ngã Tướng, Vô Ngã Tùy Quán............................-- -- - «+ s<<<+ 115 

Việc Quán Xét Về Ngã Và Vô Ngã....................... co cccccecea 116 

Chế Định Hiền Lộ Chơn Đề Diệt Mắt, 

Chơn Đề Hiến Lộ Chế Định Diệt Mắt .........................------: 117 

Vấn Đề Đặc Biệt Của Chế Định Và Chơn ĐẺ.................... 119 


GIẢI THÍCH PÄLI ĐIỀU THỨ TƯ...................-- 2-2: 2s 252 
Trình bày 10 tuệ quán theo lý Thắng Pháp Tập Yếu Luận 
Vd.l0 1UC 5c 5c na ổc ằs g1... << 
I- Danh Sắc Phân Tích Tuệ (Namarũpaparicchedañãna)......... 
4 .1UHĐ: Trarig Chó. .] 0 T21: xssgsgessdx2xi4cl2aediesi34400436s164448323 8. 
4 1@ng Iranơ Của ÏSTH DỮ4iiiiaiisái1Qá4ix1iiaalaáieisasilaaiisksa 
3 Tường Tháng Của St xsxsssivdSsiila4á0666Suseiullaelbbissasapnl 
Danh Sắc Phân Tích Tuệ........................---- + 2s x+2s2+z+2zz+csez 
Việc Ghi Nhận Danh Sắc Theo Phương Pháp Tứ Đại ......... 
Việc Ghi Nhận Danh Sắc Theo Phương Pháp 18 Giới......... 
Việc Ghi Nhận Danh Sắc Theo Phương Pháp 12 Xứ........... 
Việc Ghi Nhận Danh Sắc Theo Phương Pháp 5 Uẫn........... 
Việc Ghi Nhận Sắc Làm Cho Danh Hiền Lộ........................ 
Việc Hiển Lộ Của Danh Sắc ........................-- 2 2 2 ce+z+E+Eszszszsez 
Như Thật Tri Kiến (Yathãbhũtadassana).....................-.----- 
Quan Kiến Lạc Hậu Thái Quá...................... --¿- 2 se x+E+2ex+z+ 
Danh Sắc Nương Vào Nhau ...................-- 2-52-5252 2+cs2szccze: 
Danh Sắc Không Tự Mình Có Năng Lực.......................----- 
2- Duyên Đạt Tuệ (Paccayapariggahañäna).......................... ...-- 
Tìm Kiếm Nguyên Nhân Của Danh Sắc........................----- 
Nhân Duyên Của Danh Sắc Theo Lý Thắng Pháp............... 
Ghi Nhận Biết Nhân Duyên Của Danh Sắc 
Theo Pháp Huyễn Khởi Chiệu Nghịch... cocceiesiee 
Ghi Nhận Biết Nhân Duyên Theo Nghiệp Và Quả.............. 
NI DI].CnIUlDTATT, YOU NI yitg:g8pnsasaagidnnbiätiaáxifMiussbsebdayRiua 


448 


: 


Đuyền ĐI THỂ Ifonø Tế Giới KH suaiaaiassiassliiniizÐsse 154 


C1 H0 1I1.10090712)011. THỂ causessps6isásassssösbdoddvidgiaddbx Si, 155 
Thắm Quán Tuệ (Sammasanañiãnna)......................-- 2-2-5252 c5a ly 
Tuệ Quán Trong Việc Biến Tri........................---- 2-2 2+5z+sz+z+£: 159 
Cảnh Của Thâm Quán Tuệ .................. 2-2-5565 eEE+EzeEsed 160 
Thâm Quán Tuệ Theo Riêng Biệt Nữa..........................-- --: 163 
Phương Pháp Ghi Nhận Biết 11 Loại Pháp 

Theo Riêng Biệt Của Thâm Quán Tuệ...............................- --- 163 
Thâm Quán Tuệ Theo Trường Hợp Khác Nữa..................... 165 
Việc Ghi Nhận Biết Ngũ Uẫn Theo 40 Trạng Thái.............. 167 
Gom Lại 40 Thâm Quán Tuệ Theo 3 Tùy Quán .................. l2) 
Phương Pháp Phát Triển Tuệ Quán Tăng Trưởng Lên......... 173 
Phương Pháp Ghi Nhận Danh Sắc Trong Thâm Quán Tuệ.. 174 
Phương Pháp Ghi Nhận Đề Biết Danh...........................------ I8I 
Phương Pháp Ghi Nhận Biết Sắc Theo Bảy Cách ............... 183 
Phương Pháp Ghi Nhận Biết Danh Pháp Theo Bảy Cách.... 194 
Tóm Lược Trạng Thái Của Thâm Quán Tuệ...................... 198 
Sanh Diệt Tuệ (Udayabbayañäna).........................-.-cằcccc<sS. 201 
Sanh Diệt Tuệ Có Hai Loại ........................... .. .- --- << 525cc << <<x+ 201 
50 Tướng Trạng Sanh Diệt Của Ngũ Uẫn......................-...- 203 
Thấy Danh Sắc Bằng Duyên Và Sát Na...........................---- 205 
Hành Giả Minh Quán Sơ Cơ (Araddhavipassako)............... 207 
Giải Thích Về Mười Tùy Phiền Não Quán .........................- 208 
Vấn Đề Đặc Biệt Liên Quan Đến Tùy Phiền Não Quán...... 218 
Phân 10 Tùy Phiên Não Quán (Upakilesa) 

JLREØ-3 | .0iI Chị TTHI1G (ClRHỗ ] sáasssisssaskesiili9440sgapeseziuel 220 


Người Không Tinh Thông Trong Tùy Phiền Não ................ #23) 


Người Tinh Thông Trong Tùy Phiền Não......................... -- ó2 
t8TÌlt TIẾT: TH C1: N| gì Hisssialbossisssosalaaabsluisassdsgglaltlaidkiaskdbues B2 2n) 
Hobi Diệt Tuổ (GNTiDliTHD ee senetuáá40eeccsuelssleescassoi x27 
Thường Xuyên Ghi Nhận Thấy.......................-- 2-2 25s: 228 
1fHEHL Gá1NTHNH (HHHÌ suy 19a66159ai1150100iig123664493s0iáa3085.asi4ix0E 230 
Diệt Từ NIHH (QUA vs básba0 10448611 63ad4 31 
:LUNffIP: TU JNIHIHE OATii2isa4si05sxvsa85824s60100ias86as),0sàss2xssssflse, 232 
Dưa Báo Cha. Hoại DIỆP TÚI ii iiiixiyisbiiiiebidsiillatilblltA 234 
FTrih Hãi. | lệ (BH VAN Hỗ] ca cv i666245366444600061444600313486 4ã: Điền, 
Giải Thích Về 3 Loại Kinh Hãi Tuệ.......................... --..---- 235 
Nói Về Sự Sợ Hãi Của Kinh Hãi Tuệ..............................----- Ji 
nInff: Dự V03 SỬ Ha Ta ssux6ásiac6áa0003a6ybx8cs00863/36s6fn)48x0á4 238 
Quá Hòạn Tuệ (Adiilavaflli3):s.........cccc-ccc-biD20--eesgtasde 240 
Giải Thích Về Hai Loại Quá Hoạn Tuệ......................--2-¿ 240 
NDÙIVYDH E415 [001 17171xssssaealisifivadtosadoaeosee 241 
15 Tuệ Vắng Lặng (Santipädañãna)......................-- ¿5c c5cằ¿ 244 
Yếm Ó Tuệ (Nibbidäãñãnna)........................-- - Sàn cv tru 248 
Ví Dụ Về 4 Loại Yếm Ô Tuệ..................... ...-- 5 5c cccccrrev 249 
7 TH Quan (Â U51) uc si teA0444xEel21.15564Lá2305666 250 
3' TUẾ QUấni (VIIPDSSAnHHểTesekdiaA da 2 ta 00208001 54600364 256 
ký8Đ 3b 6 TỶ. nẽẽnẽ "na 257 
Vắng Lặng (Santipadâa)....................---- se s+cserxeEeEkerrkxrrrrkered 261 
Thực Hành Theo Tuần Tự...................--- + 2 2 2 sE+E+E+E+Eszszszsez 264 
Dục Thoát Tuệ (Muñcitukamyatäñäna)............................---‹-- 265 


450 


Luân Hồi (92111557 1 L5 Junssnd3016niásibo6sasgselobobubiarilsaisbiDe 265 


Ví Dụ Về § Loại Dục Thoát Tuệ.......................-- 2-2-5252 5a 267 
Thực Tánh Của 15 Loại Dục Thoát Tuệ........................... .. -- - 269 
10- Trạch Sát Tuệ (Patisankhañana) ...........................-- -- ---- 5-55: 272 
“HT IrđDne HỢP Chia TFRCH SáL TƯẾ casaesiiiasiaassesaliea 212 
Ffnyrrn Pháp Cu ViGo TRoNE KôI sasssaaiiisdssi60i2di10s 29 
2818/1171 1 T8. ẻ®nẻẻẽhẽhẽ rẽ 282 
11- Hành Xả Tuệ (Sankhärupekkhãañana) ...............................- ----- 286 
Hành Xả Tuệ Theo Tam Đề Thiện ............................-- 2-25: 295 
Sự on X 10H ĐPtoaass6.0nsacasse0ibdlodb8iygtibioduiedteeinekoea! 296 
Quá Của Hành Xả Tuệ........................-- 52 2S SE EczcEecrxe, 304 
+ TY Í JAH LÂTHH[DWSSHNG ]iaeaiissiailosiasaali4aass2iagoxOáasslasdaddsDxine 307 
3 Giải Thoát Môn (Vưnokkhamukha)............................. -- ---- - 308 
Tám Bậc Thánh Nhân.......................... -- (c2 2111111 E232 3x2 310 
BOHV BE: Pin NTK ⁄uissasaiaoatsassaaisy6lalsassal0sbxba2ias8 de 311 
HC Thành Min Vd-EdmD- TU D svssosssasioniastieabaysoadasks 314 
Bậc Thánh Nhân Với Giải Thoát...................--- 55525522 scse£ 316 
Ba Tuệ Quán Theo Tuần Tự Có 15 .....................-2- --s<s+s+¿ 320 
Quán Xét Danh Sắc Là Khỏ.......................-- ¿2 + e£k+E++xeE+t+ 323 
Quán Xét Danh Sắc Là Sợ Hãi.......................... - 2-5 s+c>excea 326 
Quán Xét Danh Sắc Rồi Thản Nhiên ......................-- 2-5: 328 
3 Tuệ Quán Giống Nhau.........................- -5- 22s EcEEEcEcvecreeg 330 
Đỉnh Cao Của Minh Quán.......................-. - 5 - 5522555 s‡‡++ss>++sxs Sài 
Sáu Chi Phần Của Hành Xả Tuệ ............................- -- 252552 55+: 332 
18 Phương Pháp Giải Thoát Chấp Thủ ........................----- - 333 


Một Lý Khác Nữa Về Quả Của Hành Xả Tuệ ..................... 338 


6 Ví Dụ Về Hành Xả Tuệ.............................- 2-5-5552 S2czczzccze: 340 
Việc Chủ Tâm Thực Hành Không Thối Chuyên.................. 350 
Nên Hiểu Biết Về Hành Xả Tuệ......................--2- 5-5252 52 ca 350 
TNoiiyến Mhii ĐưƯỚỢC CHƠI La TÚ cesiesii04010212603ãy01<6s3l890 355 
Giải Thoát (Vimutfi) — Đoạn Trừ (Pahãna).........................- - 358 
12- Thuận Thứ Tuệ (Anulomañäna) ......................... .--- -- ---- -- 5s: 360 
Ví Dụ Về 3 Tuệ Thuận Thứ............................. -- 5c sccsccsccse: 362 
Phận Sự Của Thuận THỨ TUỔ ¡:oiccioiiiaaiailssaiisbes 363 
Du: E 0à Thúftt TH THỂ so bsei2suzae0iAixiiiABiinislispgjdio 364 
$9).1Ê0/.18./79).. TP NỚ Ỷ.... 364 
13- Chuyên Tộc Tuệ (Gotrabhũñãna).......................----- 5-5255 se¿ 368 
Eliam Nhận Có 2 NhÓH sa idsesliixbuiasai8a46s823040 369 
Tướng Của Pháp Hành (SankhãranImItta) .......................... .- 370 
Chuyên Tộc Theo Lý Thứ Nhắt.....................----2- 2 z2 2+5: 370 
Chuyên Tộc Theo Lý Thứ Hai ....................-- 2-2 2 s2 25+: 374 
Chuyên Tộc Theo Lý Thứ Ba........................--2- 2 22 22+ 2+5: SXÖ/ 
Chuyên Tộc Sanh Lên Từ Chỉ Tịnh ......................-- 2 2-25: 379 
Chuyên Tộc Sanh Lên Từ Minh Quán.......................--.-- --: 381 
Nhóm Ba Thiện Chuyên Tộc (Gotrabhũkusalatika)............. 384 
(1= E0 i07 TỨC (DO NT J su osgtsseaee6seg00s601a604445usd5xaagbkardbeS0as2 387 
Nhập Lưu Đạo Tuệ (Sotäpattmaggañãna)........................ .-- 387 
Nhất Lai Đạo Tuệ (Sakagãmimaggañãna) ..........................- 390 
Bất Lai Đạo Tuệ (Anãgãmimaggañãna).........................-- --: 39] 
A La Hán Đạo Tuệ (Arahantamagøañana) .......................... .-- 39] 


452 


=1 11/1011 PHI T11  aiissyssisaepndssbdbliiaiaaalalsiekaaojiaidby a KG) 


Nhập Lưu Quả Tuệ (Sotapannaphalañana) .......................... 393 
Nhất Lai Quả Tuệ (Sakadãgãmiphalañãna)......................- 399 
Bất Lai Quả Tuệ (Anãgãmiphalañãna).........................-- 2 --: 402 
le Bất Lai CỔ Ã suseslbusicllintilibkniiuinabdarodaasieidtlssa 404 
A La Hán Quả Tuệ (Arahattaphalañana) ............................. 407 
Quả Của Tứ Đạo....................-.. 5. cs 2<... HH1 2 1x 1g, 408 
l1 T01 2 0 cnsaibnivaea600224000 xe 413 
16- Phản Khán Tuệ (Paccavekkhanañäna)........................... - ---- - 415 
1C Pin Khăn mi H0 'Ì NT: tsyyrsasaassvvansissoinldayyanvhsen 415 
Phiền Não Bị Phản khán....................---2- 2-52 22 +22 2£Ezxerree2 417 
Tớmi ược 16 Tuệ ÔN THÍ sýaanssasgpaulissdbidixkioiBsagiiabsdl8044ãn4 418 
5- Trình Bày Tập Yếu Về Giải Thoát (Vimokkhasangaha) ....... 421 
6- Trình Bày Tập Yếu Về Giải Thoát Môn 
(VD KhaffiLllKliiiSiiHDB HA sássssetc6ia 0442 sbas304s5426s80134001401464 G44 424 
Phi T001. HAI DINNGssxenissssoajsbasDadklsssliegásakesdbiaa gs4jaessbbiSisa4 sa: 425 
Quả Báo Của Nhập ĐịnhThiền Quả..........................-- 2-5255: 427 
Phân Loại Tâm Lộ Nhập Định Thiền Quả........................... 428 
Tên Gọi Của Thuận Thử......................... -- -- -- - - 22 5+ 1 1£ £‡‡*£zszsz + 429 
Xuất Khỏi Nhập Định Thiền Quả......................-- 2-52-5252 552 43I 
Thường An Trú (SassataviharT) 
Và Không Thường An Trú (Nosassatavihar]) ....................... 431 
Nhập Thiền Diệt (Nirodhasamapatti)....................-- 2-2-2 s2 s5: 434 
Lộ Tâm Nhập Thiền Diệt ..........................- 2-2-2: 2522 2+czxeczze2 437 
Nhân Cận Của Việc Nhập Thiền ..........................--2- 2-52 25522 se¿ 438 


Đồng Lực Thiền Phi Tưởng 


Phi Phi Tưởng Xứ Sanh Lên 2 Lần........................------2- 22 s+¿ 438 
Cõi Dục Giới Nhập Thiền Diệt Chỉ Được 7 Ngày ............... 439 
Nhập Thiền Diệt Không Gọi Là Hữu Vi (Sankhata) 

Mà Gọi Là Thành Tựu (NÑipphanna) ........................... ..-- -- -‹-- -«+ 440 
Kệ Sách Tấn Uyyojanagãthã..................------2- 25c seccscse re: 442 
Kệ Ngôn Kết Thúc (Pakaranävasãnagäthä).......................... 443 


454 


